VÀI VẤN ĐỀ VỀ 


PHẬT GIÁO & NHÂN SINH 


MỤC LỤC 


LỜI NÓI ĐẦU 
Chương I. TÁM MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI 


Quan hệ tu sĩ và cư sĩ 

Quan hệ thây và trò 

Quan hệ cha mẹ và con cái 
Quan hệ vợ chồng 

Quan hệ anh em, thân tộc 
Quan hệ cá nhân và bạn bè 
Quan hệ quản lý và nhân viên 
Quan hệ nhà nước và công dân 


Chương II. VÀI VẤN ĐỀ VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG 
Nghệ thuật giao tiếp 

Ứng xử với tiền bạc và tài sản 

Nghỉ lễ đời người 

Các pháp chúc mừng 

Mười chuẩn mực đạo đức 

Chuyển hóa dục vọng 

Đời sống tình cảm của người cư sĩ 

Mẫu hình người cư sĩ lý tưởng 


11 
29 
47 
67 
89 

109 
123 
133 


155 
175 
193 
215 
229 
249 
261 
275 


LỜI NÓI ĐẦU 


Quan hệ giữa con người với con người là nỗi tu tư sâu đậm 
của nhân loại từ xưa đến nay. Tùy theo cách thức tiếp cận mà mỗi 
trường phái triết học cũng như các hệ tư trởng đã thiết định nên 
những mô thức khác biệt trong các mối quan hệ giữa người với 
người. Với Phật giáo, được soi sáng bởi lý thuyết Duyên khởi, 
nên đời sống của con người là sự thê hiện sinh động qua nhiễu 
dạng thức quan hệ và liên hệ. Kinh Giáo thọ Thị Ca La Việt đã 
khái quát sự liên hệ giữa người với người thông qua sáu mỗi 
quan hệ cơ bản. Đây được xem là sự khái quát đầu tiên về các 
mỗi quan hệ của con người theo chuân mực Phật giáo. 


Tuy nhiên, xuất phát từ nhân duyên lạy sáu phương theo 
truyên thống của thanh niên Sigalaka, nên Đức Phật đã chỉ ra 
sáu mối quan hệ cơ bản của con người. Khảo sát từ Kinh tạng 
cho thấy, khi đề cập đến các mỗi quan hệ của con người, Đức 
Phật không chỉ dừng lại trong sáu môi liên hệ như đã nêu. Vì lễ, 
ngoài những liên hệ gần gũi như cha con, chông vợ... thì quan 
hệ anh em, thân tộc cũng là một quan hệ cơ bản, vì từ đó đã nảy 
sinh ra nhiều vấn đề thiết thân trong thực tiên đời sống. Hơn thế 
nữa, sống là phải sống trong xã hội, thế nên sự liên hệ giữa các 
cá nhân với xã hội mà biêu hiện cụ thê là giới lãnh đạo xã hội, 
là một trong những quan hệ phô biến. Từ sự kề thừa những khái 
quát theo kinh Giáo thọ Thì Ca La Việt, cộng thêm những lý do 


quan thiết nhự đã nêu, nên chúng tôi đã xây dựng thành tám mỗi 
quan hệ xã hội cơ bản theo quan điểm Phật giáo. 


Tam tạng kinh điện Phật giáo được hình thành dựa trên 
những giáo huấn của Đức Phật và năng lực ghỉ nhớ của chư 
Tăng. Do ảnh hưởng bởi tri thức ghi nhớ, nên các chuỗi vấn đề 
về đời sống xã hội đã được Đức Phật đề cập khá rõ ràng, nhưng 
khi được lưu lại bằng văn bản thì không liên kết chặt chẽ, mà 
xuất hiện rời rạc Írong nhiều bộ, loại kinh điền khác nhau. Dựa 
trên những thành quả thu được trong quả trình khảo sát Kinh 
tạng Nikaya, qua bản dịch tiếng Việt của Hòa thượng Thích Minh 
Châu, chúng tôi có gắng làm sáng tỏ về các mối quan hệ cơ bản 
của con người, cũng như những vấn đê thiết thân của chính con 
người. Ở đây, với những quan tâm phát xuất từ thực tiễn, Đức 
Phật đã có những hướng dân chỉ tiết, nhằm định hướng cho con 
người có được một đời sống chuân mực và thánh thiện. Mưu sinh 
như thế nào, giao tiếp với nhau ra sao, những điểu gì nên làm 
và việc gì nên tránh... là những chuân mực đạo đức, là phương 
cách sống có ÿ nghĩa thiết thực, được Đức Phật tùy thuyết cho 
người cư sĩ tại gia. 

Việc làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến các môi quan 
hệ xã hội, cũng như tìm kiếm những giải pháp liên hệ đến đời 
sống của hàng cư sĩ, thông qua kho tàng kinh, luật Phật giáo, 
là một sứ mệnh không dễ hoàn thành. Với khả năng và điều kiện 
giới hạn, chúng tôi chỉ xem đây như những đề xuất mang tính gợi 
mở bước đâu, và rất mong nhận được sự quan tâm của chư tôn 
đức cùng bạn đọc gân xa. 

Trân trọng 
THÍCH CHÚC PHÚ 


(HƯƠNGI 
TÁM MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI 


QUAN HỆ TU SĨ VÀ CƯ SĨ 


Sau khi Thế Tôn nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư 
sĩ, nữ cư sĩ sóng cung kính tùy thuận bậc Đạo Sư; sông cung kính 
tùy thuận Pháp; sống cung kinh tùy thuận chúng Tăng; sống cung 

kính tìy thuận học pháp; sống cung kính tùy thuận không phóng 
dật; sống cung kinh tùy thuận tiếp đón. Đây là nhân, đây là duyên, sau 
khi Như Lai nhập diệt, điệu pháp được tôn tại lâu dài ! 


Từ dĩa bánh mật do hai anh em Tapussa và Bhallika phụng 
cúng sau khi Đức Phật thành đạo”, cho đến bữa cơm của chảng 
thợ rèn Cunda trước khi Như Lai nhập Niết-bàn:; đã xác tín rằng, 
có sự liên hệ hỗ tương giữa hàng tại gia và đời sông của những 
bậc xuất thế. Trên phương diện lịch sử, môi quan hệ này xuất 
hiện trước khi Phật giáo ra đời và tồn tại đến ngày nay trong 
nhiều dạng thức tín ngưỡng, tôn giáo. Ở đây, với tâm và tuệ siêu 
việt, Đức Phật đã tiếp biến và thiết định lại môi quan hệ này theo 
những chuẩn mực đặc thù. 


Trong các chúng đệ tử Phật, chúng tại gia có một số lượng 
đông đảo và giữ vai trò quan trọng, thậm chí ảnh hưởng đến sự 
tồn vong của Phật giáo nói chung. Theo Hajime Nakamura, sự 
kiện chúng tại gia xuất hiện trước chúng xuất gia có một ý nghĩa 
vô cùng quan trọng, vì ngay cả khi không có một đệ tử xuất gia 
nào cả, một bậc xuất sĩ vẫn có thể an ôn sống đời tu hành!. 
Đây là quan hệ tương thuộc lẫn nhau và diễn ra trên cơ sở tự 


12 


nguyện. Ở một nghĩa nào đó thì sự hưng thịnh của Phật giáo các 
thời kỳ cũng đồng nghĩa với sự phát triển mối quan hệ giữa tu sĩ 
và cư SĨ. 


Mặc dù giữa hai bộ phận này khác nhau về thứ bậc, phâm vị 
và trách nhiệm tự thân; tuy nhiên, trên phương diện giữ gìn sinh 
mệnh Phật giáo ở nghĩa rộng nhất có thẻ, thì tu sĩ và cư sĩ đều 
chung vai gánh vác sứ mệnh thiêng liêng đó bằng những điều 
kiện và khả năng riêng có của mình. Hướng tiếp cận đề tài phát 
xuất từ giác độ đó. 


VỀ NGƯỜI CƯ SĨ 


Điều kiện căn bản để trở thành người cư sĩ là phải quy y 
Tam bảo. Khăng định này được xác quyết bởi kinh Tăng Chể và 
cả kinh Tương Ưng°. Xét về liên hệ cội nguồn, người tu sĩ là tiền 
đề để người cư sĩ hiện hành. Như vậy, từ định nghĩa cho thấy, 
không có người tu sĩ thì không có người cư sĩ, và đây cũng là 
điểm đặc thù giữa cư sĩ Phật giáo với người tại gia nói chung. 


Sau khi phát nguyện quy y Tam bảo, trở thành người cư sĩ, 
ngoài việc hoàn thiện đạo đức tự thân như tuân giữ năm giới và 
thực hành các thiện pháp, người cư sĩ còn có những trách vụ hỗ 
tương trong mối liên hệ với những người xuất gia mà ở đây, gọi 
tắt là tu sĩ. 


Theo Đức Phật, một người cư sĩ chân chính phải sống có 
trách nhiệm với chính mình, với cha mẹ, vợ con, người làm công, 
thân hữu và các bậc tu hành, trưởng thượng”. Sự chu toàn về sáu 
trách nhiệm vừa nêu là chuân mực đạo đức lý tưởng của một 


l 


người cư sĩ. Ở đây, theo kinh Bôn phận người gia chủŠ, Đức Phật 
dạy rằng, người cư sĩ nêu đủ phước, đủ duyên thì nên hộ trì các 
bậc xuất gia phạm hạnh về các nhu cầu sống thiết yếu, trên cơ sở 
của tự nguyện và tùy duyên. 


Với người cư sĩ, dù thân phận và địa vị có khác biệt nhau 
nhưng nếu như có tâm, thì vẫn có thê yêm trợ các điều kiện sinh 
hoạt cho Tăng-già. Trong lịch sử kiến tạo đạo tràng, kinh điển 
đã lưu dấu công đức của những cư sĩ vang danh thời Phật như 
thương gia Anathapindika?, tín nữ Visakha'', hay quốc vương 
Bimbisara'' cho đến nàng kỹ nữ Ambapali'?. Thậm chí, ngay như 
một người thợ gôm Ghatikara nghèo khó vẫn sẵn lòng tháo dỡ 
mái tranh của mình để tu sửa ngôi thất lá bị đột của Đức Phật 
Kassapa'?. Sự hỗ trợ không gian tu là một trong những sự yêm 
trợ quan trọng được Đức Phật tán thán: 47 cho chỗ trú xứ, kẻ ấy 
cho tắt cả!. 


Ngoài việc yêm trợ không gian tu, tùy theo điều kiện, người 
cư sĩ có thể phụ giúp chăm lo các điều kiện y tế, phương tiện đi 
lại và các điều kiện sinh hoạt tế nhị khác cho người xuất gia. Đơn 
cử như bà Visakha, vì thấy các vị Tỷ-kheo-ni gặp bất tiện trong 
việc tắm giặt nên đã phát nguyện suốt đời cúng y tắm mưa cho 
chư Ni'°. Chuyện cư sĩ Jivaka chữa bệnh đầy hơi, khó tiêu cho 
Đức Phật'5, chuyện cư sĩ cúng giày cho Đức Phật và chúng Tăng 
khi đi lại trên những vùng khó khăn'”... 


Theo kinh điển, buông xả là một chuân mực đạo đức của 
người cư sĩ. Cũng đường người xuất gia là một trong những cách 
thức thể nghiệm lòng buông xả. Hơn nữa, đã là một người đệ tử 
Phật, thì phải có trách nhiệm đến sự suy vong hay phát triển của 


14 


đạo pháp. Sự hiện hữu của người xuất gia là sự hiện hữu của Tam 
bảo. Góp duyên đê người xuất gia hoàn thành sứ mạng thiêng 
liêng đồng nghĩa với hạnh nguyện hộ pháp. Đây chính là phương 
diện tích cực trong trách vụ hỗ trợ người xuất gia. 


Mặt khác, việc yêm trợ cho người xuất gia cũng là phương 
cách để dành năng lượng tâm linh tích cực, bồi bố cho chuỗi 
sinh mệnh của chính mình. Vì chư Tăng chính là thửa ruộng; 
cho người cẩu công đức'*. Từ những ý nghĩa đó, cho nên việc hỗ 
tương, yêm trợ về nhiều mặt cho người tu sĩ trong điều kiện khả 
dĩ của mình, là một sứ mạng quan trọng của người cư sĩ tại 1a. 


Qua khảo sát kinh, luật ở hệ thống Nikaya cho thấy, sự hỗ 
trợ của người cư sĩ đối với hàng xuất gia phần lớn giới hạn ở điều 
kiện sống, điều kiện sinh hoạt và những phẩm vật đó là kết quả 
của quá trình /hâu hoạch đúng pháp”. 


Trường hợp của nữ cư sĩ Màtikamàtà được ghi lại trong 
Tích truyện Pháp cú là một gợi ý tham khảo về người cư sĩ, dù đã 
chứng đắc thánh quả, nhưng vẫn hỗ trợ chư Tăng trong bốn món 
cần dùng”. Chuyện kế rằng, nữ cư sĩ Màtikamảtà phát nguyện 
hộ trì sáu mươi vị Tăng trong ba tháng an cư. Sau khi nghe pháp 
quán về ba mươi hai yêu tô về thân từ các vị này, bà miên mật 
hành trì và chứng đệ tam thánh quả trước cả những vị Tỳ-kheo 
mà bà đang phát nguyện hộ trì. Với sự hỗ trợ của tứ thông và 
những phép thần túc tương ứng, nữ cư sĩ biết được thẻ trạng, tâm 
tư của từng vị Tỳ-kheo và hỗ trợ các điều kiện vật chất như mong 
mỏi của các VỊ ây. Kết thúc mùa an cư, cả sáu mươi vị Tỳ-kheo 
đều chứng đắc thánh quả A-la-hán. 


Từ đây có thẻ thấy, dù chứng đắc Thánh quả, nhưng sự hỗ 


15 


trợ cho chư Tăng của nữ cư sĩ vẫn khu biệt ở các điều kiện sống, 
điều kiện sinh hoạt. Trong một vài trường hợp đặc biệt, sự hỗ 
trợ của cư sĩ đôi với hàng ngũ xuất gia liên quan đến đạo đức cá 
nhân, pháp thức tu tập hoặc kết tập kinh điền chỉ xuất hiện với 
những vị cư sĩ thượng căn, thượng trí, có tâm và tuệ vững vàng”!. 
Từ đây đã gợi mở ra những giới hạn, cũng như phương thức hỗ 
tương nhu nhuyên giữa cư sĩ đôi với hàng xuất gia. 


Bên cạnh đó, việc yêm trợ người xuất gia thì không nên giới 
hạn ở một vị tu sĩ cụ thể hay dựa vảo sự thân quen. Vì Tăng là 
đoàn thê. Phải buông bỏ ý thức đây là thầy mình, kia là thầy xa 
lạ mà phải giữ tâm bình đăng trong khi dâng cúng phâm cho chư 
Tăng. Câu chuyện bà Gotami cúng y cho Đức Phật và được Phật 
yêu cầu bà cúng cho Tăng chúng là một minh chứng cho trường 
hợp này”. Đây cũng là một lưu ý quan trọng về nguyên tắc yêm 
trợ chư Tăng. 


Kế đến, việc phụng sự chư Tăng phải đi liền với tâm hoan 
hỷ. Vì khi cúng dường với tâm hoan hỷ, thì dù cũng phẩm nhỏ 
nhoi nhưng vẫn có ý nghĩa lớn”. Và hơn thế, Đức Phật sẽ không 
nói lời tùy hỷ với các thí chủ, dù đó là nhà vua, nêu như không có 
tâm cung kính và sự gia tâm”'. Nhận thức đúng về các điều này là 
những định hướng quan trọng cho người cư sĩ, trong thiện hạnh 
yếm trợ người xuất gia. 


VỀ NGƯỜI TU SĨ 


Tu sĩ Phật giáo là người từ bỏ đời sông thê tục, nên cũng 
còn gọi là người xuất gia, sông trong những chuẩn mực đạo đức 
và hành trì theo những pháp môn đã được Đức Phật thiệt định. 


16 


Sự hiện hữu của hình bóng tu sĩ đúng nghĩa là sự hiện hữu của 
Phật pháp. 


Đó là câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất khi trông thấy đạo 
phong trang nghiêm của Tôn giả Assảji đã cảm sinh lòng quy 
ngưỡng Phật pháp, làm nhân duyên ban đầu để được Phật hóa 
độ”?. Xem ra, trang nghiêm tự thân đôi khi cũng là nhân duyên để 
đưa người quy ngưỡng Tam bảo. 


Trong mối quan hệ với người cư sĩ của hàng xuất gia, hoạt 
động khất thực được Đức Phật dành nhiều quan tâm, chú trọng 
vì từ hoạt động này làm nảy sinh ra nhiều vấn đề quan thiết. Xuất 
phát từ thực tế chúng sanh tôn tại là nhờ vật thực”; cũng vậy, 
người xuất gia cũng phải dựa vào thức ăn đề sóng, để chuyên hóa 
bản thân cũng như giáo hóa người. Muôn sông thì phải khát thực, 
xin ăn. Với người xuất gia, theo Kinh tạng Nikaya, chất lượng vật 
thực không là vân đề quan ngại. Vì, người tu sĩ thọ dụng món ăn 
khát thực nhằm đề hỗ trợ phạm hạnh”. 


Ngay như bản thân Đức Phật, trong ba tháng an cư ở vùng 
Veranja, do sơ suất của người phát nguyện hộ trì, Ngài đã phải thọ 
dụng nước lã và cám rang”. Câu chuyện của ngài Maha Kassapas 
khi nhận cúng phẩm từ người cùi là một sự thực rúng động. Theo 
tự thuật, Tôn giả Maha Kassapa vào thành khát thực, ngang qua 
một người củi với bản tay lở loét. Kẻ ấy phát nguyện cúng cho 
Tôn giả một muỗng cơm, ngay khi bỏ muỗng cơm vào bát của 
Tôn giả, ngón tay cùi kia bị đứt ra và cùng rơi vào trong bát. Tôn 
giả thọ dụng tất cả những øì người cùi đã hỷ cúng mà không sanh 
một chút phê tởm nào”. Sự kiện đó đã cho thấy, bậc xuất sĩ lý 
tưởng luôn hoan hỷ và an vui với những gì nhận được. 


lý 


Cần phải thấy, hoạt động khát thực vừa là phương cách duy 
trì sự sống cho người tu sĩ vừa là phương tiện đề hóa độ những 
ai hữu duyên. Phải ý thức rằng, không phải ai xin ăn, cũng gọi là 
khát sĩ°. Vì khất thực là cả một nghệ thuật tỉnh tế. Kinh Tương 
Ưng đã ghi lại lời căn dặn của Đức Phật đối với các Tỳ-kheo khi 
đi khát thực: Mày các Tỷ-kheo, hãy giống như mặt trăng khi đi 
đến các gia đình, thân phải dè dặt, tâm phải dè dặt, luôn luôn 
là người mới giữa các gia đình, không có đường đột xông xáo 
(appagabbha)°!. 

Hoạt động khất thực của người xuất gia khác với kẻ ăn xin 
ở chỗ là không cầu cạnh, xin xỏ”, vì người xuất gia lây việc khát 
thực làm hạnh tu, /à những vị sống vì lý trởng mục đích, duyên 
với lý tưởng mục đích; không phải vì ma cưỡng ép, không phải 
vì trộm cướp cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ 
hãi, không phải vì không có nguồn sinh sống3. Hình ảnh vị xuất 
sĩ ôm bát đứng tĩnh lặng trước từng nhà trong một khoảng thời 
gian vừa phải, là biểu tượng thanh thoát, an nhiên. Do không phải 
cất lời xin xỏ, nên dù không có gì để cúng, thì người cư sĩ cũng 
không bị ái ngại, buồn lòng. Ý nghĩa biểu tượng của hành trạng 
khát thực đặc thù ở điểm ấy. 


Phần duyên khởi của chuyện tiền thân Đức Phật số 137 kế 
lại rằng, vì lo phụ mẹ làm bánh cúng dường Tỳ-kheo mà nàng 
cư sĩ Kànà bị chồng chói bỏ*. Rúng động hơn, đó là chuyện nữ 
cư sĩ Suppiya do vì không tìm được dược liệu thích hợp, đã tự 
cắt thịt đùi làm thuốc đề chữa bệnh cho một vị Tỳ-kheo'5. Do đó, 
Phật dạy răng cần phải cân nhắc khi thọ dụng cúng phẩm, phải 
xét xem cúng phẩm đó có gây đau khổ cho ai không thì mới được 


18 


thọ dụng. Không cân nhắc, thâm sát trước khi thọ dụng vật phẩm 
cúng dường là hành động tự sát, giống như kẻ ngậm con xúc xắc 
đã bị tắm độc”. 


Trong hành hoạt của người xuất gia, việc tương giao với 
người cư sĩ dù đó là thứ dân hay vua chúa thì phải hết sức cân 
trọng. Trong khi liên hệ với các bậc vương quyên, người xuất 
gia cần phải chiêm nghiệm mười điều nguy hiểm được Đức Phật 
cảnh báo?”. Trong quan hệ với người thường dân, kinh Tăng Chỉ 
đã liệt kê năm nguyên tắc mà hàng xuất gia không nên làm'$. Đó 
chính là không thân mật với người không thân tín; nêu người cư 
sĩ không đảm bảo độ tin cậy thì không nên thiết lập quan hệ sâu 
sắc, không nên ký thác cho họ những công việc quan trọng. Thứ 
hai, không can thiệp vào việc không có thâm quyên; người tại 
gia hay gặp phải nhiều vân đề phức tạp và đôi khi họ xin ý kiến, 
trong trường hợp không đủ chuyên môn thì vị tu sĩ không nên 
góp ý, can thiệp. Thứ ba, không ra vào với các phân tử chồng 
đối; bởi nêu như giữ liên lạc với những người này thì dễ rơi vào 
tư tưởng phe nhóm, tạo ra những oán kết không đáng có đôi với 
người xuất gia. Thứ tư, không nói một bên tai; đó là hành vị 
khuất tất, người xuất gia tâm, hành luôn quang minh chính đại, 
không có điều gì cần phải che giấu, cho nên không cân thiết phải 
nói với riêng ai. Thứ năm, không xin quá nhiễu; xin xỏ đã là một 
hành xử không phù hợp với giới luật của người xuất gia, và xin 
xỏ quá nhiều cũng là điều không hợp lẽ. Vì việc xin xỏ quá nhiều 
làm thối thất tâm Bồ-đề của người cư sĩ tại gia. Hành động đó, 
Đức Phật chê trách và gọi rằng đó là hành động vất sữa bò cho 
đến khô kiệt. 


l5 


Về phương diện hóa độ, việc khát thực thức ăn đôi khi cũng 
là một pháp thức chuyền hóa người hữu hiệu. Đó là câu chuyện 
ngài Moggalana độ ông trọc phú keo kiệt°. Chuyện kê rằng, ông 
ta muôn ăn bánh bột chiên nên bảo vợ con lên lầu cao làm bánh 
đề khỏi chia sẻ cho ai. Quán xét nhân duyên vị cư sĩ này đến thời 
khai ngộ, Đức Phật cử ngài Moggalana hóa hiện thần thông ôm 
bát hóa duyên ngoài không trung, gần cửa lầu vị cư sĩ. Vừa ngạc 
nhiên, vừa sợ hãi và sau vài hóa hiện thần thông của Tôn giả 
Mogøgalana, vị trọc phú đã quy ngưỡng Tam bảo. 


Trong một phương diện khác, chính bản thân Đức Phật ôm 
bát hóa độ Bà-la-môn KasibhàradvàJa khi vị này đang phân phát 
thức ăn cho những người cày ruộng. Khi bị Bà-la-môn cật vấn 
Ngài không cày ruộng thì lấy gì nuôi thân? Đức Phật khăng định 
rằng, Ngài vẫn cày ruộng đó thôi. Cách làm ruộng của Ngài /ấy 
lòng tin là hột giống, khô hạnh là cơn mưa, trí tuệ đối với Tà, là 
ách và lưỡi cày, xấu hỗ là cán cày, ý là sợi dây buộc, và niệm 
đối với Ta, là lưỡi cày, gậy thúc". Sau cuộc hội thoại, Bà-la-môn 
Kasibhàradvàja xác tín rằng: Tôn giả Gotama đi cày quả bắt tử! 
Không lâu sau đó, vị này đã xuất gia và chứng quả A-la-hán. 


Có thê nói, trách vụ quan trọng của người xuất gia trong mi 
liên hệ với người cư sĩ là giảng dạy và hóa độ họ. Đây chính là sứ 
mạng chính yếu của người xuất gia. Đọc kinh Giáo giới Phú Lâu 
Nz°, chúng ta có thê hình dung ra sứ mạng giáo hóa chúng sanh, 
bắt kế nghiệp dĩ họ còn nặng nẻ là một sứ mạng thiêng liêng mà 
hàng xuất gia cần phải gánh vác. Theo kinh, Đức Phật đã đưa ra 
rất nhiều giả định, thậm chí phải mắt mạng trong khi hoằng pháp, 
nhưng Tôn giả Phú Lâu Na vẫn kiên định hạnh nguyện dắn thân 
giáo hóa cho dân chúng xứ Sunaparanta. Với tâm lực và hạnh 


20 


nguyện phi phàm đó, Tôn giả Phú Lâu Na chỉ frong mùa an cư 
mùa mưa áy, nhiếp được khoảng năm trăm nam cư sĩ; cũng trong 
mùa an cư mùa mưa ấy, nhiếp độ khoảng năm trăm nữ cư sĩ. 
Câu chuyện là một bản trường ca về tinh thần giáo hóa không nề 
hà khó nhọc của người tu sĩ. 


Một sự tương tác quan trọng kế tiếp giữa hàng xuất gia đó 
chính là tác thành giới thê cho người cư sĩ. Nếu như người cư sĩ 
ọ thê tự mình tiếp cận kinh điện, giáo pháp bằng sụh này hay 
vào chư Tăng, do chư Tăng tác pháp truyền thọ. Vì ngay trong 
định nghĩa của người cư sĩ đã nêu dẫn ở phần trên, yếu tô nương 
tựa Tăng bảo là một trong những tiêu chuân cơ bản để người cư 
sĩ có mặt, định hình. Trường hợp quy y Tam bảo với số lượng 
đông đảo lên đến 600.000 người trong lịch sử cận hiện đại tại Án 
Độ do ông Ambedkar khởi xướng là một ví dụ điển hình. Vì lẽ, 
mặc dù khá am tường kinh điền và là lãnh đạo tinh thần của nhiều 
người nghèo khó, nhưng khi tô chức Đại lễ quy y, ông Ambedkar 
đã phải cung thỉnh Hòa thượng Bhadant U Chandramani truyền 
Tam quy và Ngũ giới cho mình và hội chúng!. 


Theo kinh Uw-bà-tắc giới, việc thọ trì năm giới hoặc tắm 
giới Bát quan trai của người cư sĩ đều được truyền thụ trực tiếp 
từ hàng ngũ xuất gia'5. Trường hợp tự phát nguyện thọ giới, dù 
đó là giới Bát quan trai, chúng tôi chưa tìm thấy trong kinh văn 
chính thống. 


Trên bước đường độ sinh, đôi khi người xuất gia phải tiếp 
cận với những hạng người còn cứng cỏi, chưa thuân thục hay 
chính xác hơn là chưa phải là người cư sĩ đúng nghĩa. Trong 


21 


trường hợp nảy, cần phải thâm sát kỹ lưỡng về khả năng của 
mình và cơ duyên của họ. Đôi khi có những trường hợp, dù cúng 
dường vật phẩm, nhưng thái độ của họ không như pháp thì không 
nên thọ nhận. Trong kinh 7ấng Chỉ, Phật nêu ra tám trường hợp 
mà ở đây là những trường hợp tiêu biểu: họ không hoan hỷ khi 
thấy Tỳ-kheo, không cẩn thận, không chu đáo khi cúng dường 
thức ăn, họ cho đồ hư xấu và không thích nghe pháp”. 


Gặp phải những trường hợp này, Phật khuyến khích Tỳ- 
kheo nếu chưa đến thời không nên đến, nếu đã đến thời không 
nên ngôi xuống”. Tuy khất thực xin ăn nhưng phâm hạnh Tỳ- 
kheo vẫn cao chất ngất, bởi bảng bạc trên mỗi bước chân hành 
hóa là thái độ vô cầu. Và, đã hóa độ thì tùy duyên, khi duyên 
chưa chín thì không nên gượng ép vậy. 


VÀI SUY NIỆM VỀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CƯ SĨ VÀ TU SĨ 


Cả cư sĩ và chư Tăng đều là đệ tử Phật, chỉ khác chăng là 
dung nghi, hoàn cảnh sóng, mức độ tu tập, giới pháp hành trì và 
khả năng tâm linh. Cả hai chúng đệ tử này có sự liên hệ, hỗ trợ 
với nhau chặt chẽ. Sự tăng trưởng hoặc ngược lại của bộ phận 
này đều có sự tác động, ảnh hưởng đến bộ phận kia; xét về mức 
độ sâu xa thì đôi khi còn ảnh hưởng tới sự phát triển hay suy vong 
của Phật giáo. 


Trong vai trò của mình, ngoài trách vụ hỗ trợ hàng xuất gia 
về các điều kiện sông, người cư sĩ còn có trách nhiệm tương hỗ, 
bảo vệ hình ảnh người xuất gia. Thậm chí trong một vải trường 
hợp người xuất gia bộc lộ tính chất yêu kém, sơ suất về phương 
diện giới luật thì người cư sĩ tùy theo hoàn cảnh của mình mà có 


22 


sự trợ duyên cần thiết. Trợ duyên trong những trường hợp đặc 
biệt này không đồng nghĩa là sự bao che, mà chính là bảo hộ và 
bảo bọc với tâm thương yêu và sự thấu hiệu, đề rồi đề đạt với chư 
Tăng ở phâm vị cao hơn định liệu. 


Cư sĩ không nên can thiệp quá sâu vào việc của người tu sĩ. 
Xuất phát từ thực tế, có những người cư sĩ nhân danh việc bảo 
hộ chư Tăng, trùng hưng Tam bảo, nhưng do chưa thoát khỏi sân 
tâm, chưa kiểm soát được tự ngã, chưa vững chãi về trí tuệ thầm 
sát; nên việc làm của họ tuy mang danh là hộ pháp, nhưng thực 
tế thì gần với nghĩa là phá đạo hơn. Chuyện đứa con đuôi ruôi 
nhưng sơ ý làm người mẹ chết, được Đức Phật kê lại trong kinh 
Tiêu Bộ"3 là những gợi ý tham khảo về việc này. 


Trong giai đoạn gần đây, qua một số kênh truyền thông đại 
chúng, đã có một số trường hợp, chưa rõ đó có phải là người 
cư sĩ hay không, bằng những ngôn ngữ khô cứng, đã góp ý vào 
những việc chuyên sâu, liên quan đến phẩm hạnh của Tăng. Theo 
như Nho gia, từ câu chuyện của Huệ Tử và Trang Tử”, thì người 
đứng bên ngoài, khó có thể biết được cái lo hay cái buồn của cá. 
Theo Phật giáo, là ngoại nhân, thì khó có thê nhận hiểu đầy đủ 
việc của hàng xuất gia, vì không thể căn cứ vào hiện tượng đề 
quy kết bản chất. Hơn thê nữa, căn cứ từ lịch sử kinh, luật, những 
việc làm vừa nêu quá xa với vai trò của một người cư sĩ lý tưởng, 
theo chuân mực Phật dạy. 

Do vậy, người cư sĩ cần phải thấm sát thật sâu tâm và tuệ 
của mình trước khi dẫn thân thực hiện hạnh nguyện cao cả đó. Vì 
lš, xét trong mối quan hệ giữa cư sĩ và chư Tăng thì tâm thế bảo 
vệ hình ảnh chư Tăng là bảo vệ cho chính hàng cư sĩ. Di ngôn các 


23 


con phải hoan hỷ với nhau nhự nước với sữa, sông nhìn nhau với 
cặp mắt thiện cảm”° được Đúc Phật lặp lại trong nhiêu trang kinh, 
vì đây cũng là cơ sở đê giáo pháp được tôn tại lâu dài'!. 


Trên phương diện ngược lại, người xuất gia phải nâng đỡ 
hàng cư sĩ như những người con, em trong gia đình Chánh pháp, 
phải kiên nhần trong bước đầu hướng dẫn họ. Không trách cứ 
khi họ sai lầm, miễn làm sao họ tiến triển trong Chánh pháp là 
được. Không ý lại vì đã giúp người cư sĩ trong một vải nghi sự 
tang, hôn. Sự trưởng thành trong nhận thức về Chánh pháp, sự 
vững chãi về phương diện đạo đức tự thân, sự tiến triển về tâm 
linh của người cư sĩ có liên quan thâm thiết đến vai trò của hàng 
xuất gia. 


Người xuất gia phải phát nguyện mạnh mẽ trong việc giáo 
hóa người cư sĩ như Tỳ-kheo Abhibhu khi đứng ở cõi trời Phạm 
Thiên: Hãy đứng dậy, lên đường/ Hãy dẫn thân Phật giáo”. Ö 
đâu người cư sĩ có nhu cầu học Phật, thì hàng xuất gia nên phát 
nguyện dân thân. Trong thực tiễn thời nay, với những nhu cầu 
của hàng cư sĩ như cưới gả, ma chay; hàng xuất gia phải xem 
đó như là cơ duyên đề tùy duyên hóa độ mà không nên đòi hỏi 
bất cứ điều kiện nào. Đi cúng đề họ đến với đạo, thâm tín trong 
Chánh pháp chứ không phải là dịp để mong họ tạ ơn. Phải trầm 
tư thêm lời dạy của Đức Phật trong kinh Tập: Ta không hưởng 
vật dụng, do tụng kệ đem lại, đây không phải là pháp, của bậc 
có chánh kiến". 


Về phương diện tiếp thụ và sử dụng vật phâm do người cư sĩ 
hiến cúng, người xuât gia nên giữ tâm bình đăng trước mọi phẩm 
vật cúng dường. Không dính mắc vào tính chất của cũng phẩm, 


24 


đó là thái độ cần có của một bậc xuất gia, vì Tỷ-kheo như giọt 
nước, không dính trên lá sen°. Kinh điền ghi lại rất nhiều trường 
hợp hàng cư sĩ cúng Đức Phật những món trân quý, từ nhà cửa, 
đất đai cho đến vật dụng quý báu, Đức Phật vẫn hoan hỷ tiếp thụ 
và tùy nghi xử lý. Chuyện ngài A Nan được cúng năm trăm chiếc 
y làm cho vua Udena bàng hoàng và cả kinh thành xôn xao. Khi 
tiếp cận và được biết: ¿át cả các Sa-môn Thích tử này xử sự hợp 
lý, không phung phí kiểu trưởng giả$Š, vua Udena rât hoan hỷ 
phát nguyện cúng thêm năm trăm chiếc y. 


Xem ra việc thọ nhận vật cao sang và khéo léo xử lý là 
chuyện thường nhật từ khi Phật giáo có mặt trên đời này. Trên 
phương diện ngược lại, theo Đức Phật, sự tằn tiện, sử dụng vật 
buông bỏ, phê thải chưa hắn đã nói lên đạo hạnh của một con 
người. Culla Vagga ghi lại một Tỳ-kheo tận dụng cái đầu lâu khô 
trong nghĩa địa làm bát đựng thức ăn, bị Đức Phật cắm chỉ và ban 
lời huấn thị: Này các Tỳ-khưu, không nên sinh tôn chỉ nhờ vào 
các vật bị quăng bở"°. Thong dong giữa sự sang trọng của cúng 
phẩm hay dung dị với vật dụng giản tiện, đơn sơ là hành xử căn 
bản của người xuất gia. 


Cần phải thấy, cư sĩ và tu sĩ là những người con ưu tú của 
Đức Phật, nếu cả hai trang nghiêm tự thân và hoàn thành những 
trách vụ đã được phân định, thuận thảo và thương nhau bằng con 
mắt tuệ: thì Đức Phật sẽ mỉm cười hoan hỷ, vì biết rằng, ngọn đèn 
sinh mệnh Phật giáo vẫn được duy trì và thắp sáng. 


no 


CHÚ THÍCH 
1 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 6 pháp, phẩm chư Thiên, Kinh Tôn 
giả Kimbila,VNCPHVN, 1996, tr.98-99., 


 MahaVagga, chương trọng yếu, Tụng phẩm thứ nhất, Câu chuyện về các 
thương buôn Tapussa và Bhallika. 


3 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Đại bát Niết-bàn, VNCPHVN, 1991, 
tr637. 


* Hajime Nakamura, Đức Phật Gotama, một tiểu sử căn cứ vào những bản kinh 
uy tín nhất, Trần Phương Lan, dịch, NXB.Phương Đông, 2011, tr.323. 


5 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gia chủ, Kinh Thích tử 
Mahanama, VNCPHVN, 1996, tr.584. 


5 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 11: Tương ưng dự lưu, phẩm 
Phước đức sung mãn, Kinh Mahanama, NXB.Tôn giáo, 2002, tr.575. 


7 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 3: Tương ưng Kosala, phẩm thứ 
hai, Kinh Không con, VNCPHVN, 1993, tr.202-203. 


8 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nguồn sanh phước, 
Kinh Bổn phận người gia chủ, VNCPHVN, 1996, tr.675. 


? Nam thí chủ cúng dường tinh xá Jetavana. 
19 Nữ thí chủ cúng dường Lộc mẫu giảng đường (Migaramatu). 


1" Vua Magadha cúng dường Trúc lâm tỉnh xá (Veluvana). Xem thêm: 
MahaVagga, chương trọng yếu, thứ nhất, tụng phẩm thứ tư, Sự cúng dường 
Veluvana, đoạn 64. 


12 Nàng kỷ nữ cúng dường vườn xoài làm nơi trú ngụ cho tứ phương Tăng. 
Xem thêm: MahaVagga, chương Dược phẩm, thứ 6, tụng phẩm thứ ba, Sự cúng 
dường vườn xoài, đoạn 77. 

13 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, kinh Ghatikara,VNCPHVN, 1992, tr.493. 


14ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 1: Tương ưng chư Thiên, phẩm 
Thiêu cháy, Kinh Cho gì?, VNCPHVN, 1993, tr.73. 

15 MahaVagga, chương Y phục, thứ 8, tụng phẩm thứ nhì, Câu chuyện bà 
Visakha mẹ của Migara xin dâng tám vật trọn đời, đoạn 153. Xem thêm: ĐTKVN, 
Kinh Tiểu Bộ, tập 8, Chuyện Đại vương huy hoàng, NXEB. Tôn Giáo, 2003, tr223-226. 


15 \ahaVagga, chương y phục, thứ 8, tụng phẩm thứ nhất, Chữa bệnh cho 
Đức Thế Tôn, đoạn 135. 


26 


1 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 7, Chuyện Bà-la-môn Sankha, NXB.Tôn Giáo, 2002, 
tr.401. 


'# ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, kinh Tập, Kinh Sundarika Bhàradvàja, NXB. 
TP.HCM, 1999, tr.619. 


1 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gotami, Kinh 
Dighajanu, Người Koliya, VNCPHVN, 1996, tr.662. 


?9 Tích truyện Pháp cú, bản dịch của Viên Chiếu, phẩm Tâm, Người đọc 
được tâm. 


?! Các đại cư sĩ như Bimbisara, Ajatasattu, Ashoka, Kanishka... đã yểm trợ chư 
Tăng về việc hình thành các thiết chế giới luật cũng như tài trợ cho các cuộc kiết 
tập kinh, luật. 

? ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 3, Kinh Phân biệt cúng dường, VNCPHVN, 1992, 
tr.570. 


?3 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, chuyện Khó cho, NXB.TP.HCM, tr.314. 
ĐTKVN,Kĩnh Tiểu Bộ, tập 6, chuyện Đạo sĩ Kesava, NXB.Tôn Giáo, tr467-469. 


?5 MahaVagga, chương trọng yếu, thứ nhất, tụng phẩm thứ tư, Câu chuyện 
về Trưởng lão Assaji, đoạn 64. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 4, chương 10 pháp, phẩm Lớn, Kinh Những 
câu hỏi lớn, VNCPHVN, 1996, tr.307. Xem thêm: 1. &ƒ##I§4‡#ñãš⁄&, ‡#4J\„2. 
1E#ïÍfẽkiã/@ ?Z—IW No.12,J2äl, f$šk?‡f3/#3£.E. Nguyên văn: 
—]X4##lkt®£. 


 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Kinh Tất cả lậu hoặc, VNCPHVN, 1992, tr.25. 


?# ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 7, chuyện Tiểu anh vũ, NXB. Tôn Giáo, 2002, 
tr.295. 


? ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 3, Trưởng lão Tăng kệ, chương 18, phẩm 40 kệ, 
Trưởng lão Maha Kassapa, NXB.TP.HCM, 2000, tr.469. 


3° ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 7: Tương ưng Bà-la-môn, phẩm 
Cư sĩ, Kinh Bhikkhaka, VNCPHVN, 1993, tr.400. 


3! ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 2, chương 5: Tương ưng Kassapa, Kinh Ví dụ 
với trắng, VNCPHVN, 1993, tr.342. 


3 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, Chuyện Vua rắn Manikantha, NXB.TP.HCM, 
2001, tr.668. 


33 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 3, chương 1: Tương ưng uẩn, phẩm Những 
gì được ăn, Kinh Người khất thực, NXB.Tôn Giáo, 2000, tr.172. 


Zử 


*ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, chuyện Con mèo, NXB.TP.HCM, 2001, tr.85-87. 


3 MahaVagga, chương Dược phẩm, thứ sáu, tụng phẩm thứ nhì, Câu chuyện 
về nữ cư sĩ Suppiya, đoạn số 58. Xem thêm, ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, chương 1 
pháp, phẩm Người tối thắng, Kinh Nữ cư sĩ,VNCPHVN, 1996, tr.57. 


3 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 4, Chuyện Chơi súc sắc ngộ độc, NXB.TP.HCM, 
2001, tr.593-596. 


3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, chương 10 pháp, phẩm Mắng nhiếc, Kinh Đi vào 
hậu cung, VNCPHVN, 1997, tr.348-350. 


3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Andhakavinda, Kinh 
Đi đến các gia đình, VNCPHVN, 1996, tr.529. 


* ĐTKVN, Kính Trung Bộ, tập 1, Đại kinh Người chăn bò,VNCPHVN, 1992, tr.482. 


“0 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 4, chuyện Vị triệu phú lllisa, NXB. TP.HCM, 2001, 
tr516-527. 


#' ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, kinh Tập, chương Một, phẩm Rắn, Kinh Bharadvaja - 
Người cày ruộng, NXB.TP.HCM, 1999, tr.486. 


%2 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 3, Kinh Giáo giới Phú Lâu Na, VNCPHVN, 1996, 
tr.603-606. 


*® Kinh đã dẫn. 
%4Theo, en.wikipedia. org. 


5° XIFäifã2il& 35— -TIHẰW No. 1488, fZ3š5šj/J\JMfnh6— L—: 
“57,2 H(0tb—S=ii=/VUWW E01 —H— | ##mĂ. 


“ ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 4, chương 9 pháp, phẩm Tiếng rống con sư tử, 
Kinh Gia đình,VNCPHVN, 1997, tr.117-118. 


* Kinh đã dẫn. 


“8 ĐTKVN, Kinh Tiểu bộ, tập 4, chuyện Nữ tỳ Rohini, NXB.TP.HCM, 2001, 
tr.313-314. 


®#fM#/467XR, SE +. 


"9 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Tiểu kinh Rừng sừng bò, VNCPHVN, 1992, 
tr452. 





5! ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 3, chương 6 pháp, phẩm chư Thiên, Kinh Tôn 
giả Kimbila,VNCPHVN, 1996, tr.98-99., 


52 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng, tập 1, chương 6, Tương Ưng Phạm Thiên, phẩm 
thứ hai, Arunavàti,VNCPHVN, 1993, tr.344. 


28 


53 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, kinh Tập, Kinh Bharadvaja - Người cày ruộng, NXB. 
TP.HCM, 1999, tr.486. 


*2 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, kinh Tập, Kinh Dhammika, NXB.TP.HCM, 1999, tr.591. 


55 CullaVagga, chương liên quan đến năm trăm vị, thứ mười một, Câu chuyện 
vua Udena: Sự dâng cúng năm trăm thượng y, đoạn 625. Xem thêm, ĐTKVN, 
Kinh Tiểu Bộ, tập 5, Chuyện Công đức, NXB.TP.HCM, 2001, tr.202-205. 


56 CụllaVagga, chương Các tiểu sự, thứ năm, tụng phẩm thứ nhất và thứ nhì, 
Giảng về bình bát, đoạn số 34. 


củ 


QUAN HỆ THẦY TRÒ 


Truyên thông tốt đẹp này do Ta thiết lập, các ông hãy 
tiếp tục duy trì. Các ông chớ có thành người tôi hậu sau Ta 


Trong các mi quan hệ của con người nói chung, quan hệ 
giữa thầy và trò là một trong những mối quan hệ cơ bản. Quan hệ 
nảy có khả năng ảnh hưởng và chỉ phối đến năng lực, tính cách, 
phẩm vị, đạo đức, niềm tin... của một con người, một dân tộc và 
thời đại. Với Phật giáo, mối quan hệ giữa thầy và trò là mối quan 
hệ giữa sự truyền thừa và kế tục những giá trị nhân văn mang tính 
toàn nhân loại. Trong dòng chảy phát triển lịch sử của xã hội, sự 
hiện hữu của quan hệ thầy - trò tạo nên tính ưu thắng riêng có của 
con người và xã hội loài người. Quan hệ thây - trò có nhiều dạng 
thức, biện biệt. Nơi đây, chúng tôi chỉ tập trung khảo sát môi 
quan hệ đó được đề cập trong kinh, luật Phật giáo. 


(UAN HỆ THÂY - TRÒ, NHÌN TỪ LỊCH SỬ KINH ĐIỂN 


Lý tưởng cơ bản của đạo Phật được gói gọn trong bồn chữ: 
tự độ - độ tha. Muốn tự độ, thì điều kiện tiên quyết đầu tiên là 
phải có sự nương tựa, hướng dẫn, chỉ bày. Đó cũng là lý do mà 
ba pháp quy y được xem là cửa ngõ đầu tiên của hành trình tự độ 
và đồng thời đó cũng là tiêu chuẩn đề xác tín là một người con 
Phật đúng nghĩa. 4i quy y Phật, này Mahanama, quy y Pháp, quy 


30 


y chúng Tăng. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ?. 
Từ sự nương tựa đầu tiên nảy, tức là kế từ khi xem Phật là bậc 
Thây dẫn đường vĩ đại, thì mối quan hệ thầy - trò được xuất hiện, 
định hình. 


Cần phải thấy, sự trưởng thành của một con người do bởi 
sự hỗ trợ và nâng đỡ của nhiều người và nhiều điều kiện nhân 
duyên khác. Nói chính xác, sự vững chãi về tri thức của một con 
người do bởi sự hướng dẫn của nhiều vị thầy. Ngay như bản thân 
của Bồ-tát Siddhartha trước đêm thành đạo, Ngài cũng đã tầm 
cầu học hỏi từ nhiều vị thầy. Từ đó, có thê thấy rằng, để thành 
công trên bước đường tu tập, người đệ tử Phật cần phải thụ giáo 
từ nhiều vị thầy như thầy thế phát xuất gia, thầy giáo thọ, thầy 
A-xà-lê... 


Trong tật cả những vị thầy đó, Đức Phật Thích Ca vẫn được 
xem là vị thầy cội nguồn cho tất cả. Vì lẽ, nhờ Đức Phật đã khai 
mở con đường đề tắt cả chúng ta thấy rõ lối đi. Có lẽ chính vì vậy 
mà tôn hiệu Bồn sư thường được hậu thế tôn xưng và ngưỡng 
vọng. Câu chuyện cảm động về chàng thanh niên Pukkusati được 
ghi lại trong kinh ?ung Bộ là một hình tượng đẹp về việc nương 
tựa Thê Tôn làm bậc thầy của mình. Kinh ghi, mặc dù chưa một 
lần diện kiến Đức Phật, nhưng do đặt trọn lòng tin vào Đức Thế 
Tôn, thanh niên Pukkusati tự mình cạo đầu xuất gia, hướng Thế 
Tôn làm chỗ nương tựa, y cứ. Nhân duyên gặp Phật trong một 
lò gốm, Pukkusati chưa nhận ra ngay và sẵn sàng chia sẻ chỗ 
ngủ cùng Đức Phật. Chỉ khi Đức Phật thuận thứ thuyết giảng 
thì Pukkasati mới hốt hoảng nhận ra rằng, người mà mình chia 
sẻ chỗ ngủ trong đêm chính là Đức Thê Tôn mà từ lâu mình đã 


31 


đặt trọn niềm quy ngưỡng. Sự khăng định của Pukkasati: “Tôi 
đã xuất gia, y cứ bậc Thế Tôn ây. Ngài là bậc Đạo sư của tôi. Và 
tôi chấp thuận pháp của bậc Thế Tôn ấy”* còn mang một ý nghĩa 
thời sự trong thời đại hôm nay. Vì lẽ, tuy chưa một lần gặp Phật, 
nhưng chúng ta vẫn một lòng tin tưởng vào Ngài, y cứ vào Ngài 
và giáo pháp của Ngài, thì Đức Phật đã trở thành một vị thầy vĩ 
đại, và chúng ta là một người học trò nhỏ nhoi trong trường học 
rộng lớn của Người. 


TRÁCH NHIỆM VÀ BỔN PHẬN CỦA THẦY VÀ TRÒ 


Đức Phật là một bậc thầy với đầy đủ trách nhiệm ở mọi 
nghĩa cụ thể. Dẫu người học có đa dạng và đủ mọi tầng lớp, dẫu 
có nhiều khác biệt ở các cảnh giới, ngữ nghĩa, giới tính, không 
gian... nhưng Đức Thế Tôn đã tùy nghi đem lại lợi lạc cho tất 
cả. Sự nghiệp giáo hóa vĩ đại của Đức Phật là bản trường ca bất 
tận về trách nhiệm của ngƯỜi thầy cùng bôn phận tương ưng của 
những học trò. Từ đây có thê thấy, theo giáo pháp của Đức Phật, 
để được làm thầy đúng nghĩa quả là điều không dễ dàng. 


Chuẩn mực và trách nhiệm của người thầy 


Điều kiện cần của một người thầy đúng nghĩa, đó là phải có 
tri thức và cả đạo đức. Có tri thức mới có thê sẻ chia tri thức ây 
cho người, có đạo đức mới có thê làm chỗ dựa cho học trò nương 
tựa và y cứ. Đạo đức là nên tảng mà mọi hạt giống tri thức được 
gieo trên đó. Nền tảng vững chãi thì vụ mùa sẽ bội thu. Từ hệ quy 
chiêu này có thê thây, chỉ có tri thức không thôi vẫn chưa đủ điều 
kiện đề hoàn thiện phẩm VỊ của một người thầy theo tiêu chuẩn 
của Phật giáo. 


32 


Vì lẽ, theo kinh Tăng Chỉ, một bậc thầy đúng nghĩa, thì tiêu 
chuẩn đầu tiên là phải “sống với sự chế ngự của giới bổn, và là 
người nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, cất chứa điều được 
nghe”5. Trong mười điều kiện làm thầy được ghi ở luật Ma-ha- 
tăng-kỳ (Mahasanghika)° cũng xác chứng việc tương tự. Giới ở 
đây cần được hiệu rộng ra là những nguyên tắc sóng, là những 
chuẩn mực đạo đức căn bản của con người. Bên cạnh đó, năng 
lực sở hữu tri thức là một trong những điều kiện cần đê khăng định 
vị trí của một người thầy. Một người thầy thì phải am tường lãnh vực 
mà mình đảm trách. Đề rồi từ đó mới có thể “huấn luyện đệ tử những 
gì mình đã được khéo huấn luyện; dạy cho bảo trì những gì mình 
được khéo bảo trì; dạy cho thuần thục các nghề nghiệp”. 


Phâm vị người thầy đã được người xưa ví von như chức vụ 
do trời ban (hiên chức) do bởi tính đặc thù riêng có của phẩm 
vị này. Hơn thế nữa, trong kinh điển Bắc truyền, phẩm vị người 
thầy còn tỏa sáng rực rỡ ở những chuân mực cao tột: “một lòng 
dạy dỗ, xem họ như đứa con một của mình, mà không cầu sự trả 
ơn, không vì tiếng tăm, không vì lợi dưỡng, cũng không cầu sự 
vui cho chính mình”°. Dạy học trò với tâm thế như dạy con một 
thì hiệu quả học tập sẽ được khăng định vững chãi. Vì lẽ, khi tình 
thương luôn xuất hiện trong quá trình giảng dạy thì hiệu quả tiếp 
thu của học trò sẽ được tiến triển rất nhiều. Không những thế, với 
tâm lượng không vì danh vọng lợi dưỡng khi dạy học trò, điều 
đó đã làm cho hình ảnh cũng như phẩm vị người thầy trở nên rất 
mực cao cả, thiêng liêng. 


Một người thầy đúng chuẩn còn phải có một khả năng năm 
bắt tâm lý của học trò. Hiệu rõ đối tượng, hiểu rõ những biến 


33 


chuyển tâm lý của học trò đề khích lệ, tưởng thưởng chúng, là 
một trong những điều kiện thành công của quá trình giáo dục. 
Cụm từ “có khả năng khích lệ” đệ tử được sử dụng trong kinh 
Tăng Ch¡i và cụm từ “khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc”!? 
được sử dụng trong kinh Trường Bộ đã đồng thời xác tín sự tưởng 
thưởng, ca ngợi đúng lúc và kịp thời là một trong những trách vụ 
cần làm của một người thầy đúng mực. 


Căn tánh của học trò thì đa dạng cho nên tùy theo đối tượng 
để có một phương thức hỗ trợ, bảo ban. Nói rõ hơn, giải pháp trách 
phạt ở một chừng mực nảo đó được chấp nhận trong cách hành 
xử của người thầy. Ngay như Đức Phật, trong những trường hợp 
cụ thê, đối với những căn cơ cụ thê, Ngài vẫn áp dục hình thức la 
mắng và thậm chí nặng nè là phải đuôi người ấy đi. Trường hợp 
Tỳ-kheo Vakkali là minh chứng điền hình cho phương thức giáo 
dục đặc thù này. Kinh ghi, Vakkali tuy thân cận Đức Phật nhưng 
không chú tâm nghe pháp, mà chỉ chăm chú nhìn ngắm dung 
nhan của Đức Thế Tôn. Mặc dù Đức Phật đã nhiều lần khuyên 
bảo nhưng Vakkali vẫn chứng nảo tật đó. Do vậy, “Bậc Đạo Sư 
nghĩ rằng: “Tỷ-kheo này, nếu không được xúc động mạnh, sẽ 
không thức tỉnh”, nên vào cuôi ngày an cư mùa mưa, Đức Phật 
nói: “Này Vakkali, hãy đi đi”. Nghe bậc Đạo Sư nói vậy, ngải tự 
nghĩ ngài phải đi, nhưng nghĩ rằng đời ngài có ý nghĩa gì, nếu 
không được gặp bậc Đạo Sư, nên ngài có ý định leo lên núi Linh 
Thứu đề gieo mình xuống vực núi tự tử”. May mắn thay cho 
Vakkali, với tuệ giác siêu tuyệt, Đức Phật đã thị hiện đúng thời 
điểm đề khai ngộ cho Vakkali trước thời khắc nguy khôn của đời 
mình. Điều kiện cần để có thể áp dụng phương thức giáo dục 
đặc thù này là tầm mức trí tuệ cũng như bản lĩnh của người thây. 


34 


Nếu như vận dụng không thích hợp hoặc quá đáng, thì hậu quả sẽ là 
bất hạnh, khô đau. Hình ảnh dùng gai nhọn đề chích lề vết thương 
đang làm mủ là ân dụ sinh động đê biểu thị cho trường hợp này. Vết 
thương sẽ lành nêu gặp được bàn tay của y sĩ bậc thầy và ngược lại. 


Trong một vài quan hệ thây - trò đặc thù, ngoài những chuân 
mực căn bản nêu trên, người thầy còn có khả năng chăm lo điều 
kiện sống cũng như năng lực bảo hộ sức khỏe cho người đệ tử. 
Ngay từ thời Đức Phật, Ngài đã có những quan tâm hết mực 
xác đáng đến không gian tu và điều kiện sống của học trò. Đọc 
Trưởng lão Tăng kệ có thê thây, đã có những vị đệ tử do nóng 
lòng nỗ lực chuyên tu nên lánh tận rừng sâu thiền định. Trong 
một vài trường hợp ngã bệnh vì không đủ sức khỏe để chuyên 
tu. Biết vậy, Đức Phật liên răn dạy: “Thầy sóng trong rừng sâu/ 
Chỗ khất thực hạn chế/ Thân gây mòn ôm yếu/ Tỷ-kheo sẽ làm 
øì?/ Với thân thê như vậy?”'?. Theo Đức Phật, một chỗ ở lý tưởng 
dành cho người học trò, đó là “tại trú xứ ây, tìm được không 
mệt nhọc các vật dụng như y áo, đồ ăn khát thực, sảng tọa, dược 
phâm trị bệnh”. Kinh điển Bắc truyền cũng đồng thời xác tín: 
“Khi đệ tử bệnh phải chăm sóc cho họ, mà không sinh tâm chán 
ghét”“. Cần phải thấy, ở thời Phật, vấn đề âm thực về cơ bản là 
tự túc xin ăn. Ngay như bản thân Đức Thế Tôn hàng ngày vẫn tự 
mình mang bát khất thực. Mặc dù vậy, với những Tỳ-kheo bệnh 
tật, ốm đau, hoặc không đi khất thực được, Đức Phật huấn thị các 
Tỳ-kheo khác hãy sớt bát, sẻ chia thức ăn cho những người đồng 
tu thiếu phước nêu trên. Trách vụ chăm lo và bảo hộ sức khỏe cho 
người học trò càng có ý nghĩa thiết thực hơn bao giờ hết đối với 
thầy thế độ, thầy y chỉ, thầy bổn sư... trong bối cảnh chùa chiền 
và Tăng chúng ngảy càng phát triển như hôm nay. 


35 


Ngoài những trường hợp đặc thù là gặp phải những học trò 
bắt trị, vô phương cứu chữa, thì nhìn chung, đã làm thầy, thì phải 
nỗ lực dạy dỗ học trò, đệ tử bằng tất cả những gì có thê. Nhận học 
trò mà không quan tâm dạy dỗ, hoặc dạy dỗ không đúng mức là 
điều không thê chấp nhận đối với một người thây. Kinh luận Bắc 
truyền đã khăng định dứt khoát: “Làm bậc thầy thâu nhận đệ tử 
mà không biết giáo dục là một trọng tội”'5. Không chỉ đừng lại 
ở đó, kinh Ứw Bà Tác còn đây trách vụ này lên nhiều cấp độ khi 
xem đó là tội cực trọng. Kinh ghi: “Thiện nam tử! Chăng thả thọ 
ác giới, trong một ngày giết vô lượng chúng sinh, quyết không 
nuôi dưỡng đệ tử ác mà mình không thê dạy đỗ. Vì sao? Phạm 
giới ác, chỉ liên hệ đến thân mình, còn nuôi đệ tử ác mà không 
dạy dỗ, có thê khiến cho vô lượng chúng sinh làm ác, có thể làm 
chúng sinh hủy báng vô lượng pháp lành vi diệu, phá hòa hợp 
Tăng, làm cho nhiều chúng sinh phạm tội ngũ nghịch. Do đó, 
còn ác liệt hơn tội ác luật nghi”'5. Trên phương diện tỉ giảo văn 
bản, có thể đoạn kinh trên đề xuất và hướng tới một hình mẫu lý 
tưởng về người thầy, nêu không nói là mang chiều kích cực đoan, 
thái quá. Tuy nhiên, căn cứ vảo tình hình thực tế của hàng chuỗi 
những sự việc phức tạp, đã và đang diễn ra trong lịch sử thăng 
trầm của Phật giáo, đã xác chứng rằng, việc dạy dỗ học trò không 
nghiêm sẽ đề lại những di họa, mà ảnh hưởng tiêu cực của chúng 
không chỉ giới hạn trong một đời người. 


Bồn phận của người học trò 


“Không có sư trưởng thế gian thì không biết lễ nghĩa, không 
có sư trưởng xuất thế thì không hiểu Phật pháp. Lễ nghĩa không 
biết thì khác gì cầm thú, Phật pháp không hiều thì cũng như phàm 


36 


tục”, Sự khắng định này một lần nữa khăng định vai trò tôi 
thắng của người thầy, để rồi từ đó, người học trò cần phải hoàn 
thành những bổn phận nhât định đề có thể hành xử tương ưng 
trong môi quan hệ nảy. 


Đã là người học trò, tiêu chí đầu tiên là phải “hăng hái học 
tập” ”!9, Phải ý thức rằng, được 
tiếp cận tri thức, được đi học, được gặp thầy tốt là một phước báo 
cho bất cứ ai khi sông trong đời. Với một số xã hội phát triển, 
được ổi học là một trong những quyền cơ bản của con người, 
mang tính nhân văn và luôn được xã hội đảm bảo. Vì lẽ, có tri 
thức là nền tảng đề có tất cả. Cần phải thây rằng, mọi bất hạnh, 
khổ đau trong cuộc đời đều bắt nguồn hoặc có sự liên quan từ sự 
thiếu vắng tri thức. Trong tất cả những bắt hạnh thì vô minh là bắt 
hạnh cùng tột. Do đó, nỗ lực học tập, “hăng hái học tập” bằng tắt 
cả những øì có thể là điều kiện cần của người học trò dù ở bất cứ 
hoàn cảnh nào. Tâm thế đúng của người học là phải chứ ứâm. Chú 
íâm là sự tập trung đến mức có thê vào sở học của mình. Trong 
lãnh vực học tập, ebz tâm là tiền đề để gặt hái tri thức. Chú tâm 
giúp cho việc ghi nhận tri thức tốt hơn. Nhờ sự chứ tâm và hăng 
hái học tập, trì thức của người học trò sẽ từng bước được kiện 
toàn và đề cuối cùng, sự thành đạt vững chãi của người học trò là 
tưởng thưởng lớn nhất trong cuộc đời giảng dạy của người thầy. 


và “chú tâm học hỏi nghề nghiệp 


Với người học trò, tri thức là điều kiện cần nhưng đạo đức 
cũng là một điều kiện đủ. Nói rõ hơn, học hỏi tri thức phải song 
hành với việc kiện toàn đạo đức. Vì đạo đức và tri thức có sự liên 
hệ tác động lẫn nhau. Đạo đức làm cơ sở đề nảy sinh tri thức và 
có tri thức giúp việc ứng xử đạo đức trở nên thuần thục và chuẩn 


37 


mực. Kinh ghi: “Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ: người 
có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới hạnh và trí tuệ được xem 
là tối thắng ở trên đời”??. Giới hạnh là một cách biểu đạt khác về 
đạo đức. Chính vì vậy mà một người học trò cần phải biết hoàn 
thiện những chuẩn mực đạo đức căn bản, bắt đầu từ những ứng 
xử mang tính nhỏ nhặt như: cung kính tuyệt đôi với thầy của 
mình. Thầy đến, phải “đứng dậy đề chào; hầu hạ thầy; tự phục 
vụ thầy” ?!... Muốn có đạo đức thì phải huân tập, rèn luyện. Nền 
tảng đạo đức của người học trò không phải từ trên trời rơi xuống 
mà bắt đầu từ những thực tập mang tính nhỏ nhặt vừa nêu. 


Với Phật giáo, khởi đầu của quá trình giáo dục là sự kiện 
toàn nền tảng đạo đức. Dù bất cứ lãnh vực kiện toàn tri thức nảo 
đi chăng nữa, việc nhuần nhuyễn về ứng xử đạo đức là chuân 
mực cần có của người học trò. Trong những gương sáng được 
lưu lại trong kinh điển về việc phục vụ thây, thì Tôn giả Ananda 
là điển hình cho một người học trò rất mực tận tụy. Trong hai mươi 
lăm năm ròng hầu Đức Thê Tôn, ngài Ananda chưa hề chênh mảng 
chức phận. Kinh ghi: “Ananda hầu hạ Thế Tôn, đem nước, đem tăm 
xỉa răng, rửa chân, đi theo Thế Tôn, quét phòng cho Thé Tôn. Ban 
ngày, Ananda ở một bên Đức Phật, nhắc nhở những điều cần làm; 
ban đêm cầm đèn và gậy. Ananda đi xung quanh phòng Đức Phật 
săn sàng đáp ứng nếu Thế Tôn có gọi. Thế Tôn tại Jetavana, xác 
chứng Ananda là vị Tỷ-kheo đệ nhất về năm phương diện: Đa văn, 
tâm tư cảnh giác, sức mạnh đi bộ, lòng kiên trì, và sự hầu hạ chu đáo”. 
Có thê, chuẩn mực hầu thây của ngài Ananda mang dáng vẻ là hình 
mâu lý tưởng, mặc dù vậy, sự thê hiện bôn phận chăm lo cho thầy 
bằng những øì có thẻ, là bôn phận quan thiết của một người đệ tử, 
học trò, là điều có thê nhận ra trong đoạn trích dẫn vừa nêu. 


38 


Mặc dù cân trọng trong trách vụ hầu thây, tuy nhiên lộ trình 
chứng Thánh của Tôn giả Ananda cứ lận đận mãi đến khi cuộc 
kiết tập kinh điển lần thứ nhất sắp sửa diễn ra. Từ sự cương quyết 
của Tôn giả Ca Diếp, ngài Ananda đã chứng ngộ Thánh quả và 
đã tích cực góp phần vào công cuộc kiết tập kinh điển đầu tiên. 
Ở đây, tiến trình tu tập và chuyên hóa tâm linh được xem là trách 
vụ cần có của một người học trò trên lộ trình tu Phật. Sống trong 
biển, phải biết vị mặn của biên ra sao. Cũng vậy, thân cận Thánh 
nhân, phải nỗ lực bằng tất cả những øì có thể để bước vào dòng 
Thánh. Đó là điều cũng được Đức Phật cân nhắc chỉ bày: “Này 
các Tỷ-kheo, nếu một Tỷ-kheo năm lây viền áo Tăng-già-lê đi 
theo sau lưng Ta, chân bước theo chân, nhưng vị ấy có tham ái 
trong các dục, với lòng sắc sảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiễm 
ác, thất niệm, không tính giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, với 
các căn hoang đại, vị ây xa hăn Ta và Ta xa vị ây. Vì cớ sao? Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy không thấy Pháp. Do không thây Pháp 
nên không thấy Ta. Này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo sông xa đến 
một trăm do-tuần và vị ây không có tham ái trong các dục, với 
lòng tham không sắc sảo, tâm không sân hận, ý tư duy không 
nhiễm ác, chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh nhất tâm, các căn được 
chế ngự, vị ấy gần hắn Ta và Ta gần vị ây. Vì cớ sao? Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy thấy Pháp. Do thấy Pháp nên thấy Ta””. 
Đã là học trò, ít nhất cũng phải hoàn thiện những phâm chất của 
bậc Thây. Thầy là bậc đã giác ngộ, thì học trò phải nỗ lực làm 
sao đề được như thầy. Đó là khát vọng cháy bỏng của Đức Thế 
Tôn luôn trông đợi, tin tưởng và gửi găm cho tất cả những học 
trò của mình. Trên phương diện liên hệ xã hội, một người học trò 
dù ở nghĩa nào đi chăng nữa thì cần phải tiếp thụ và kế tục những 


39 


giá trị mà thầy mình đã tận tâm truyền thụ. Bồn phận quan trọng 
này của người học trò có thê biêu đạt nôm na trong nghĩa giản 
đơn, đó là: Thầy như thế nảo, thì học trò phải có gắng đạt được 
như thế ấy. 


VÀI SUY NGHĨ VỀ ĐẠ0 NGHĨA THẦY TRÒ HÔM NAY 


Sự dịch chuyên và va đập của những hệ giá trị xã hội bao 
gồm không gian, điều kiện, quan niệm, lý tưởng sông... trong 
thời đại này nay đã tác động rất lớn đến những quan hệ truyền 
thống, đôi khi làm biến dạng cơ bản những hệ giá trị nhân bản mà 
nhân loại đã nhọc công tạo dựng. Quan hệ thầy - trò trong thời 
đại hôm nay ít nhiều cũng chịu sự tác động và ảnh hưởng đó. 


Trong quan hệ thây - trò ở chuân mực xuất thế gian, cụ thê 
là người xuất gia, đã có những hình tượng đẹp về tư chất của 
người thầy và hành xử tương ưng của đệ tử. Quả thật, nếu như 
đòi hỏi phải kiện toàn những phẩm chất người thầy theo tiêu 
chuẩn căn bản từ kinh điền thì rất ít người xuất gia thời nay hội 
đủ. Mặc dù vậy, ba chuân mực cơ bản của phẩm vị người thầy 
như đạo đức, tri thức và tình thương là điều mà các vị ấy có thê 
kiện toản ở một giới hạn nhất định. Vì thực tế, có những bậc thầy 
đã sống với căn bản phạm hạnh, cùng với tri thức hữu hạn và 
tình thương của mình, các vị ấy đã ghi vào lịch sử quan hệ thầy 
trò bằng những cảm tác chân thực của đệ tử khi viết về thầy của 
mình. Hơn thế nữa, những thành tựu khởi sắc của Phật giáo trong 
tất cả các lãnh vực không phân biệt dân tộc, không gian, trú xứ... 
đã minh chứng cho sự kề tục, phát triển của tình thầy - trò. 


Trên một chiều kích khác, tuy chưa phải là tất cả, nhưng đã 


40 


có những lúng túng, bất cập nảy sinh từ quan niệm ?rởi sanh voi 
sanh cỏ trong tư duy cũng như cách hành xử không đúng mực 
của nhiều vị thầy. Cần phải thây rằng, quan hệ thây - trò trong 
Phật giáo là một quan hệ đặc thù và rất nghiêm túc ở tất cả các 
nghĩa. Vì phận làm thây, riêng đối với mối quan hệ giữa người 
xuất gia, còn có ý nghĩa vừa là làm cha, làm mẹ ở cả nghĩa đen 
lẫn nghĩa bóng. Độ đệ tử, phải có tâm có tầm và có khả năng 
lo cho đệ tử. Đó là chân lý được xác tín từ lâu trong kinh điền. 
Trong trường hợp này, có lẽ do không ý thức rõ bản thân mình 
nên đã có những cá thê đã làm thây trong khi chưa hội đủ những 
tố chất cần và đủ cho phẩm vị ấy. Từ thực tế đã có những cá nhân 
với sơ tâm tinh khiết, dân thân vào đạo và gửi găm toàn bộ đời 
mình cho thây. Bắt cập và bất hạnh đã nảy sinh từ đây, vì gặp phải 
những vị thầy không như trông đợi. Đó là một trong những lý do 
phát sinh những tác tệ, làm hoen ó hình ảnh Phật giáo mà xét đến 
cùng, thì lỗi lâm không thê quy hăn cho một mình người học trò. 
Trường hợp này, xét về mặt lịch sử kinh điển thì thời nào cũng 
có, chỉ khác biệt ở quy mô và mức độ mà thôi. Căn cứ theo luật 
Phật, gặp phải trường hợp đó, người đệ tử có quyền tự chọn giải 
pháp cho mình bằng cách tìm cầu một vị minh sư mới. Nếu như 
vì điều kiện bắt buộc không thê lìa thầy thì giải pháp y pháp bắt 
y nhân là một gợi ý tham khảo trong trường hợp này. 


Cửa Phật rộng mở cho tất cả mọi người. Cũng từ đặc tính 
này nên có những cá thê chưa liệu được sức mình, chưa chuẩn bị 
tốt tư lương nhưng đã phát tâm nhập đạo. Đây cũng là lý do làm 
cho nhiều vị thầy rât vất vả và đôi khi khó hoàn thành tốt chức 
phận của mình. Câu chuyện về Tỳ-kheo Ramanìyavihìrim (người 
sống trong dục lạc) được ghi lại trong kinh Tiêu Bộ là một trưởng 


41 


hợp điện hình về việc không từ bỏ những thói quen xấu, mà thầy 
ây đã huân tập từ đời sông thế tục trước đó. Mặc dù vậy, câu 
chuyện thực sự có hậu khi thầy ấy chiêm nghiệm thật sâu về hình 
ảnh con bò kiệt quệ sức lực khi phải kéo cỗ xe: “Con bò này đã 
vấp ngã nhưng đã đứng dậy và kéo đi gánh nặng của mình. Vậy 
ta phải tinh tân, sau khi rơi vào rừng nhục dục, cần phải đứng dậy 
và làm tròn bồn phận của người tu hành”?!. Tính chất nâng đỡ, hỗ 
trợ cho những người học trò lầm lạc nhưng biết tỉnh ngộ quay về, 
đã nói lên tính nhân văn cao cả của giáo dục Phật giáo nói chung 
và quan hệ thây - trò nói riêng. 


Trên phương diện chuẩn mực thầy - trò theo quan niệm xã 
hội, mặc dù thời nay đã có những bước phát triển đáng mừng 
về chuân mực người thầy và bốn phận học trò. Song, vẫn còn 
đó những nỗi lo cùng tột vì khi quan hệ đó đã và đang bộc lộ ra 
những vấn đề tiêu cực, hủ bại làm hoen ô hình ảnh người thầy 
và tư chất của học trò. Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm thông tin 
trên các trang mạng, kết quả sẽ làm cho chúng ta choáng ngợp, 
u hoài. Chuyện giáo viên uống rượu âu đả nhau đến mức mật 
mạng”, chuyện hiệu trưởng, giáo viên háo sắc ngay cả với học 
trò của mình”5: chuyện học trò xông vào tận trường học đánh thầy 
cô”, chuyện học trò chưa tốt nghiệp phô thông dắt nhau đi nhà 
nghi”... những thông tin đó đã gióng lên hồi chuông báo động về 
chuân mực đạo đức của người thầy và tư chất của học trò. 


Trong lãnh vực đảo tạo chuyên môn, đã có rất nhiều cơ sở 
giáo dục luôn tự nhận và hãnh diện rằng, đã cung cấp cho xã hội 
hàng vạn giáo viên đầy đủ chuân mực qua những văn bằng đỏ 
chói. Thử hỏi trong những môn học của chương trình đảo tạo, 


42 


ngoài kiến thức chuyên ngành luôn dành trọn sự quan tâm thì có 
bao nhiêu thời gian tập trung vào việc huấn luyện và tu dưỡng 
đạo đức? Có kiến thức chuyên ngành về giáo dục, nhưng không 
có đạo đức cơ bản của con người nói chung và của người thầy 
nói riêng thì thử hỏi nguồn nhân lực được đảo tạo đó sẽ công 
hiến gì cho xã hội hôm nay? Và như vậy, biện chứng giữa tải và 
đức” mà tiền nhân đã khắng định có còn được xem là chuẩn mực 
tối cần trong phâm vị của người thầy? Nên chăng, với những 
chức phận thiêng liêng mà lịch sử xã hội xưa nay tôn trọng và 
giao phó, ngoài kiến thức chuyên môn được đảo tạo, cần phải có 
những chuẩn mực đặc thù về nhân cách, lối sống, đạo đức riêng 
có dành cho phẩm vị này. Thử tham khảo chuẩn mực đào tạo một 
phi công thời nay, thì đủ thấy các quy chuẩn được thiết lập khắt 
khe đến thế nào? Phi công thao tác sai thì gây nguy hiểm cho vài 
trăm người, nhưng định hình một người thầy không đúng mực thì 
di họa cả nhiều thế hệ tiếp theo. 


Việc các bậc làm cha mẹ thời nay khao khát con cái mình 
sở hữu tri thức quá sớm, mong mỏi đảo tạo con mình hướng về 
tiêu chuân công dân toàn cầu, mà không đặt nặng và thậm chí là 
bỏ quên các giá trị đạo đức nhân văn khác, đã làm cho ý thức hệ 
của người trẻ bị dịch chuyên theo chiều hướng quan ngại. Đã có 
những đứa trẻ bị đánh mất tuổi thơ trong sự quan tâm quá mức 
của bố mẹ. Đã có những người trẻ chỉ dành toàn bộ thời gian 
cho việc học vả ăn ở nghĩa đen cụ thể. Bên cạnh đó, sự lỏng lẻo 
trong quan hệ gia đình, sự tiếp biến các giá trị văn hóa không 
được chọn lọc... đã làm cho tư duy, xu hướng cảm thụ, lý tưởng 
sống của người trẻ bị lệch chuẩn truyền thông. Từ những sự ảnh 
hưởng, tác động đó, cộng với một vài trường hợp tiêu cực từ thầy, 


43 


cô, được báo chí đưa tin, đã làm cho người học trò thời nay nhận 
thức méo mó, sai lệch về thây, cô của mình. Mặt khác, sự chuyên 
dịch quan niệm lấy thầy cô làm trung tâm đến việc xem người 
học trò làm tâm điểm trong lý thuyết giáo dục ngày nay, đang bộc 
lộ ra những vẫn đề bắt cập, và đôi khi được nhận thức không đầy 
đủ và không đúng từ cả hai phía thầy và trò. 


Với người học trò, cần phải ý thức sâu sắc rằng, dù ở nghĩa 
nảo đi chăng nữa thì quan hệ thây trò không phải là quan hệ bình 
đăng, mang tính đôi chác. Vì lẽ, sự quan tâm, tắm lòng, cái tâm 
của thầy cô... là những giá trị không thể cân đong đo đếm và 
lề tắt nhiên là không thê quy đôi bằng bất cứ hiện thực vật chất 
nảo. Với người học trò, có lẽ tặng phẩm lớn nhất đối với thây, 
cô chỉ có thê gói gọn trong hai chữ: biết ơn. Với Phật giáo, đó là 
tặng phâm lớn nhất và không phải ai cũng có thê thực hiện được. 
Trong kinh Tăng Chỉ, Đức Phật đã long trọng tuyên bó: “Có hai 
hạng người này, nảy các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời. Thế nảo 
là hai? Người thi ân trước và người biết nhớ ơn đã làm. Hai hạng 
người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đờï”?°. Thầy, cô là 
những người đã thi ân trước vả bôn phận của ta, của người học 
trò là phải nhớ ơn và biết nỗ lực báo đáp những khi có thê. 


KẾT LUẬN 


Quan hệ thầy - trò là một trong những quan hệ có cùng lịch 
sử phát triển với tri thức của con người. Tri thức con người phát 
triển tới đâu thì lịch sử quan hệ thây - trò lưu đâu ân đến đó. Sở 
đĩ nhân loại vượt thoát khỏi thời kỳ u mê tắm tối và vươn lên đỉnh 
cao nhân bản, nhân văn thì công lao đầu tiên cũng do bởi mỗi 


44 


quan hệ thầy - trò. Đề duy trì môi quan hệ này luôn vững chãi thì 
liệu pháp đầu tiên là cần có một sự thâm sát sâu sắc về chúng. 
Nói rõ hơn, một khi thầy và trò hoàn thiện những chuân mực và 
bổn phận tương ưng của mình, thì khi ấy quan hệ thầy trò sẽ luôn 
tỏa sáng. Và như một lẽ tất nhiên, sự duy trì và phát triển vững 
mạnh môi quan hệ này, sẽ đóng góp cho nhân loại nói chung và 
Phật giáo nói riêng những giá trị không thê kế bằng lời. 


(HỨ THÍCH 


1 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Makhadeva,VNCPHVN, 1992, tr.533. 


? ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 11: Tương ưng dự lưu, phẩm 
Phước đức sung mãn, kinh Mahanama, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.575. 


3 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ tập 3, Kinh Giới phân biệt,VNCPHVN, 1992, tr.541. 
* Kinh đã dẫn, tr.543. 


5 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 4, chương 10 pháp, phẩm Upali và Ananda, 
Kinh Cụ túc giới, VNCPHVN, 1997, tr.336. 

5 Luật Ma-ha-tăng-kỳ, Thích Phước Sơn, dịch, NXB.Tôn Giáo, Hà Nội, 2003, 
tr.421. 

7 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt, VNCPHVN, 
1991, tr.542-543. 

8 HT.Tịnh Nghiêm dịch, Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Phẩm Mười Ba, Thâu Phục Đệ 
Tử. 

° Kinh Tăng Chi Bộ, tập 4, chương 10 pháp, phẩm Upali và Ananda, Kinh Cụ 
túc giới, VNCPHVN, 1997, tr.337. 

19 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt, VNCPHVN, 
1991, tr.543. 

1! ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 3, Trưởng lão Tăng kệ, chương Năm, phẩm 
Năm kệ, Vakkali, NXB.TP.HCM, 2000, tr.243-246. 


45 


12 Kinh đã dẫn, tr.245. 


13 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 4, chương 10 pháp, phẩm Hộ trì, Kinh Trú 
xứ, VNCPHVN, 1997, tr.253. 


12 HT.Tịnh Nghiêm dịch, Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Phẩm Mười Ba, Thâu Phục 
Đệ Tử. 

15 Hòa thượng Thích Trí Thủ, Yết ma yếu chỉ, NXB.Tôn Giáo, Hà Nội, 2006, 
tr.82. 

15 HT.Tịnh Nghiêm dịch, Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Phẩm Mười Ba, Thâu Phục 
Đệ Tử. 

1 Đại sư Thật Hiền, Phát Bồ đề tâm văn, Hòa thượng Trí quang, dịch, bản 
ấn tống 1997, tr.44. 


18 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt, VNCPHVN, 
1991, tr.542. 


19 Kinh đã dẫn, tr. 542. 


?° ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Chủng Đức, Sonadana, VNCPHVN, 
1991, tr.221. 


?! ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt, VNCPHVN, 
1991, tr.542. 


? ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 3, Trưởng lão Tăng kệ, chương mười bảy, phẩm 
Ba mươi kệ, Ananda, NXB.TP.HCM, 2000, tr.457. 


?3 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Phật thuyết như vậy, chương ba, phẩm 
năm, NXB.TP.HCM, 1999, tr.421. 


2 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 3, Trưởng lão Tăng kệ, chương Một, phẩm 
Năm, Ramanìyavihìrim, NXB.TP.HCM, 2000, tr.56-57. 


® Báo Pháp Luật, ngày 28.10.2011. 

% Báo điện tử vnexpress.vn, ngày 7.1 1.2009. 
?7 Báo điện tử vnexpress.vn, ngày 16.1.2011. 
?# Báo điện tử vnexpress.vn, ngày 30.11.2011. 


2 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, NXB.Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 2002, 
tr.252-253. 


3° ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 2 pháp, phẩm Các hy vọng, 
VNCPHVN, 1996, tr.160. 


47 


QUAN HỆ CHñ MẸ VÀ (0N CÁI 


Hiểu dưỡng mẹ và cha, 
Nuôi dưỡng vợ và con, 
Làm nghệ không rắc rồi 
Là điểm lành tối thượng '. 


Đành rằng trong khá nhiều trường hợp, cha mẹ đến với nhau 
không hăn nhằm mục đích duy trì nòi giống: tuy nhiên, con cái 
muôn có mặt trên cõi đời này thì phải hội đủ của nhiều điều kiện 
nghiệp lực, nhân duyên và quan trọng hơn hết là sự đồng thuận 
chung lo của cha mẹ. 


Yếu tô quan trọng đầu tiên phải kế đến đề một thai nhỉ được 
thành hình đó chính là Gandhabba mà kinh văn gọi là hương âm. 
Đây chính là điều kiện cơ bản để hình thành một sinh thể trên 
cuộc đời. Theo kinh Trung bộ, có ba sự hòa hợp đê một bào thai 
thành hình?. Đó chính là yêu tố người cha, người mẹ trong thời 
kỳ có thê mang thai và Gandhabba. Yêu tô Gandhabba, Piyadassi 
Maha Thera gọi là thức tái sanh (patisandhi vinnàna), mang nặng 
tính chất ái nhiễm, với Damien Keownl cho rằng đó thân trung 
âm, là điều kiện căn bản quyết định, vì chúng là nghiệp chủng 
căn bản của một con người. 


Trước thời điểm thọ sanh, với hương âm, không aI có thể tự 
xác định danh phận và phâm vị của mình sau khi sinh ra. Đó là sự 


48 


khẳng định rõ ràng của ân sĩ Asita Devala trong kinh Assziayana* 
và đã được Đức Phật xác chứng. Do tương ưng với duyên nghiệp 
của cha mẹ nên nghiệp chủng này nương gá vào, cùng với các 
điều kiện của người cha và người mẹ, đê hình thành một sinh thê 
được gọi là con người. Vì lẽ, theo kinh 7ung Bó, chúng ta là kẻ 
kế thừa toàn bộ di sản của nghiệp mà chúng ta đã tạo tác trước 
đó°. Từ đây có thê thấy, do nhân duyên không phải một đời mới 
kết thành quan hệ con cái và cha mẹ, cho dù họ đến với nhau 
trong bắt kỳ tâm thế nào. 


Hơn thê nữa, trong nhiều kinh điển Phật giáo, cha mẹ được 
ví như Phạm thiên (Brahma)5. Tuyên bố này vượt tầm nhận thức, 
suy lường của con người thời ấy. Vì lẽ, trong triết học Ấn Độ, 
Phạm thiên là đắng sáng tạo thê giới, là vị thần trên tất cả những 
vị thần. Khi cho rằng cha mẹ ngang bằng Phạm thiên, Đức Phật 
đã chuyển tải một thông điệp về vai trò sáng tạo, về phẩm vị tối 
thắng, cao cả, thiêng liêng, không thê vượt qua của cha mẹ, trong 
nhận thức của con cái. Con cái không được dâm lên lời khuyên 
của cha mẹ' là nguyên tắc đạo đức mang tính truyền thống của 
Phật giáo. 


Theo Đức Phật, trong vòng luân hồi bất tận, cơ may được 
làm thân người rất khó. Đó là điều được Đức Phật khăng định 
qua câu kinh: Này các Tỷ-kheo, có rất ít chúng sanh được tái 
sanh làm người! Có rất nhiều chúng sanh phải tải sanh ra ngoài 
loài ngườỷ. Được làm người và làm người đúng nghĩa là một 
phước báo lớn. Trong nghĩa hoàn bị tương đối, một sinh thê được 
gọi là con người thì phải hội đủ một sỐ phẩm chất quan thiết. Từ 
dùng theo kinh điển gọi là đa vị của bậc chân nhân”. Theo kinh 


49 


Tăng Chỉ, có hai điều kiện đề hoàn thành phâm vị này, đó chính 
là biết ơn và nhớ ơn. Biết ơn là sự ghi nhận công lao của cha mẹ 
đối với con cái. Nhớ ơn là tâm thế báo đáp ơn ấy bằng tất cả khả 
năng có thể. Nếu như cha mẹ luôn hoàn thiện trách vụ của người 
thi ân trước, và con cái luôn khăng định tâm thế báo án, thì sẽ 
hình thành nên một quan hệ cha mẹ vả con cái đúng theo chuẩn 
mực được thiết định trong kinh điển Phật giáo'9. 


Suy cho cùng, để định hình nên quan hệ cha mẹ và con cái 
là do tương đồng nghiệp lực của cả đôi bên. Phận làm con, cần 
phải hoàn thành những trách vụ cơ bản theo lời Phật dạy, mới 
xứng danh là một con người đúng và đủ nghĩa khi sống trong 
cuộc đời này. 


BỔN PHẬN (ỦA (0N CÁI ĐỐI VỚI (HA MẸ 


Mặc dù trách vụ của con cái đôi với cha mẹ được Đức Phật 
dạy rải rác trong nhiều bản kinh và xuyên suốt cuộc đời của hóa 
đạo của Ngài. Tuy nhiên, thể hiện khá đầy đủ và cô đọng nhất 
về những bốn phận của con cái đối với cha mẹ được đúc kết rõ 
ràng nhất trong bản kinh Giáo (họ Thi Ca La Việt! Theo kinh 
văn, có năm bôn phận mà con cái cần phải thực hiện đối với cha 
mẹ của mình. 


Nuôi dưỡng cha mẹ 


Kê từ ngày lập thân, ngoài những bổn phận cần phải đáp 
ứng trong những quan hệ của riêng mình, thì một người con cần 
có bôn phận phải chăm lo các điều kiện vật chất và tinh thần cho 
cha mẹ. Đây là một trong những bồn phận căn bản của con người. 


50 


Trong năm lý do đề gầy dựng tài sản được Phật dạy trong kinh 
Tăng Chi thì lý do tạo ra của cải vật chất đê phụng dưỡng cha mẹ 
được Đức Phật khẳng định'?. Phụng dưỡng cha mẹ cũng là ngữ 
khí được các bậc hiền trí, các bậc chân nhân xác tín'?. Ngay như 
ngƯỜi xuất gia, nếu như không có anh em lo cho cha mẹ thì vẫn 
được Phật cho phép phụng dưỡng cha mẹ trong điều kiện khả dĩ 
của mình'. Đặc biệt, hiếu dưỡng cha mẹ còn là giới pháp đầu 
tiên trong bảy giới pháp cần phải thọ trì của một bậc Thiên chủ 
(Sakka)'. 


Ở đây, trong khi thực hiện bổn phận phụng dưỡng cha mẹ 
thì cần phải hội đủ một vài tính chất mà trước hết là cung kính. 
Hầu hạ cha mẹ'® là chữ được dùng trong kinh Tăng Chỉ, cho 
thấy việc phụng dưỡng phải nội hàm yếu tố quan tâm, cung kính, 
thương yêu. Thậm chí ngay cả khi cha mẹ thải đồ bất tịnh cũng 
không được sanh tâm nhờm gớm'”. Đây là nét đặc thù trong trách 
vụ phụng dưỡng cha mẹ được các nền đạo đức phương Đông 
nói chung'Š và Phật giáo nói riêng vinh danh, tán thán. Một lưu 
ý cần phải thấy, phụng dưỡng cha mẹ thì phải có phương tiện, và 
phương tiện ây phải do sự (hâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm 
được do đô mô hôi ra, thâu được một cách hợp pháp'°, đó là tính 
chất bắt buộc trong khi vận dụng phương tiện để phụng dưỡng 
cha mẹ. Nói cách khác, phương tiện nuôi dưỡng cha mẹ phải 
trong sạch, như sự khuyến hóa của Đức Phật được ghi lại trong 


20 


kinh 7áp: Hãy nuôi dưỡng mẹ cha/ Hợp pháp và đúng pháp”. 
Thay thế cha mẹ gánh vác công việc 


Con là cơ sở người/ Vợ là bạn tối thượng?!. Sự khăng định 
này phần nào cho thây con cái chính là sự tiếp nói, là cơ sở nền 


51 


tảng vê tât cả các mặt mà nghĩa cân hiệu ở đây chính là nghê 
nghiệp, công việc của cha mẹ. 


Không người kế nghiệp được xem là một trong những bắt 
hạnh không những dành cho các bậc cha mẹ mà bất cứ ai theo 
đuổi ngành nghề nào. Để tôn tại trên cuộc đời nảy, cần phải có 
nghề nghiệp đề sóng, bất luận sang hèn. Dù đó là nghề nông, 
hoặc đi buôn, hoặc nuôi bò, hoặc làm người bắn cung, hoặc làm 
việc cho vua, hoặc bất cứ nghề gì, trong các nghề áy, người ấy 
thiện xảo” là được. Ở đây, xét về mặt phương kế sinh nhai, một 
người con phải am tường và làm được tất cả những nghề nghiệp 
mà cha mẹ đã làm và đã truyền dạy. Thay thế cha mẹ thực hiện 
các công việc là trách vụ kế tiếp của phận làm con. Theo truyền 
thống của văn hóa Ân Độ xưa, sở đĩ các bậc cha mẹ muốn có con 
trai cũng chỉ vì chúng sẽ giúp đỡ chúng ta; hay sẽ làm công việc 
cho chúng ta”. Ngày nay, không những con trai mà cả con gái 
vẫn có thề thực hiện được nguyện vọng đó vì điều kiện sinh sống 
và làm việc đã khác biệt khá nhiều. 


Trong bốn phận nảy, ngoài mục đích mưu sinh cho tự thân 
còn có ý nghĩa là đỡ đần công việc cho cha mẹ. Trên phương diện 
sâu xa, thì hoàn thành bốn phận này có một ý nghĩa lớn là duy trì 
và phát triển truyền thông nghề nghiệp riêng có của gia đình. 


Giữ gìn truyền thống gia phong 


Truyền thống gia phong là truyền thống đạo đức của gia 
đình, của dòng tộc được giữ gìn và truyền thừa qua nhiều thế hệ. 
Truyền thông bao gồm cả những yêu tô tích cực và tiêu cực. Tuy 
nhiên, truyền thông gia phong được hiểu ở đây chính là những 


Ha 


giá trị đạo đức tích cực. Theo kinh văn, Đức Phật có một truyền 
thống gia phong tốt đẹp, được Bà-la-môn Sonadanda tán thán như 
sau: Ša-môn Gotama thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thông 
thanh tịnh cho đến bảy đời tô phụ không bị một vết nhơ nào, 
không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thông thọ sanh”. 


Trong kinh 7ng Bộ đã lưu lại câu chuyện về truyền thống 
đạo đức gia đình của nhà vua Makhadeva. Theo truyền thống 
của dòng tộc này thì khi về già, nhà vua sẽ truyền ngôi cho con 
và xuất gia làm ân sĩ. Trước khi xuất gia, vua Makhadeva đã căn 
dặn hoàng tử nói nghiệp: “Truyền thống tốt đẹp nảy do ta thiết 
lập, con phải tiếp tục duy trì. Con chớ thành người tối hậu sau 
ta””°. Mặc dù Đức Phật cũng chỉ rõ rằng, truyền thông đạo đức ấy 
có giá trị hữu hạn, vì chỉ hướng về Phạm Thiên giới, nhưng xét 
riêng về phương diện đạo đức căn bản của con người nói chung, 
thì ở một chừng mực nào đó, truyền thông gia phong đó vẫn được 
Đức Phật ghi nhận. Cũng nhân đây, Đức Phật đã chỉ ra một con 
đường, một truyền thống đạo đức mới do chính Ngài thiết lập, 
đó là Thánh đạo tám ngành và (ruyễn thông ấy đưa đến yêm ly, ly 
tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn?5. 


Đạo đức là chất liệu sông cần có trong các mối quan hệ cơ 
bản của con người. Chất liệu đó được chất lọc, tích tập từ nhiều 
thế hệ trước đó đề cuối cùng kết thành truyền thống gia phong 
của từng gia tộc, dòng họ. Với con người nói chung và người 
Việt Nam nói riêng, truyền thông đạo đức gia phong đôi khi còn 
quan trọng hơn cả tài sản, sinh mạng”. Giữ gìn truyền thống gia 
phong còn được hiểu là sự kiện toàn đạo đức cá nhân. Phận làm 
con, việc giữ vững gia phong bằng cách chuyên hóa bản thân, 


J3 


sống đúng với chuân mực đạo đức cơ bản của một con người 
theo chuân mực Phật dạy cũng là một trong những phương cách 
giữ gìn truyền thông gia phong. Chuân mực đó chính là tử bỏ sáf 
sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các đục, từ bỏ 
nói láo, từ bỏ đắm SÄÿ THỢU I€H, FƯỢu nấu 8. 


Bảo vệ tài sản thừa tự 


Di sản mà cha mẹ đề lại gồm cả những giá trị vật chất lẫn 
những giá trị tỉnh thần. Việc giữ gìn truyền thống gia phong chính 
là hành động bảo vệ di sản của cha mẹ về phương diện đạo đức, 
tinh thần. Ngoài ra, việc quản lý, giữ gìn, của cải vật chất mà cha 
mẹ đã để lại cũng là một trách vụ cần có của con cái. 


Bằng mồ hôi, đôi khi cả máu và nước mắt, cha mẹ đã tạo 
nên tài sản và trao lại cho con cái. Việc quản lý hợp lý tài sản nói 
lên tầm mức của một con người đồng thời là bôn phận quan thiết 
của những người con. Cần phải thây, tạo ra tài sản đã khó nhưng 
việc giữ gìn, bảo vệ chúng càng khó bội phân. Vì lẽ, trong năm 
lý do làm cho tài sản bị hao hụt thì yêu tố một kẻ thừa tự không 
khả ái” được Đức Phật chỉ rõ trong kinh Tăng Chỉ. Không những 
thế, theo kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt", thì có tới ba mươi sáu 
nguyên nhân làm phung phí tài sản mà khởi đầu từ sáu nguyên 
nhân: Đam mê các loại rượu. Du hành đường phố phi thời. La 
cả đình đám hí viện. Đam mê cờ bạc. Giao du ác hữu. Quen thói 
lười biếng. Ở nghĩa tích cực thì việc giữ gìn của thừa tự không 
có nghĩa là đừng đề hao hụt, mất mát mà cần phải làm cho tải sản 
nảy nở, sinh sôi. Hình ảnh một hồ nước được bảo hộ kỹ càng, 
có các con kênh cung cập nước, thỉnh thoảng trời lại mưa thì hồ 
nước đó luôn sung mãn, đem lại lợi ích cho bản thân cũng như 


54 


cho nhiêu người. Đó là ân dụ sinh động về việc bảo vệ của cải, 
tài sản của bản thân cũng như của cha mẹ đê lại được Đức Phật 
lặp lại nhiêu lân trong kinh Tăng Chỉ''. 


Khuyến hóa cha mẹ hướng thiện và làm các thiện sự khi 
cha mẹ mãn phần 


Con cái có thể báo đáp thâm ân cha mẹ qua hai phương diện 
vật chất và tỉnh thần. Với Phật giáo, phương diện tinh thần rất 
mực quan trọng, nhất là những phương diện tinh thần dẫn đến 
con đường tiệm cận với Thánh đạo. Kinh Tăng Chi đã ngầm đưa 
ra một sự so sánh khi cho rằng, cho dù phụng dưỡng cha mẹ, 
chăm lo cho cha mẹ bằng tất cả khả năng có thê và không giới 
hạn thời gian, thì cũng không bằng khuyến hóa cha mẹ kính tín 
Tam bảo và an trú vào các thiện pháp, thiện giới”. 


Theo sự ghi nhận trong kinh văn, hướng dẫn một người quy 
y Tam bảo có công đức rất lớn. Công đức ấy lớn đến mức không 
thể nghĩ bản như sự khăng định của Đức Phật trong kinh ?rưng 
Bộ: Tù nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng 
đối với người kia về đảnh lễ, đứng dậy, chấp tay, về làm những 
việc thích hợp`°. Sự khăng định này cũng đồng thời cho thấy bốn 
phận làm con sẽ viên thành, từ dùng trong kinh là 2m đu và trả 
ơn đủ mẹ và cha*^, nêu như người con đó đủ phước và đủ duyên 
hướng dẫn cha mẹ quy kính Tam bảo. 


Trăn trở thường tình ai sẽ là người phụng tự cho mình sau 
khi mình quá vãng là quán lệ trong tư duy của nhiều bậc cha mẹ. 
Khát vọng đó được bộc lộ qua việc mong mỏi có được có được 
con trai để người con ấy lo việc cúng tế cho mình được ghi nhận 


55 


trong thời Đức Phật. Với Đức Phật, làm các thiện sự khi cha 
mẹ mãn phần là một trong những bồn phận sau cùng của con cái, 
bắt luận là gái hay trai. Tổi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đờ?® là 
trách vụ cuỗi cùng mà một người con cần phải thực hiện. Ngay 
như bản thân của Đức Phật, sau khi vua Tịnh Phạn qua đời, chính 
Ngài đã thân lâm về quê hương và góp phần lo công việc tang lễ. 
Sự hiện diện của Ngài trong tang lễ của thân phụ là gương sáng 
về hạnh hiều của người xuất gia. 


Trong bổn phận thứ năm này, nêu như Nho gia đây bổn 
phận này đến mức cao nhất, thậm chí con cái phải khánh kiệt của 
cải và sức lực vì lo tang lễ cho mẹ cha; thì Phật giáo dung dị hơn, 
khi xem tang lễ chỉ là nghi lễ cần có của đời người và chỉ cần tiễn 
hành trong trang nghiêm, giản tiện. Tập tục thiêu xác hoặc đem 
xác bỏ trong rừng tử thi được lặp lại nhiều lần trong các bản kinh, 
cũng như tang lễ không quá mức xa hoa, hoành tráng của một 
bậc giáo chủ như Đức Phật”, của các vị Tỳ-kheo quá vãng... đã 
khẳng định thêm quan điểm không đặt nặng quá mức của nghi lễ 
này. Vì lẽ, với Phật giáo, cái chết chỉ là kết thúc một chặng ngắn 
của một hành trình dài, và khúc khải hoàn chưa thê cất lên nêu 
như vẫn còn loanh quanh trong luân hồi, sanh tử. 


Đã thọ ân thì phải nỗ lực báo ân. Ân đã thọ từ cha mẹ không 
thể tính đếm thì nỗ lực báo ân của con cái cũng phải tương đồng. 
Đó cũng là một trong những lý do để Đức Phật cho rằng hạng 
người biết ơn và nỗ lực báo ơn là một trong những hạng người 
cần được vinh danh, tán thán"°. Báo hiếu, báo ân có nhiều phương 
thức. Thực hiện chu toàn năm bốn phận của con cái được trình 
bày ở trên là một trong những cách thức báo đáp thâm ân cha mẹ 
có giá trị vận dụng thực tiễn, không giới hạn trú xứ, không gian. 


56 


TRÁCH NHIỆM (ỦA CHA MẸ Đối Với (0N CÁI 


Sanh con ra, hai cá thể được suy tôn lên ngôi vị cha mẹ. 
Ngôi vị đó được hình thành một cách tự nhiên, như nhiên và đôi 
khi kéo theo sự hoảng hót, ngỡ ngàng đối với một số cá nhân, 
vì họ chưa hề kịp chuẩn bị. Ai cũng bảo, cha mẹ là một thiên 
chức cao cả, thiêng liêng. Thê nhưng, thiên chức đó tự dưng hình 
thành hay do học tập rèn luyện? Thử hỏi những bậc đã là cha mẹ, 
kiến thức đó họ học được từ đâu? Hay vừa chăm con vừa kiện 
toàn thiên chức? Và, những đôi trai gái đang đứng trước ngưỡng 
cửa hôn nhân, có mây ai biết rõ làm cha mẹ phải hội đủ những 
tiêu chuân gì, để xứng đáng với phẩm vị mà nhân loại xưa nay 
luôn tán thân, tôn vinh? 


Đành rằng có những tri thức mả con đường kiện toàn không 
nhật thiết phải thông qua trường lớp. Tuy nhiên, với những tri 
thức quan trọng, có khả năng ảnh hưởng đến mình và những 
người yêu thương, đòi hỏi chúng ta cần phải có một thái độ 
nghiêm túc trong việc củng có và kiện toàn. Tri thức làm cha mẹ 
là một trường hợp như vậy. 


Sinh con, nuôi lớn 


Với Đức Phật, làm cha mẹ là cả một quá trình dài. Ngay khi 
con cái vừa nhập thai, thì người mẹ cần phải giữ giới một cách 
hồn nhiên”? để đứa con sinh ra được kề thừa những phẩm chất tối 
thắng. Theo cách nói của Đức Phật, người mẹ khi mang thai cần 
phải cần trọng trong mọi bê. Thái quá hoặc bắt cập trong ăn uống 
hoặc trong tâm tưởng, đều không phù hợp với một người mẹ hoài 
thai. Sự cần trọng, quan tâm đến con là tư duy luôn thường trực 


57 


trong suy nghĩ của một người mẹ. Quan tâm đó được đây lên 
thành một mi lo to lớn mà kinh gọi là sự lo âu lớn đổi với 
gánh nặng"? và kéo dài liên tục, miên man sau chín hay mười 
tháng?! trường. 


Với con trẻ, phải tập trung cao độ mọi sự quan tâm của mẹ 
và cha. Vì chỉ cần một chút lơ là bất cần, thì sức khỏe hoặc tính 
mạng của con trẻ sẽ rơi vào vùng nguy hiểm ngay. Thực tế đã có 
những đứa trẻ lớn lên với vết hắn năm tháng, do sơ suất hoặc do 
lỗi lầm không có ý của cha mẹ, và ở đây, sự dẫn vặt lương tâm sẽ 
là nôi trăn trở khôn nguôi cho cả mẹ và cha mang theo đến cuối 
cuộc đời. Kinh Được nuôi dưỡng tế nhị? mặc đù chỉ là sự mô tả 
khá chỉ tiết về việc vua Tịnh Phạn nuôi dưỡng thái tử Tất Đạt Đa, 
nhưng cũng là một gợi ý tham khảo cho bất cứ ai muôn nuôi con 
bằng tắt cả những øì có thê. Và, dù quý tộc hay thứ dân, thức ăn 
cho bé sơ sinh thì xưa nay không gì bằng sữa mẹ. Kinh văn mô tả 
tằng, khi đã sinh, người mẹ nuôi hài nhỉ ấy với máu của mình®, 
mà ở đây, theo luật của bậc Thánh, sữa của bà mẹ được xem là 
máu". Máu của mẹ, con đã hấp thụ từ thuở ban sơ, để con vươn 
lên, vững bước thành người. 


Dạy con nên người 


Dạy đỗ con cái và giới thiệu chúng vào đời là một trong 
những trách vụ quan trọng của những bậc làm cha mẹ được Phật 
dạy trong kinh Tăng Chữ°. Từ thực tế cho thấy, có nhiều người 
sanh con ra nhưng chưa hề quan tâm đến vẫn đề dưỡng dục. 
Chính vì vậy mà đã có những đứa trẻ lớn lên trong tủi nhục, 
trong khô đau, khiếm khuyết và bát hạnh nhiều bề. “Trời sinh voi 
sinh cỏ” là một quan niệm không đúng theo tiêu chí dưỡng dục 


58 


mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Trong liên hệ rạch ròi của nhân 
quả, tiêu chuẩn dạy con tác động rất lớn đến sự hình thành những 
phẩm chất tích cực của một con người. Sanh con thì dễ, nhưng 
nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng thành người là cả một nỗ lực vô bờ 
của mẹ và cha. 


Ở đây, kiến thức về giới tính, về tâm sinh lý của từng giai 
đoạn tuôi tác cũng là một điều lưu ý quan trọng đề các bậc cha mẹ 
nâng đỡ con cái của mình. Với trẻ con, cần phải tuần tự dắt dẫn. 
Hình ảnh Chậu nước bản và Cái gương soi mà Đức Phật viện dẫn 
trong kinh Trung Bớ"5 để giảng dạy cho La Hầu La là một kinh 
nghiệm quý giá. Đôi khi với con, cha mẹ phải xem như bạn bẻ 
mới có thê gần con, đề rồi từng bước hiệu con và tiền đến chia sẻ. 
Đó cũng là điều mà kinh gọi: Bạn ở nhà là mẹ” là một điều cần 
học hỏi đối với các bậc làm mẹ, làm cha. Với con, hiểu được 
chúng muốn gì, cần gì khi con cái bất đầu bộc lộ tự ngã bản 
thân, là một lưu ý quan trọng. Thình lình một mai, khi con trẻ 
bắt ngờ tuyên bố: chø mẹ không hiệu gì về con, tức khi ấy, đã 
bộc lộ ra những dấu hiệu gián đoạn tạm thời, trong việc truyền 
thông giữa các thê hệ. Khi hiểu được con muốn øÌ, con cần øì, thì 
liệu pháp giáo dục, phương thức nâng đỡ, định hướng của cha mẹ 
sẽ trở nên hiệu quả và thực tế hơn. 


Thương ai bằng thương con'Š, tuy chỉ là lời cảm hứng của 
một vị Trời nhưng đồng thời, đó cũng là chân lý phô quát của bắt 
cứ bậc làm cha mẹ đúng mực và đúng nghĩa. Rõ ràng, thương 
con là khả tính tự nhiên của bất cứ bậc làm cha làm mẹ nảo. Kinh 
Từ Bi cũng xác chứng tình cảm của cha mẹ bao la: Như tấm lòng 
người mẹ/ Đối với con của mình/ Trọn đời lo che chở/ Con độc 
nhất mình sinh'°. Tuy nhiên, thương con không đồng nghĩa với 


39 


việc chiều con, hoặc dung dưỡng con khi con phạm phải lỗi lầm. 
Mặc dù phản đối việc giáo dục con bằng hình phạt, tuy nhiên 
trong những trường hợp đặc biệt, với những đối tượng đặc biệt, 
việc cân nhắc hình phạt có chừng mực là điều mà được Đức Phật 
chấp thuận. Hình ảnh một đứa trẻ bị mắc dị vật và người chăm 
sóc trẻ cô găng lấy dị vật đó ra bằng những phương tiện có thẻ, 
là điều mà Đức Phật lặp lại nhiều lần. Trong kinh Trung Bộ, Đức 
Phật đã hỏi vương tử Vô Úy: Nếu đứa con nít này, do sự vô ý 
của vương tử, hay do sự vô ý của người vú hẳu, thọc một cải que 
hay nuốt một hòn đá vào trong miệng, vậy vương tử phải làm 
øì? - Bạch Thế Tôn, con phải móc cho ra. Bạch Thể Tôn, nếu con 
không thê móc ra lập tức, thời với tay trái con năm đâu nó lại, với 
tay mặt lấy ngón tay làm như cái móc, con sẽ móc cho vật ấy ra, 
dâu có phải chảy máu. Vì sao vậy? Bạch Thể Tôn, vì con có lòng 
thương tưởng đứa trể°. Cũng vậy, trong kinh Tăng Chi, hình ảnh 
ây được lặp lại không phải hình ảnh vương tử mà là sự chăm sóc 
đứa trẻ của bà vú hầu. Theo Đức Phật, dẫu răng quá trình giải cứu 
đứa trẻ ấy không phải không có hại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
người vú hẳu phải làm như vậy vì muốn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, 
vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn (đứa trẻ)'. Phải chăng chân 
lý thương cho roi cho vọt vần được Phật cho phép, nêu như có sự 
cân nhắc hợp lý và tùy tình hình? 


Lập gia thất và cho con thừa tự 
Cưới vợ xứng đáng cho con; đúng thời trao của thừa tự cho 
con” là hai trách vụ quan trọng mà Phật đã dạy bậc làm cha mẹ 


cần phải thực hiện khi con đến tuổi trưởng thành. Thời xưa, ở 
Án Độ cũng như Trung Quốc, việc lập gia thất cho con, cha mẹ 


60 


dường như toàn quyền quyết định. Ngày nay, bồi cảnh xã hội đổi 
thay, trai gái tự tìm hiểu và tự do đến với nhau. Mặc dù vậy, sự 
định hướng của cha mẹ đối với việc lập gia đình của con cái là 
điều rất mực cần thiết. Bởi lẽ, với nhận thức đã trưởng thành của 
một người từng trải, với kinh nghiệm tự thân cũng như kinh 
nghiệm đúc kết từ cuộc sống, việc cha mẹ định hướng, tư vẫn 
về người phối ngẫu là việc rất cần. Kinh nghiệm của bậc làm 
cha mẹ như gia chủ Nakula được ghi lại trong kinh Tăng Chi, 
sẽ giúp cho các đôi vợ chồng không những ¿hấp mặt nhau 
trong đời này, và cũng muốn thấy mặt nhau trong đời sau® 
là những giá trị hữu ích, vượt thời gian mà các đôi yêu nhau 
cần ghi nhớ. Ở ngày nay, bậc cha mẹ tốt sẽ khéo léo tham vấn 
những điều cần thiết, và nhường quyền quyết định chọn người 
phối ngẫu cho con cái của mình. 


Như một lẽ tự nhiên, cho con tài sản kế thừa dường như là 
một thuộc tính có hữu của bất cứ bậc làm cha mẹ nào. Ngay như 
Đức Phật, trong chuyên trở về hoàng cung lần thứ nhất, La Hầu 
La năm tay Phật cầu xin của thừa tự, Đức Phật đã hoan hỷ chấp 
thuận bằng cách nhờ Tôn giả Xá Lợi Phất xuất gia cho cậu ta. 
Với bậc Thánh, của thừa tự chính là Chánh pháp”. Với thế gian, 
của thừa tự chính là tài sản và những giá trị tỉnh thần. Ở đây, cần 
phải hiểu rằng, của thừa tự cho con không hăn là vật chất thuần 
túy hoặc tài sản cụ thê, mà có thê là phương cách tạo ra tài sản ấy. 
Trong hai phương diện thừa tự, việc trao cho con thừa tự sinh kế 
mà kinh gọi là đạy con nghệ nghiệp'Š, là điều quan trọng và bền 
vững vô cùng. Bởi lẽ, tuy được thừa tự của cải vật chất, nhưng 
nếu như gặp phải nghịch tử, thì gia sản mà cha mẹ đề dành sẽ 
nhanh chóng tiêu vong. Kinh Tăng C?ỉ cảnh báo tải sản sẽ bị 


61 


nguy hiểm về các người thừa tự không khả ái°. Do vậy, các bậc 
làm cha mẹ cần cân nhắc về vẫn đề cho con của cải. Cho như thế 
nảo, cho vào lúc nào với số lượng bao nhiêu... cũng là điều cần 
phải căn cứ vào từng biệt nghiệp của các con và tùy tình hình cụ 
thể. Đừng đề như Bả-la-môn Mahàsảla””, mặc dù là đại phú hào, 
sau khi chia của cho các con, phải chống gậy xin ăn vì các người 
con đối xử với ông không tốt. 


Hướng con về nẻo thiện, lành 


Đi qua gần cuỗi cuộc đời, ai đó chợt bàng hoảng tự hỏi, 
mình đã thực hiện trọn vẹn thiên chức làm cha làm mẹ hay chưa? 
Với Phật giáo, còn một trách vụ quan trọng mà cha mẹ phải làm, 
đó là Ngăn chặn con làm điều ác; khuyến khích con làm điễu 
thiện” mà ở đây chính là hướng con quy y Tam bảo. Từ câu 
chuyện của vương tử Bồ Đề đã làm sáng tỏ luận điểm: có thê quy 
y cho con ngay từ trong thai, và thậm chí có thể hướng con quy 
y Tam bảo, dù chúng chưa nhận thức được rõ ràng. Kinh 7ung 
Bộ đã ghi lại lời khẩn cầu của mẹ vương tử Bồ Đề khi bà đang 
mang thai: Bạch Thế Tôn, đứa con này của con, dù là con trai 
hay con gải, cũng xin quy ÿ với Thế Tôn, quy y Pháp và quy } 
chúng Tý-kheo. Mong Thế Tôn nhận nó làm cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, nó trọn đời quy ngưỡng”. Và sau khi vương tử lớn 
lên thì người vú của ta, ăm ta bên hông, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rỗi đứng một bên. Đứng một bên, người vú 
của ta bạch Thế Tôn: 'Bạch Thế Tôn, vương tử Bodhi nay xin quy 
y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thể Tôn 
nhận vương tử này làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, xin 
trọn đời quy ngưỡng '. 


62 


Những vần kệ của một nữ Dạ xoa khi ru dễ con khóc, mới 
thấm thía làm sao ý nghĩa gieo mầm Phật pháp từ khi con còn 
ăm ngửa, nằm nôi: ... Đời ái lạc con mình/ Đời ái lạc chẳng 
mình/ Nhưng đối với đạo pháp/ Mẹ ái lạc nhiều hơn/ Con hay 
chông dâu thân/ Không cứu ta thoát khô/ Không như nghe 
diệu pháp/ Chúng sanh được thoát khô/ Trong đau khô đời 
sau/ Dinh liền già và chết/ Chánh pháp Ngài giác ngộ/ Giải 
thoát khỏi già chết Mẹ muốn nghe pháp ấy/ Hãy nỉn đi con 
ơi/ Này PunabbasuẲ°. 


Xuyên qua nhiều pháp thoại liên quan đến vai trò làm cha 
mẹ, được Đức Phật tùy nghi chỉ bày trong kinh điển, mặc dù vậy, 
đôi chỗ cũng cần phải soi sáng thêm kiến thức từ thực tiễn, mới 
có thê kiện toàn tri thức cho những bậc làm cha mẹ ngày nay. Cha 
mẹ là vỊ Thầy cao cả đầu đời. Trong kinh điền, cha mẹ còn được 
ví sáng chói như Phạm thiên. Ý thức được vai trò quan trọng và 
thiêng liêng đó đề củng cô kiện toàn cách thức, tri thức làm cha 
mẹ, là tâm thế tích cực trước khi bước lên phẩm vị thiêng liêng: 
được làm cha mẹ trên đời. 


KẾT LUẬN 


Quan hệ giữa cha mẹ và con cái được thiết lập trên cơ sở 
của tâm thương yêu và sự luyến ái, châp thủ không chỉ một đời. 
Không có tâm thương yêu và sự luyễn ái, chấp thủ thì không thê 
định hình nên môi quan hệ này. Trong sự vận hành lý tưởng của 
mi quan hệ giữa cha mẹ và con cái, thì mỗi bên cần phải hoàn 
thiện những trách nhiệm và bốn phận tương ứng, theo những 
chuẩn mực cơ bản mà Đức Phật đã minh định. 


63 


Cần phải thây, sự phát triền của văn minh nhân loại căn cứ 
vào phẩm vị nhân tính. Trong những tác nhân cơ bản đề định hình 
nên nhân tính, là thái độ ứng xử chu toàn về mối quan hệ giữa 
cha mẹ và con cải. 


(HỨ THÍCH 


1 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, kinh Tập, Kinh Điềm lành lớn, NXB.TP.HCM, 1999, 
tr. 550. 


? ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Đại kinh đoạn tận ái, VNCPHVN, 1992, tr. 582; 
Xem thêm ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Assalayana,VNCPHVN, 1992, tr. 700. 


3 Giáo sư giảng dạy tại Goldsmiths College, University of London, nghiên cứu 
Phật học và viết nhiều sách báo về Phật giáo, chủ yếu Phật giáo Theravada. 


* ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Assalayana, VNCPHVN, 1992, tr.700. 
Nguyên văn: "Chư Tôn giả, chư Tôn giả có biết hương ấm ấy là Khattiya, hay Bà-la- 
môn, hay Vessa, hay Sudda7: “- Thưa Tôn giả, chúng tôi không biết hương ấm ấy là 
Khattiya, hay Bà-la-môn, hay Vessq, hay Sudda”. 


Xem thêm, ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 3, Kinh Tiểu nghiệp phân biệt, 
VNCPHVN, 1992, tr.474. 


5 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 3 pháp, phẩm Sứ giả của Trời, Kinh 
Ngang bằng với Phạm thiên VNCPHVN, 1996, tr. 236; Xem thêm: ĐTKVN, Kinh 
Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Phật thuyết như vậy, chương Bốn, phẩm 1, NXB.TP.HCM, 1999, 
tr445. 


7 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 6, chuyện Hoàng tử Kosala, NXB.Tôn Giáo, 2002, 
tr.586. 


8 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 2, chương 9: Tương ưng thí dụ, Kinh Đầu 
ngón tay, VNCPHVN, 1993, tr460-461. 


 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 2 pháp, phẩm Tâm thăng bằng, 
Kinh Đất, VNCPHVN, 1996, tr.119. 


19 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 2 pháp, phẩm Các hy vọng, Kinh Hy 
vọng, VNCPHVN, 1996, tr.160. 


11 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt. NXB.TP.HCM, 
1991, tr.541-542. 


64 


12 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Vua Muda, Kinh Trở 
thành giàu, VNCPHVN, 1996, tr.374. 


13 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 3 pháp, phẩm Nhỏ, Kinh Bổn phận, 
VNCPHVN, 1996, tr.270. 


2 Xem thêm, ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 10, chuyện Hiếu tử Sama, NXB.Tôn 
Giáo, 2004, tr.9-16 


15 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 11: Tương ưng Sakka, phẩm Thứ 
hai, Kinh chư Thiên hay cấm giới, VNCPHVN, 1993, tr.507-508. 


1 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 3 pháp, phẩm Nhỏ, Kinh Bổn phận, 
VNCPHVN, 1996, tr.270. 


1 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 2 pháp, phẩm Tâm thăng bằng, 
Kinh Đất, VNCPHVN, 1996, tr.1 19. 


18 Xem thêm Hiếu kinh: “Hiếu tử chỉ sự thân: Cư tắc trí kỳ kính, dưỡng tắc trí kỳ 
lạc, bệnh tắc trí kỳ ưu, tang tắc trí kỳ ai, tế tắc trí kỳ nghiêm”. 


1° ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Vua Muda, Kinh Trở 
thành giảu, VNCPHVN, 1996, tr.374. 


2° ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, kinh Tập, Kinh Dhammika, NXB. TP. HCM, 1999, 
tr.595. 


?! ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, Tương ưng chư Thiên, phẩm Già, Kinh Cơ 
sở,VNCPHVN, 1993, tr.84. 


2 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gotami, Kinh 
Dìghajanu, Người Koliya, VNCPHVN, 1996, tr.662. 


?3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Sunama, kinh Con 
trai,VNCPHVN, 1996, tr.371. 


2 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Sonadanda, VNCPHVN, 1991, tr.205. 
? ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Makhadeva, VNCPHVN, 1992, tr.533. 
% kïnh đã dẫn, tr.546. 

? Đói cho sạch, rách cho thơm; Giấy rách phải giữ lấy lề... 


?8 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 11: Tương ưng dự lưu, phẩm 
Phước đức sung mãn, kinh Mahanama, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.575. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Du hành dài, Kinh Tài 
sản,VNCPHVN, 1996, tr.727. 


65 


3“ ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt. NXB.TP.HCM, 
1991, tr.532-533. 


3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gotami, Kinh 
Dìghajanu, Người Koliya,VNCPHVN, 1996, tr.665-666. 


3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 2 pháp, phẩm Tâm thăng bằng, 
Kinh Đất, VNCPHVN, 1996, tr.1 19-120. 


33 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 3, Kinh Phân biệt cúng dường, VNCPHVN, 1992, 
tr.572. 


* ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 2 pháp, phẩm Tâm thăng bằng, 
Kinh Đất, VNCPHVN, 1996, tr.120. 


3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Sunama, Kinh Con 
trai,VNCPHVN, 1996, tr.371. 


3% ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt. NXB.TP.HCM, 
1991, tr.542. 


3 Xem thêm, H.W. Schumann, Đức Phật lịch sử, NXB, TP.HCM 2000, phần Lễ 
trà tỳ, tr.576-583. 


3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 2 pháp, phẩm Các hy vọng, Kinh Hy 
vọng, VNCPHVN, 1996, tr.160. 


* ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 3, Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp, VNCPHVN, 
1996, tr.321. 


*° ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Đại kinh đoạn tận ái,VNCPHVN, 1992, tr.582. 
*! Kinh đã dẫn. 


® ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 3 pháp, phẩm Sứ giả của Trời, Kinh 
Được nuôi dưỡng tế nhị, VNCPHVN, 1996, tr.259. 


* ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Đại kinh đoạn tận ái, VNCPHVN, 1992, tr.582. 

%4 Kinh đã dẫn. 

“® ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 3 pháp, phẩm Sứ giả của Trời, Kinh 
Ngang bằng với Phạm Thiên, VNCPHVN, 1996, tr.237. 


% ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Giáo giới La Hầu La ở rừng Am Bà La, 
VNCPHVN, 1992, tr.171. 


# ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, Chương 1: Tương ưng chư thiên, Phẩm 
Già, Kinh Bạn, VNCPHVN, 1993, tr.84. 


66 


“8 Kinh Tương Ưng, tập 1, Chương 1: Tương ưng chư Thiên, phẩm Vườn hoan 
hỷ, Kinh Không ai bằng con, VNCPHVN, 1993, tr.21. 


“ ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Từ Bi, NXB.TP.HCM, 1999, tr.508. 
9 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Vương Tử Vô Úy,VNCPHVN, 1992, tr.133. 


5! ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Sức mạnh hữu học, 
kinh Dục vọng, VNCPHVN, 1996, tr.311-312. 


52 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt. NXB. TP. HCM, 
1991, tr.542. 


53 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương Bốn pháp, phẩm Nguồn sanh 
phước, Kinh xứng đôi (1),VNCPHVN, 1996, tr.669. 


* ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Kinh Thừa tự pháp, VNCPHVN, 1992, tr.33. 


”5 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt, NXB.TP.HCM, 
1991, tr.542. 


59 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 2, chương 5 pháp, Phẩm Du hành dài, Kinh Tài 
sản,VNCPHVN, 1996, tr.727. 


57 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 7: tương ưng Bà La Môn, phẩm 
Cư sĩ, Kinh Mahasala: Đại phú giả hay y choàng thô,VNCPHVN, 1993, tr.386. 


”8 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt, NXB.TP.HCM, 
1991, tr.542. 


'° ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Vương tử Bồ Đề, VNCPHVN, 1992, tr.575. 


59 ĐTKVN, Kinh Tương Ung Bộ, tập 1, chương 10: Tương ưng Dạ xoa, Kinh 
Punabbasu, VNCPHVN, 1993, tr.463. 


67 


QUAN HỆ V (HỒNG 


Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới hiện tại, các chúng 

sanh cùng hỏa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ÿ chí 
cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh 
thiện ý chí cùng hòa họp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí '. 


Sống và tìm cầu hạnh phúc là khát vọng khôn nguôi của con 
người. Tuy nhiên hạnh phúc có nhiều hình thức, tầng bậc, chủng 
loại và lẽ đĩ nhiên, con đường dẫn đến hạnh phúc cũng khác biệt 
nhau. Theo Đức Phật, có hai thứ hạnh phúc, hạnh phúc thế gian 
và hạnh phúc xuất thế”. Đức Phật không hè chói bỏ hạnh phúc thế 
gian. Ngài cho rằng, việc mưu cầu và thụ hưởng hạnh phúc một 
cách chính đáng, là lý tưởng sống của người cư sử. Có được một 
gia đình thuận thảo thương yêu, với điều kiện sống tương đói đầy 
đủ, với các môi quan hệ khả ái, biết hướng thượng, vươn lên... 
đó là mơ ước của bất cứ một con người bình thường nảo, và ở 
đây, Phật gọi đó là hạnh phúc. Trong những điều kiện căn bản 
của hạnh phúc, thì quan hệ hôn nhân vả những chuân mực ứng 
xử trong quan hệ hôn nhân, mà ở đây gọi là đạo nghĩa vợ chồng, 
là một trong những yêu tố nôi trội và quan trọng hơn cả. 


(0 Sở (ỦA QUAN HỆ HÔN NHÂN 


Hôn nhân là sự tự nguyện đến với nhau do bởi yêu thương 
nhau, gắn bó với nhau, sông không thể thiếu nhau giữa hai cá 


68 


thê. Đọc lại những vần kệ chứa chan yêu thương của một thiên 
tử được ghi chép trong kinh điển, đủ thây tình yêu quả là kỳ lạ, 
thậm chí là điên dại, phi thường: Ôi, Swriya Vaccasa/ Tà đánh 
lễ Timbaru/ Bậc phụ thân của nàng/ Đã sanh nàng thiện nữ/ 
Nguôn hạnh phúc của ta/ Như gió cho kẻ mệt/ Như nước cho kẻ 
khát/ Nàng là tình của ta/ Như pháp với Ứng Cúng/ Như thuốc 
cho kẻ bệnh/ Như đô ăn kẻ đói/ Thiên nữ với nước mắt/ Hãy dập 
tắt lửa tình!/ Như voi bị năng thiêu/ Tâm mình hô nước mát/ Có 
cánh sen, nhụy sen/ Cũng vậy, ta muốn chìm/ Chùm sâu vào ngực 
nàng/ Như voi bị xiêng xích/ Hát móc câu, gậy nhọn/ Ta điên 
vì ngực nàng/ Hành động ta rồi loạn/ Tâm ta bị nàng trói/ Di 
chuyên thật vô phương... Như người tu sung sướng/ Chứng Bỏ- 
đề tôi thượng/ Kiều nữ, ta sung sướng/ Được nhập một với nàng/ 
Nếu Thiên chủ Sakka/ Cho ta một ước nguyện/ Tà ước nguyện 
được nàng/ Vì ta quả yêu nàng!. 


Đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, dù con trai hay con gái 
thì ai cũng mong mỏi rằng muốn thấy mặt nhau trong đời này, và 
cũng muốn thấy mặt nhau trong đời sauŠ. Do bởi mong muốn đó, 
mà duyên nghiệp vợ chồng được định hình, không phải một kiếp 
mà có thê kinh qua vô số kiếp. Đó cũng là điều đễ hiểu đề lý giải 
tại sao có những đôi lứa thương nhau vài năm rồi mới cưới, hoặc 
có những lứa đôi tuy chỉ mới gặp nhau trong thoáng chốc nhưng 
tình cảm đã nhanh chóng thăng hoa. Nói theo ngôn ngữ thời nay 
thì tình cảm theo dạng thứ hai được gọi là tình yêu sét đánh. Cũng 
gân tương tự như thế, kinh ghi: Phái nữ nhìn phái nam hết sức kỹ 
lưỡng, phái nam nhìn phải nữ hết sức kỹ lưỡng. Vì họ nhìn nhau 
kỹ lưỡng như vậy nên tình dục khởi lên, ái luyễn đối với thân th 
bắt đâu. Ö đây, tuy không thê đi sâu phân tích về giá trị, về sự 


69 


tương đồng hay dị biệt của hai loại tình cảm vừa nêu; nhưng điều 
dễ dàng nhận thấy, sự liên hệ găn kết giữa hai cá thể mà nôm na 
gọi là vợ chồng, cũng năm trong sự chi phôi và vận hành của 
nghiệp. Vì lề, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa 
tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp 
là điêm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, 
có 1u”. Cụ thê hơn, sự phân định ranh giới giữa nam và nữ cũng 
như sự lôi cuốn, hấp dẫn lẫn nhau giữa các cá thê cũng do bởi sự 
chi phôi của dòng nghiệp lực. Ở nghĩa giản đơn nhất, tắt cả mọi 
tư duy, toan tính, lời nói, việc làm... của con người đều có thê 
gọi chung là nghiệp. Với Phật giáo, nghiệp không phải tất định, 
vì mỗi cá nhân có thể thay đổi hoặc cải thiện, chuyên hóa nghiệp 
bằng chính nỗ lực của riêng mình. Cũng vậy, đành rằng đến với 
nhau là do duyên nghiệp, nhưng mỗi cá nhân hoàn toàn tự chủ, 
để xây dựng một mô thức hạnh phúc theo tiêu chuẩn chung: hoặc 
có thê tự do chấm dứt, nếu như mối quan hệ hôn nhân kia không 
đem đến hạnh phúc cho cả hai người. Vì như kinh đã dẫn, con 
người vốn dĩ là chủ nhân của nghiệp. 


NỀN TẢNG (ỦA HÔN NHÂN BỀN VỮNG 


Hệ quả của hôn nhân là hoa trái hạnh phúc. Muốn giữ gìn 
hạnh phúc, thì quan hệ hôn nhân phải ôn định và vững bên. Theo 
Đức Phật, đề bền vững trong hôn nhân, ít nhật phải có một sự 
tương đồng về nhiều mặt giữa hai đôi tượng, cũng như việc thực 
hiện chu toàn vai trò và trách nhiệm của mỗi bên liên quan. 


Sự tương đồng giữa hai cá thể 


Tương đồng là sự giống nhau. Theo kinh 7ăng Chỉ, muốn 


70 


có một quan hệ hôn nhân bên vững thì ít nhất phải có bốn sự 
tương đồng. Tương đồng vẻ nhận thức, tương đồng về niềm 
tin, tương đồng về chuân mực đạo đức và tương đồng về lòng 
thí xả, vị tha. 


Thứ nhất, erơng đông về nhận thức. Nhận thức được hiểu 
ở đây là vốn tri thức căn bản trong cuộc sóng bình thường. Đó 
có thê là trí thức về đối nhân xử thế, đó có thể là tri thức về 
văn hóa sóng đặc thù của vùng miền, đó có thê là vốn sóng, là 
kinh nghiệm ứng xử, là sự thâu hiểu tận tường lẫn nhau... và 
con đường kiện toản tri thức ấy không nhất định phải thông qua 
trường lớp. Ở đây, nếu như quá khác biệt nhau về tri thức thì đôi 
khi dễ tạo ra một sự gập ghènh và thậm chí hiểu lầm trong nhận 
thức của người kia. Những giận hờn vô cớ, những cãi vã cỏn 
con... đôi khi xảy đến trong gia đình phần lớn đều bắt nguồn từ 
sự không thấu hiều nhau cặn kẽ. Một đôi lứa lý tưởng nếu như 
hiểu rõ về nhau, hiểu thật nhiều, biết sẻ chia hoặc tìm cách kiện 
toàn tri thức, vốn sống cho nhau, vì đó là điều kiện cần của hạnh 
phúc. Ở đây, thông điệp mà Đức Phật muôn gửi đến các đôi lứa 
yêu nhau: khi hiêu nhau thật nhiều thì tình thương yêu sẽ lâu bền 
và vững chãi. 


Thứ hai, êương đông về niêm tin. Niềm tin ở đây chính là 
niềm tin tôn giáo. Có cùng một tín ngưỡng là điều kiện lý tưởng 
cho lứa đôi. Bởi lš khi cùng một niềm tin tôn giáo, thì cả hai dễ 
gân nhau, hiểu nhau và dễ thông nhất với nhau về các giá trị sống 
liên quan như quan niệm về đạo đức, quan niệm về lối sóng, xu 
thế nội tâm, và thậm chí là cách thức vươn lên làm giàu... Mặc 
dù thực tế Phật giáo đã có những giải pháp thông thoáng trong 


7 


quan niệm về hôn nhân khác tôn giáo, nhưng ở đây, với một con 
người bình thường, với năng lực bình thường, thì điều kiện tốt 
nhật cho một quan hệ hôn nhân bên vững chính là cùng một niềm 
tin tôn giáo. Ngoài niềm tin tôn giáo, việc tin tưởng lẫn nhau về 
nhiều phương diện cũng là một yêu tố tôi quan trọng đề dệt nên 
chất liệu hạnh phúc trong đời sông lứa đôi. 


Thứ ba, đương đồng về chuân mực đạo đức. Đạo đức được 
hiểu ở đây là nguyên tắc sống, là chuân mực giới hạnh mà con 
người tự nguyện tuân theo. Theo Phật giáo, có năm chuẩn mực 
đạo đức căn bản, nhằm hỗ trợ đời sống hiện thực và thăng hoa 
khả năng tâm linh cho người cư sĩ tại gia. Năm tiêu chuân sống 
căn bản ấy được hiểu như: không phương hại tha nhân và hạn chế 
đến mức thấp nhất sự sát hại sinh vật; thứ hai là không tham lam, 
trộm cắp; thứ ba là chỉ một vợ một chồng: thứ tư là không nói dối 
và cuối cùng là không sử dụng các chất gây nghiện như rượu bia 
và các chất kích thích như ma túy... Năm tiêu chuẩn đạo đức này 
nếu được thực thi trọn vẹn, thì không những bảo hộ cho đời sống 
lứa đôi mà còn bảo hộ cho bản thân, cho tha nhân và cho xã hội. 
Và như vậy, có thê thấy, Sự tương đồng về các chuẩn mực đạo 
đức này là một trong những yếu tố quan trọng đề tạo nên một mối 
quan hệ hôn nhân bền vững. 


Sự tương đồng cuối cùng, /wơng đồng về lòng thí xả, vị tha. 
Ở đây, nói theo ngôn ngữ kinh văn là biết phóng xả, bố thí. Trong 
sự quản lý và sử dụng tài sản, Phật dạy hàng cư sĩ phải biết vận 
dụng khéo léo sở hữu tài sản để xây hạnh phúc cho bản thân cũng 
như tạo ra những phước quả trong hiện tại hoặc đời sông vị lai. 
Một trong những cách sử dụng tài sản có hiệu quả là phải biết sử 


?2 


dụng tài sản giúp cha mẹ, giúp vợ con, người phục vụ, người làm 
công và bạn bè thân hữu° và đôi với các bậc phạm hạnh bề trên 
thì phải biết hiển cúng cho các vong linh quá khứ, hiển cúng cho 
vua, hiến cúng cho chư Thiên!0. Trong thực tê đã có những người 
chồng hoặc người vợ quá mực chi Ï¡ trong việc sử dụng tải vật, 
đù đó là nhu cầu chính đáng của bản thân, gia đình hoặc giúp đỡ 
những người liên quan. Đó cũng là một trong những nguy cơ tạo 
nên một sự trắc trở, gập ghènh trong quan hệ ứng xử của đời sông 
thế tục. Một gia đình thực sự hạnh phúc khi cả người vợ và chồng 
đều thực sự rộng rãi, không đắn đo quá nhiều đối với những việc cần 
chỉ tiêu cũng như các việc thiện cần phải làm trước mắt. Do vậy hãy 
làm lành, Tích lũy cho đời sau, Công đức cho đời sau, Làm hậu 
cứ cho người'!. Trong quan hệ hiện tại, một tâm hồn rộng rãi thì 
luôn được mọi người thương yêu; trong liên hệ nhân quả sâu xa 
thì việc giúp người khôn khó hay cúng dường các bậc phạm hạnh 
sẽ đem đến cho lứa đôi một phước quả tối thăng. 


Bồn phận của lứa đôi 


Có được hạnh phúc khi sống chung là cả một nghệ thuật sâu 
sắc và tê nhị. Nghệ thuật đó được khởi đâu băng sự phân định rõ 
ràng và thực hiện trọn vẹn trách nhiệm của mỗi bên liên quan. 


Bốn phận của người chồng 


Tạo dựng tài sản để nuôi sống gia đình là trách vụ chủ yêu 
của người chồng lý tưởng được Phật dạy trong kinh. Một người 
nam cư sĩ theo tiêu chuân thời xưa là phải đây ẩử sự tháo vát?, 
nghĩa là phải làm bất cứ nghề nghiệp gì, miễn làm sao tạo dựng 
được tài sản đề có thể đem lại an lạc cho mình, đem lại an lạc cho 


73 


cha mẹ, đem lại an lạc cho vợ con, đem lại an lạc cho người phục 
vụ, cho người làm công, đem lại an lạc cho bạn bè thân hữu; đối 
với các vị Sa-môn, Bà-la-môn, thiết trí các sự cúng dường hướng 
thượng. Ngày nay, do sự biên dịch và phát triển của xã hội, trách 
vụ đó có phần nhẹ hơn, vì người vợ đã có những nỗ lực của bản 
thân để cùng chung lo cho kinh tế gia đình. Mặc dù vậy, về cơ 
bản, bổn phận tạo dựng tài sản của người chồng đề nuôi sóng gia 
đình vẫn mang ý nghĩa thời đại, và nếu như cả chồng và vợ cùng 
chung lo kinh tế, thì đó là dâu hiệu sung mãn của một gia đình. 


Chia sẻ trách nhiệm nuôi con, dạy con và bảo hộ con cái là 
một trách vụ quan trọng đứng thứ hai sau việc tạo dựng tài sản. 
Theo suy niệm thường tình, việc nuôi dạy con cái phần lớn do 
người phụ nữ đảm trách. Mặc dù vậy, việc sẻ chia trách nhiệm 
trong việc nuôi con, dạy con chứng tỏ sự trưởng thành lớn của 
một người nam cư sĩ. Ngay như bản thân Đức Phật, tuy hướng 
La Hầu La xuất gia với ngài Xá Lợi Phát, nhưng những khi có 
thể, Ngài đã tùy nghi dạy bảo cũng như bảo hộ con mình, theo 
nghĩa rộng nhất. Một lần, theo thiết định của giới luật, La Hầu La 
phải nhường chỗ cho các thây lớn tuôi và phải ở tạm trong nhà vệ 
sinh. Biết tin, Đức Phật đã đến tận nơi và bảo La Hầu La tạm thời 
vào ở cùng phòng với mình. Điều đó đủ thấy việc bảo hộ con trẻ 
luôn được Đức Phật chú trọng, quan tâm. Một ông bồ điển hình 
cho việc sẻ chia trách nhiệm nuôi con là ông vua Tân Bà Sa La, 
cha của hoàng tử A Xà Thế. Theo Maha Thera Narada trong Đức 
Phật và Phật pháp, hoàng tử A Xà Thế bị mụt nhọt ở tay, Tần Bà 
Sa La ngậm mụt nhọt để con đỡ đau nhức và đề đễ ngủ. Ai ngờ 
ung nhọt vỡ ra, sợ con tỉnh giác, vua cha đành phải nuốt cả hỗn 
hợp máu mủ gớm ghiếc ây vào lòng. Khi được nghe mẹ là mẫu 


74 


hậu Vi Đề Hy kế lại tình thương vĩ đại của vua cha Tân Bà Sa La, 
đã đánh thức trái tim hôn ám của A Xà Thế, đề cuối cùng, A Xà 
Thế đã sám hối với Phật vẻ tội giết cha'“. Vì con, người cha đúng 
nghĩa sẽ làm những việc khó làm, và như vậy, chính là đã san sẻ 
trách nhiệm bảo hộ và nuôi dạy con cái. 


Trong tám nguyên nhân làm suy yếu gia đình được Phật dạy 
trong kinh Tương Ung thì nguyên nhân gần gũi và trực tiếp nhất 
là trong gia đình khởi lên kẻ phá hoại gia đình, người ấy phân 
tán, phá hoại, làm tôn hại (vikirati vidhamati viddhamsefi)3. Tuy 
kinh không nói rõ người ấy là ai, nhưng theo ngữ cảnh kinh văn, 
ta có thê đoan chắc đó là người chồng. Ở đây, người chồng lý 
tưởng cần phải biết trang nghiêm tự thân, nói theo ngôn ngữ kinh 
văn là biết sống bảo hộ bản thân, bảo hộ gia đình và tài sản. Một 
ngƯỜi sống có trách nhiệm với bản thân tắt sẽ có trách nhiệm với 
gia đình và cộng đồng, xã hội. Về phương diện bảo hộ bản thân, 
bảo hộ tài sản, người nam cư sĩ phải tránh xa những thói xâu dễ 
bị ảnh hưởng như: /2 cà đình đám hí viện, đam mê các loại rượu, 
dụ hành đường phô phi thời, đam mê cờ bạc, giao du ác hữu, 
quen thói lười biếng. Đây chỉ là sáu trong 36 thói xấu cơ bản mà 
một người đàn ông dễ mắc phải trong đời'". Từ thực tế, những 
nổi sóng gió xảy ra trong gia đình phần lớn bắt nguồn từ những 
tật xấu, mà người đàn ông phân lớn là kẻ đi đầu. Theo khảo sát 
của riêng cá nhân, nguyên nhân rạn nứt của các gia đình đều có 
liên hệ đến sự xuất hiện của người thứ ba, thì ở đây, chuẩn mực 
đạo đức một vợ một chồng, đóng một vai trò quan trọng. Hơn thế 
nữa, đời sống vốn dĩ đã bất an, và thực sự cảng bất an hơn khi 
bản thân bị lệ thuộc hoặc nằm trong sự chi phôi của rượu, b1a. 
Không túy lúy say sưa được xem như phương thức tồn tại tôi ưu 


75 


trong thời đại ngày nay. Một người nam cư sĩ chỉ cần sa đà vào 
một trong các thói xâu ấy, hạnh phúc gia đình sẽ có nguy cơ tuột 
khỏi tay bạn và chắp cánh bay xa. 


Một trách vụ nhằm giữ lửa hạnh phúc lứa đôi là người chồng 
phải tôn trọng và khéo léo chiều chuộng người thương của mình. 
Tiêu chuẩn tôn trọng và chiều chuộng vợ có vẻ như không lạ lùng 
trong thời đại ngày nay, nhưng ở thời xưa, đó là điều cách mạng. 
Vì ở xã hội Ấn Độ thời cổ, người phụ nữ có một vị trí khá khiêm 
nhường”. Kính trọng vợ, không bắt kính đối với vợ'Š là động thái 
tích cực được khăng định trong kinh. Ở đây, không bắt kính với 
vợ còn được hiệu là tôn trọng tất cả những người thân liên quan 
đến vợ như cha mẹ vợ hoặc những người thân bên ngoại. Không 
chỉ dừng lại ở đó, một người chồng lý tưởng phải biết mua cho 
vợ những nhu yếu phâm cần dùng và những vật dụng mà nàng 
ưa thích. Vì một lẽ hết mực bình thường, sau khi cưới nhau, do 
sự vận hành của thực tế đời sống, nên sự lãng mạn yêu thương 
của hai người đễ bị mài mòn theo năm tháng, nếu như không biết 
cách hâm nóng tình cảm, thì cuộc sống lứa đôi sẽ tẻ nhạt, lụi tàn. 
Những món quà hợp thời, đúng lúc luôn là niềm hạnh phúc bất 
ngờ dành cho người vợ thương yêu. Sám đô nữ trang với vợ? 
thực sự là một tiêu chuẩn dành cho ngƯỜI chồng lịch lãm, mà giá 
trị của tiêu chuẩn ấy luôn vượt khỏi mọi khoảng thời gian. 


Bồn phận của người vợ 


Với người phụ nữ nói chung, tiêu chuân nhu thuận chiều 
chồng, mà kinh gọi là người đàn bà hâu hạ đàn ông” được xem 
là một trong năm tiêu chuẩn đặc thù một khi đã lập gia thất. Kinh 


76 


văn còn tiếp tục khăng định: Trong các hàng thê thiếp/ Nhu thuận 
là tối thăng”!. Chiều chồng ở đây không mang tính chất dễ duôi, 
yếu đuối, đớn hèn mà hoàn toàn mang ý nghĩa tích cực. Điều 
này cũng còn được gọi là: sở hành vừa ý chông”?. Vì đó chính 
là biết cách vận dụng tính chất nhu thuận, uyên chuyền riêng có 
của người phụ nữ, nhằm tạo nên một sự hòa điệu, ấm êm, sinh 
khí trong gia đình. Sở dĩ gia đình mang nghĩa là mái ấm, cũng 
khởi phát và nương vào tính chất này. Ở đây, ví như người chồng 
đang nóng nảy, bực bội, người vợ phải biết cách lựa lời khuyên 
can; người chồng đang đam mê vào một trò vui thế tục nào đó thì 
người vợ phải lựa lúc, lựa lời, khéo léo sẻ chia. Biết cách xứ sự 
đẹp lòng, lời nói dể thương” là phương cách hữu hiệu của một 
người vợ thông minh, cần được thê hiện trong tình huống này. 
Chiều chồng còn mang ý nghĩa tích cực vì nhờ sự tùy thuận này, 
một người phụ nữ khéo léo có thê chuyên hóa một người đàn ông 
theo chiều hướng tích cực, vươn lên. Kinh Tương Ung đã chỉ rõ, 
nếu như một người phụ nữ biết khéo léo vận dụng khả năng sắc 
đẹp, khả năng giới hạnh... một cách tối ưu thì sẽ tạo nên các 
sức mạnh”. Với sức mạnh đó, người phụ nữ có thể làm bắt 
cứ điều gì. Kinh gọi rằng, đời này rơi vào tầm tay của nàng”, 
hoặc được khăng định mạnh mẽ: mong rằng tôi chỉnh phục được 
chồng tôi"5. Ở đây, chính là góp phần xây đắp một gia đình hạnh 
phúc đúng nghĩa. 


Một trong những bổn phận quan trọng của người phụ nữ 
là phải biết giữ gìn tài sản của gia đình. Ở gia đình thuở xưa, 
mặc dù đàn ông làm chủ, nhưng thực tế điều phối tiền tài sản 
vật cũng như các khoản chi dụng... đều do người phụ nữ quyết 
định. Phàm có tiên bạc, lúa gạo, bạc và vàng người chồng đem 


77 


về, chúng ta cần phải phòng hộ, bảo vệ chúng”. Truyền thông 
này, ở một số nước Nam Á ngày nay vẫn còn vận dụng. Tuy thực 
tế xã hội ngày nay đã có sự phân định rạch ròi và thông thoáng 
hơn trong việc giữ gìn tài sản giữa chồng và vợ, nhưng ít nhất, 
việc một người phụ nữ quản lý và sử dụng hợp lý những khoản 
chỉ tiêu căn bản của gia đình là việc làm rất mực cần thiết, dù ở 
thời đại nào. Ở đây, một trách vụ cũng cần phải kê đến của người 
phụ nữ khi sống trong một gia đình đông đảo, hoặc gia đình có sự 
hỗ trợ của người giúp việc như gia đình hiện đại ngày nay, hoặc 
những gia đình có tô chức sản xuất nhỏ theo kiêu doanh nghiệp 
tư nhân... thì việc điều hành, phân bó công việc cho những người 
làm, quan tâm chế độ dinh dưỡng, quan tâm đến sức khỏe khi họ 
ốm đau... cũng là một trong những bôn phận của người phụ nữ. 
Phật dạy: Này các thiếu nữ, các con cân phải học tập như sau: 
“Trong nhà người chông, phàm có nô tỳ nào, hay người ẩưa tin, 
hay người công thợ, chúng ta sẽ phải biết công việc của họ với 
công việc đã làm; chúng ta sẽ phải biết sự thiếu sót của họ với 
công việc không làm. Chúng ta sẽ biết sức mạnh hay sức không 
mạnh của những người đau bệnh. Chúng ta sẽ chia các đô ăn, 
loại cứng và loại mễm, mỗi người tùy theo phân của mình"? 
Quan tâm đến việc giữ gìn tài sản gia đình, điều hành và ồn định 
người giúp việc là một trong những bốn phận của người phụ nữ. 
Thực hiện đúng vai trò này, người phụ nữ quả xứng danh là nội 
tướng theo quan niệm của Á Đông. 


Một bồn phận cần có của người phụ nữ là khéo léo trong 
những giao tiếp, khoản đãi liên hệ đến bạn bè cũng như các 
bậc trưởng thượng của chồng. Những ai có người chỗng kính 
trọng Sa-môn, Bà-la-môn như cha mẹ, nữ nhân ấy cung kính 


78 


tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường”. Với bạn bè của chồng, phải 
ứng xử như là thượng khách; với các bậc trưởng thượng, phải 
cung kính và cúng dường khi có thê. Khéo tiếp đón bà con°9 
là một bổn phận mà người phụ nữ cần phải kiện toàn. Do vì 
bản thân nắm giữ các khoản chỉ tiêu, người phụ nữ hoàn toàn 
thuận lợi khi sắp đặt các khoản thù tiếp, khoản đãi. Với chồng, 
bạn bè là quan trọng. Thiết đãi bạn bè chính đáng và hợp lý 
sẽ làm cho người chồng được nề trọng và tôn vinh trong mắt 
bạn bè. Quan niệm sang vì vợ ở một nghĩa nào đó, thì hoàn 
toàn đúng trong trường hợp này. Thực hiện trọn vẹn vai trò 
này, vị trí người phụ nữ sẽ tỏa sáng trong mắt người chồng 
thương yêu. 


Trong các tiêu chuẩn đạo đức căn bản của một người cư sĩ, 
tiêu chuẩn chánh hạnh là một tiêu chuân hết mực quan trọng đối 
với hạnh phúc gia đình. Một gia đình dù nghèo khó hay vật vã 
trong việc mưu sinh, nhưng cả hai luôn nghĩ đến nhau vả cùng 
nhìn về một hướng, thì gia đình ấy sẽ đầy ắp chất liệu hạnh phúc, 
dù rằng hạnh phúc trong giản tiện, đơn sơ. Trên phương diện 
là một người phụ nữ, tiêu chuẩn này rất mực quan trọng. Theo 
kinh văn, người con gái ây, dù giỏi giang, xinh xắn, hoặc gia sản 
vững chãi, quan hệ nhân thân tót.... nhưng không có sức mạnh 
giới hạnh°! thì sẽ không đem đến hạnh phúc cho gia đình; nặng 
nê hơn, kinh văn còn mô tả, họ đuôi người đàn bà ấy, không cho 
ở trong gia đình. Xem ra, trang nghiêm tiết hạnh là một phẩm 
chất rất mực quan trọng của người phụ nữ ở bất cứ giai đoạn lịch 
sử nào. Một nữ nhân hoàn toàn khả ý đối với người đàn ông 
phải hội đủ ít nhất năm tiêu chuẩn, và một trong năm tiêu chuẩn 
đó phải là trang nghiêm giới hạnh. Không đi sâu vào sự phân liệt 


79 


về tiêu chuẩn giới hạnh, tiết hạnh, nhưng ở đây, điều cần thây 
rằng, ngoài chồng ra, không được tà ý với bất cứ người nào khác 
là một bôn phận quan trọng nhằm đem đến hạnh phúc gia đình 
mà người phụ nữ cần phải thực hiện. Nói theo ngôn ngữ kinh văn 
là: rung thành với chông*°. Trong bảy hạng vợ được phân liệt 
trong kinh Tăng Chỉ, người phụ nữ không hoàn thiện giới hạnh 
thì được gọi vợ sát nhân. 


Một bổn phận kế tiếp của người phụ nữ, đó là phải biết 
chăm sóc chồng, con và cùng chồng dạy dỗ con cái. Trong việc 
chăm sóc gia đình, thì việc chăm sóc chồng là một trách vụ cơ 
bản của một người phụ nữ. Kinh ghi: Săn sóc giúp đỡ chông/ 
Như mẹ chăm sóc con/ Tài sản chồng cất chứa/ Biết hộ trì gìn 
giữ/ Hạng người vợ như vậy/ Được gọi vợ như mẹ°5. Trách vụ 
đỡ túi nâng khăn theo quan mệm phương Đông cũng là cách nói 
khác về việc chăm sóc cho chồng về ăn uống, sức khỏe, về phục 
trang... cũng như các việc vô danh khác. Trong điều kiện bình 
thường, điều dễ dàng nhận thây sự khác biệt giữa một người đàn 
ông có vợ và một kẻ độc thân chính là sự tinh tươm trong trang 
phục và ôn định về sức khỏe. Dâu hiệu khác biệt đó một phần do 
người phụ nữ làm nên. Một bôn phận quan trọng của người phụ 
nữ, đó là người đàn bà phải mang thai... người đàn bà phải sanh 
con”. Tuy kinh văn cũng khẳng định, trách vụ sinh con cũng là 
một trách vụ của người đàn ông, nhưng ở đây, đề cập điều này, 
Đức Phật muôn nói đến vai trò của người phụ nữ trong việc sinh, 
dưỡng con cái. Hoàn thiện trách vụ này, kinh Tăng Chỉ xem như 
hoàn thành một trong hai tâm nguyện thiết thực”° của một người 
phụ nữ khi sông trong đời. 


80 


Nếu như một người phụ nữ thực hiện trọn vẹn các bôn phận 
vừa nêu, thì ngọn lửa hạnh phúc luôn được thắp sáng trong gia 
đình của họ. Và ở đây, đề thực hiện trọn vẹn những bổn phận 
đó, người phụ nữ phải luôn luôn giữ được cái tâm sơ khởi, trung 
trinh như lúc ban sơ vừa mới về nhà chồng”; đồng thời, đối xử 
với chồng như lần gặp đầu tiên. Nếu giữ được tâm thê ấy, thì dù 
có điều gì xảy ra, nói như kinh đã trích dẫn, thì đời này rơi vào 
tầm tay của nàng. 


Mô HÌNH CÁC MốI QUAN HỆ VỢ (HỒNG 


Khi hai cá thể nam nữ thương yêu nhau, phát nguyện cùng 
sóng trọn đời với nhau, đến với nhau hợp lẽ, thì một gia đình hình 
thành. Tùy theo năng lực, điều kiện tri thức, sự giáo dục gia đình, 
môi trường và hoàn cảnh sống, điều kiện nghiệp lực của mỗi 
bên... mà tạo nên các mới quan hệ vợ chồng tương ứng. Căn cứ 
từ thực tế cuộc sông, có những môi quan hệ vợ chồng hạnh phúc, 
có những mói quan hệ vợ chồng vừa hạnh phúc vừa khô đau đan 
xen, có những quan hệ tiềm ân những nguy cơ bất an, đau khô. 
Bằng tuệ quán siêu việt, Đức Phật thấy rõ điều đó và đã nêu ra có 
bồn loại quan hệ vợ chồng cơ bản”. 


Quan hệ thứ nhật là những gia đình mà vợ và chồng đều 
khiếm khuyết về các học giới, khiếm khuyết về các chuân mực 
đạo đức cơ bản của con người. Nói cách khác, đó là những gia 
đình mà cả chồng và vợ đều không biết làm việc thiện, bị tham 
dục lôi kéo, không hoàn thiện được một phâm chất đạo đức tốt 
đẹp nào. Nôm na có thê hiểu, đó là những gia đình mà dân gian 
thường ví von theo kiểu: /rai ứ chiếng gặp gái giang hồ. Ngôn 
ngữ kinh văn cũng không hè nhẹ nhàng khi đề cập đến mối quan 


81 


hệ gia đình này, đó là mẫu gia đình: Đề tiện nam sống chung với 
đê tiện nữ?'. 


Quan hệ gia đình thứ hai, đó là những gia đình mà người 
chồng rât mực hung đữ, phạm vảo tất cả những chuẩn mực đạo 
đức vốn có của con người như sát sanh, trộm cắp... cho đến say 
sưa túy lúy. Trong khi đó, người vợ trong gia đình này là một 
người kham nhẫn, chịu đựng, sống thuần thiện, hiền lương như 
một vị Thánh và tuân giữ năm chuân mực cơ bản của một người 
cư sĩ. Phật gọi rằng, đây là mẫu gia đình: Đề tiện nam sống chung 
với Thiên nữ”. 


Mẫu quan hệ gia đình thứ ba, đó là khi người đàn ông thì 
siêng năng trong tật cả thiện pháp, nỗ lực trong tật cả mọi việc để 
làm ra của cải, lo cho gia đình, lo cho vợ con, sống thuần thiện, 
hiền lành... thì người vợ hết mực buông lung, phóng túng, tệ bạc. 
Ở đây, người vợ không những không giữ được tài sản của chồng, 
mà còn sử dụng tài sản ấy vào những trò cờ bạc đỏ đen, và thậm 
chí sử dụng tiền bạc do người chồng làm ra, mua sắm quả tặng 
cho người tình trẻ. Trong kinh Tăng Cñỉ, hạng người vợ này được 
Phật ví như: vợ chủ nhân, vợ sát nhân và vợ ăn trộm'Š. Ö đây, 
trong môi quan hệ vợ chồng mà người chồng luôn tỏa sáng 
các giá trị đạo đức, còn người vợ thì khiếm khuyết tất cả các 
mặt, Phật gọi mối quan hệ này là: Thiền nam sống chung với 
một đê tiện nữ®°. 


Trong một gia đình, khi cả vợ và chồng đều hoàn thiện các 
vai trò và bốn phận của mình, theo những tiêu chuẩn vừa được 
khái quát ở trên. Cả hai sóng trong sự bảo hộ của các học giới, 
các chuẩn mực đạo đức làm người đúng nghĩa, biết cung kính Sa- 


82 


môn, Bà-la-môn, biết phóng xả, bố thí cũng như biết thực hiện 
các thiện hạnh cần phải làm của một người cư sĩ, Phật dạy rằng, 
đây là mẫu gia đình: Thiên nam sống chung với một Thiên nữ5, 
và là mẫu gia đình lý tưởng mà bất cứ một người cư sĩ nào cũng 
cần phải hướng về. 


Đức Phật không chỉ thuần túy dừng lại trong việc mô tả và 
phân chia ra bốn loại quan hệ vợ chồng. Ở đây, phải thấy rằng, 
mỗi gia đình cần phải nhận thức đúng bối cảnh hiện tại của riêng 
mình, nỗ lực bằng mọi cách thức có thê, để vươn tới gia đình lý 
tưởng theo kiểu mẫu mà Đức Phật đã đưa ra. 


Vợ chồng là do duyên nghiệp, và lẽ tắt nhiên, duyên nghiệp 
có thể thay đôi nếu như có sự hợp tác nỗ lực thay đổi của cả 
vợ lẫn chồng. Cần phải thấy rằng, con đường đi đến hạnh phúc 
không chỉ có hoa hồng mà còn có cả chông gai. Nỗ lực nhặt gai 
và đi tới, là điều mà mỗi con người có thể thực hiện đề kiến tạo 
hạnh phúc cho gia đình mình. 


MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ ĐẠ0 NGHĨA VỢ (HỒNG TRÓNG THỜI ĐẠI NGÀY NAY 


Công tâm mà nhìn nhận, trong thời đại ngày nay, các mối 
quan hệ vợ chồng có nhiều điểm tiễn bộ hơn, thông thoáng hơn, 
bình đẳng hơn, chặt chẽ hơn so với các môi quan hệ hôn nhân 
trong lịch sử. Tuy nhiên, ở một chừng mực nào đó, quan hệ hôn 
nhân ngày nay vẫn bộc lộ ra những khiếm khuyết, bất toàn và độ 
vững bền của quan hệ vợ chồng không cao. Với một khái quát 
chưa đầy đủ, theo người viết, sự khập khiễng bắt toàn trong quan 
hệ hôn nhân hiện tại bị ảnh hưởng và chì phôi bởi một số nguyên 
nhân sau. 


83 


Thứ nhát, tính chủ động, toàn quyền của nam nữ trong quan 
hệ hôn nhân quá cao, cái tôi của mỗi cá nhân nam và nữ được 
trưởng dưỡng quá lớn. Ý thức nuôi dưỡng về tự ngã được tật cả 
mọi cấp giáo dục cũng như các mối quan hệ xã hội, các lãnh vực 
của đời sông luôn cô vũ, đề cao. Tự ngã quá lớn nên dễ bị thương 
tôn. Hơn thê nữa, trong khi độ chín nhận thức về quan hệ hôn nhân 
chưa vững vàng, lại không cần tham khảo \ kiến của cha mẹ trong 
việc lựa chọn người phói ngẫu, là những lý do làm cho quan hệ hôn 
nhân mau chóng rạn nứt. Ở đây, khi cái tôi của mỗi người càng 
nhỏ lại thì tình yêu thương sẽ lớn mạnh và trưởng thành. 


Thứ hai, các kênh truyền thông, các lãnh vực văn hóa nghệ 
thuật đương đại, đang cô xúy cho một cái đẹp theo chuẩn mực 
chân dài - não ngắn mà quên chăm lo định hướng và phát triển 
các giá trị bền vững khác. Nói như kinh điển, nam nữ hiện tại 
chỉ lo trói buộc lẫn nhau. Kinh Tăng Chi thống kê ra nam nữ 
trói buộc lẫn nhau bởi tám yếu tô: với sắc; với tiếng cười; với 
lời nói; với lời ca; với nước mắt; với áo quân; với vật tặng; với 
xúc chạm“®. Khi cả nam và nữ bị cuỗn hút và chỉ phối bởi tám 
thứ trói buộc này, lẽ tắt nhiên nhận thức sẽ bị hôn ám và yếu tô 
lý trí có mặt rất ít trong quan hệ yêu đương. Nếu như không có 
sự điều phối của các học giới, các chuẩn mực đạo đức căn bản 
của một con người thì sức mạnh của sắc dục thật sự ghê gớm. 
Phật dạy: Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm 
chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Này 
các Tỷ-kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người 
đàn ông” và ngược lại. Một khi sắc dục lên ngôi và nhận thức đi 
xuống, đó là dấu hiệu báo trước sự khập khiểng, gập ghènh trong 
quan hệ hôn nhân. 


84 


Thứ ba, với thời đại mà cái gì cũng nhanh thì đôi khi lý trí, 
sự thâm xét không theo kịp quyết định của con người, kế cả việc 
chọn người phôi ngẫu. Ở một thời đại mà phương tiện học thuật, 
các kênh truyền thông có thê cung cập cho con người thông tin 
về mọi thứ, chỉ trừ thông tin về nhau. Thông tin này mỗi cá nhân 
phải tự mình tìm hiệu. Thử nghĩ, sống trong gia đình cha mẹ trên 
dưới hai mươi năm, mỗi cá nhân có thẻ hập thụ những thói quen, 
giá trị sông, văn hóa vùng miễn, tính cách sống, quan hệ dòng 
tộc, xã hội... khác biệt nhau. Chỉ biết người mình yêu mà không 
hiểu rõ hoàn cảnh sống cũng như các điều kiện khác là thiệt thòi 
và bất hạnh lớn trong hôn nhân. Đôi khi, chúng ta có cảm giác 
các đôi nam nữ ngày nay tuy yêu nhau nhưng vẫn lười tìm hiểu 
về nhau. Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho củi 
lửa hạnh phúc mau chóng lụi tàn, và tình yêu như khói, bay xa. 


Thứ tư, bối cảnh sống của xã hội hiện tại dễ tạo cho con 
người một sự căng thăng và lo âu thường trực. Sự căng thăng và 
âu lo đó đến từ nhiều nguồn khác nhau, làm cho khả năng chịu 
đựng của con người thời nay kém hăn. Nói rõ hơn, ở thời nay, 
khả năng kham nhẫn của con người rất kém. Một khi không có 
khả năng kham nhẫn, con người dễ bị mắt kiểm soát bản thân. 
Khi bản thân đã mắt kiểm soát thì dễ rơi vào bát hạnh, khổ đau. 
Kém kham nhẫn, sông không tuân theo các chuẩn mực đạo đức 
của một người bình thường, là các nguyên nhân khiến cho quan 
hệ hôn nhân ngày nay xuống dóc, thậm chí còn gây ra những tội 
ác chưa từng xảy ra trong lịch sử quan hệ vợ chồng. 


Thứ năm, yêu tô bao dung ngày nay càng trở nên một đức 
tính quý hiêm trong các môi quan hệ xã hội nói chung và vợ 


85 


chồng nói riêng. Cần phải thây, làm người thì ai cũng có sơ 
suất, lỗi lầm. Lỗi lầm đó có thể do cố ý hay vô tình hoặc do 
những lý do không tiện đề nói ra. Biết tha thứ cho nhau là cả 
một nghệ thuật và là một sự nỗ lực cao độ của cả hai người. 
Buông bỏ, tha thứ cho nhau từ những lỗi lầm đơn giản đê cùng 
sóng hạnh phúc, cho đến việc buông bỏ những tư tưởng xấu ác, 
hận thù nếu như sau hàng loạt những nỗ lực hàn gắn, mà hai 
người vẫn không còn duyên đề đến với nhau. Chấp thủ trong 
tình yêu là điều kiện đủ, nhưng biết bao dung, phóng xả khi 
không còn duyên đến với nhau, là đức tính cần có của một tâm 
hồn hướng thượng, cao cả, nhân văn. 


Hạnh phúc hay không là do duyên. Đơn giản là vậy. Duyên 
đó năm trong tay của mỗi người. Để có được một mối quan hệ 
hôn nhân hạnh phúc và bền vững, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của 
hai cá nhân trong việc thực hiện trọn vẹn vai trò và bốn phận của 
mình vừa được phân tích ở trên. Với quan hệ hôn nhân ngày nay, 
cần phải chiêm nghiệm sâu thêm những lý do khiến cho quan hệ 
hôn nhân mau chóng tan rã như vừa được trình bày. Được sống 
và sông hạnh phúc là lý tưởng vươn tới của người cư sĩ khi sống 
trong đời. Lý tưởng ấy được Phật chấp nhận và cầu mong mỗi 
chúng sanh luôn tìm được ý nghĩa sống đích thực của đời mình. 


(HỨ THÍCH 


1 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 2, chương 3: Tương ưng giới, phẩm thứ 2, 
Kinh Liệt ý chí,VNCPHVN, 1993, tr.269. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 2 pháp, phẩm Lạc, VNCPHVN, 1996, 
tr.150. Nguyên văn: Lạc tại gia và lạc xuất gia. 


86 


3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nghiệp công đức, 
Kinh Không nợ, VNCPHVN, 1996, tr.682. Nguyên văn: Có bốn loại an lạc này, gia 
chủ, người tại gia thọ hưởng các dục thâu hoạch được, tùy thời gian, tùy thời cơ khởi 
lên cho vị ấy. Thế nào là bốn? Lạc sở hữu, lạc thọ dụng, lạc không mắc nợ, lạc không 
phạm tội. 


®ĐTKVN,Kinh Trường Bộ tập 2, Kinh Đế Thích sởvấn,VNCPHVN, 1991, tr.150-153. 


5 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nguồn sanh phước, 
Kinh Xứng đôi (1),VNCPHVN, 1996, tr.669. 


5 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Khởi thế nhân bổn,VNCPHVN, 1991, tr.400. 
7ĐTKVN,Kïnh Trung Bộ tập 3, Kinh Tiểu nghiệp phân biệt,VNCPHVN, 1992,tr474. 


8 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nguồn sanh phước, 
Kinh Xứng đôi (1), VNCPHVN, 1996, tr.669. Nguyên văn: cả hai người là đồng tín, 
đồng giới, đồng thí, đồng trí tuệ. 


 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nghiệp công đức, 
Kinh Bốn nghiệp công đức, VNCPHVN, 1996, tr.679. 


19 Kịnh đã dẫn, tr.680. 


1! ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 3: Tương ưng Kosala, phẩm thứ 
ba, Tổ mẫu, VNCPHVN, 1993, tr.218. 


12 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gotami, Kinh 
Dìghajanu, Người Koliya, VNCPHVN, 1996, tr.662. 


13 Luật Tứphần, quyển 2, chương 5, Ba dật đề, HT.Thích Đỗng Minh, dịch. NXB. 
TP.HCM, 2006, tr.29. 


12 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Sa-môn quả, VNCPHVN, 1991, tr.157. 


15 ĐTKVN, Kinh Tương Ung Bộ, tập 4, thiên Sáu xứ, chương 8, Tương ưng thôn 
trưởng, Kinh Gia tộc, tr.509. 


16 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt. NXB.TP.HCM, 
1991, tr.532-534. 


1 Xem thêm: ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Không hý 
luận, Kinh Tỉnh túy của sự nghiệp, VNCPHVN, 1996, tr. 711. Nguyên văn: Phẫn nộ 
là nữ nhân, này Ananda. Tật đố là nữ nhân, này Ananda. Xan tham là nữ nhân, này 
Ananda. Ác tuệ là nữ nhân, này Ananda. Đây là nhân, đây là duyên, này Ananda, nữ 
nhân không ngôi giữa pháp đình, không có dấn thân vào sự nghiệp, không đi đến 
tỉnh túy của sự nghiệp. 


87 


18 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt. NXB.TP. HCM, 
1991, tr.543. 


19 Kịnh đã dẫn. 


?? ĐTKVN, Kinh Tương Ưng, tập 4, chương 3: Tương ưng nữ nhân, phần 1, 
phẩm Trung lược, Kinh Đặc thù, NXB.Tôn Giáo, 2001, tr.385. 


?! ĐTKVN, Kinh Tương Ưng, tập 1, Tương ưng chư thiên, phẩm Vườn hoan hỷ, 
Kinh Giai cấp Sát-đế-ly. VNCPHVN, 1993, tr.22. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Ngày trai giới, Kinh 
Ở đời này,VNCPHVN, 1996, tr.646. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Ngày trai giới, Kinh 
Tôn giả Anuruddha,VNCPHVN, 1996, tr.642. 


2 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng, tập 4, chương 3: Tương ưng nữ nhân, phần 3, 
phẩm Các sức mạnh, Kinh Nhân, NXB.Tôn Giáo, 2001, tr.398. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Ngày trai giới, Kinh 
Ở đời này,VNCPHVN, 1996, tr.645. 


 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng, tập 4, chương 3: Tương ưng nữ nhân, phần 3, 
phẩm Các sức mạnh, Kinh Sự kiện, NXB.Tôn Giáo, 2001, tr.399. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Sumanà, Kinh 
Uggaha, Người gia chủ, VNCPHVN, 1996, tr.361. 


?8 Kịnh đã dẫn. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Ngày trai giới, Kinh 
Tôn giả Anuruddha,VNCPHVN, 1996, tr.642. 


3“ ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt. NXB.TP.HCM, 
1991, tr.543. 


3! ĐTKVN, Kinh Tương Ưng, tập 4, chương 3: Tương ưng nữ nhân, phần 3, 
phẩm Các sức mạnh, Kinh Họ đuổi đi. NXB. Tôn Giáo, 2001, tr.396. 


3 Kinh đã dẫn. 


3 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng, tập 4, chương 3: Tương ưng nữ nhân, phần 1, 
phẩm Trung lược, Kinh Khả ý và không khả ý, NXB.Tôn Giáo, 2001, tr.383-384. 


34 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt, NXB.TP.HCM, 
1991, tr.543. 

3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 3, chương 7 pháp, phẩm Không tuyên bố, 
Kinh Các người vợ,VNCPHVN, 1996, tr.406. 


88 


3 Kinh đã dẫn. 


3 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng, tập 4, chương 3: Tương ưng nữ nhân, phần 1, 
phẩm Trung lược, kinh ĐXc thù, NXB. Tôn Giáo, 2001, tr.385. 


3# ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, chương 2 pháp, phẩm Người, VNCPHVN, 1996, 
tr.146. 


3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Không hý luận, Kinh 
Người vợ trẻ, VNCPHVN, 1996, tr.702. 


“! ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nguồn sanh phước, 
Kinh Sống chung (1),VNCPHVN, 1996, tr.661. 


* Kinh đã dẫn. 
%2 Kinh đã dẫn. 


® ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 7 pháp, phẩm Không tuyên bố, 
Kinh Các người vợ,VNCPHVN, 1996, tr.408. 


# ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nguồn sanh phước, 
Kinh Sống chung (1),VNCPHVN, 1996, tr.661. 


% Kinh đã dẫn. 


% ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Lớn, Kinh Nam nhân 
trói buộc, VNCPHVN, 1996, tr.556. 


%” ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 1 pháp, Kinh Nữ sắc, VNCPHVN, 
1996, tr.9. 


89 


QUAN HỆ ANH EM, THÂN TỘC 


Người tự hào về sanh, 

Về tài sản dòng họ, 
Khinh miệt các bà con, 
Chính cửa vào bại vong `. 


Con đường học hỏi và thực hành giáo pháp theo Đức Phật 
là thuận thứ, là từ từ. Hành trình đó có thê khởi đầu từ những sự 
quan tâm giản đơn, cụ thê và bình thường nhất. Đó là điều được 
Đức Phật khăng định qua ân dụ sinh động như biên lớn tuân tự 
thuận xuôi, tuân tự thuận hướng, tuân tự sâu dân, không có thình 
lình nh một vực thăm. Cũng vậy, này Pahàràda, trong Pháp và 
Luật này, các học pháp là tân tự, các quả đị thục là tuân tự, các 
con đường là tuẫn tự, không có sự thê nhập chánh trí thình lình. 


Từ đó có thê thấy, quan tâm đến thực tiễn sinh động của con 
người, mà ở đây là những quan hệ về cộng đồng, anh em, thân tộc 
cũng là một trong những học pháp mà người học Phật cần phải hiêu 
rõ, đề tùy theo hoàn cảnh mà ứng xử cho phù hợp. Thực sự, quan 
tâm về thân tộc, anh em cũng là một trong những múi lưu tâm của 
Đức Thé Tôn được thê hiện rải rác trong nhiều kinh điển. 


ỨNG XỬ (ỦA ĐỨC PHẬT TR0NG QUAN HỆ THÂN TộC, ANH EM 


Một bậc xuất thê không phải là một kẻ lánh đời, cũng như 
trôn tránh các trách vụ liên hệ tự thân. Nhận định đó càng có ý 


90 


nghĩa hơn bao giờ hết khi tham chiêu về những quan tâm của 
Đức Phật đối với dòng tộc, anh em của mình. Theo khảo sát hiện 
tại của chúng tôi, có năm sự kiện minh chứng cho sự quan tâm 
của Đức Phật đối với dòng tộc, anh em. 


Về thăm quê hương và hóa độ thân quyến 


Trước hết, theo sự thỉnh cầu từ vua Suddhodana và hai bên 
nội ngoại, Đức Phật đã thân hành về thăm quê hương. Kinh điển 
đã ghi lại lời thỉnh cầu văn vẻ của hoàng thân Kalundayin: Không 
quá lạnh, quá nóng/ Thế Tôn thời tiết đẹp/ Hãy đề hai dân tộc/ 
Thích-Ca, Ko-li-ya./ Nhìn Ngài mặt hướng Tây/ Vượt sông Ro- 
hi-nÊ. Từ sự cầu thỉnh này, Đức Thế Tôn cũng nhận /háy rằng 
mình i sẽ cứu độ cho nhiều người, nên đã ra ẩi với hai mươi 
ngàn vị A-la-hán, mỗi ngày đi bộ một do-tuân". Lúc đó, Đức Phật 
đang ở Rajagaha và phải mất gần hai tháng để vượt qua quãng 
đường dài gần 600km đề về tới Kapilavatthu. Ở đây, khi lựa chọn 
phương tiện đi bộ mà không sử dụng các phương tiện nhanh hơn 
do hoàng gia cung cấp, chuyến hành hương về thăm quê hương 
của Đức Phật còn hàm nghĩa là một chuyến hóa đạo trong suốt lộ 
trình. Theo sử gia H.W. Schumamn, trường hợp hóa độ Uu Ba L¡ 
và sáu vị khát sĩ thuộc dòng họ Thích Ca tại thị tứ Anupiya thuộc 
Cộng hòa Malla là một minh chứng cho quan điểm nảyŠ. 


Mặc dù có những khó khăn và bỡ ngỡ bước đầu cho những 
người thân trong hoàng tộc, nhưng sau đó mọi chuyện trở nên 
tốt đẹp khi biết đã có một đắng tối thắng xuất hiện từ dòng họ 
Sakya, nên các vị hoàng thân luôn bảy tỏ lòng quý kính. Đơn cử 
cho lòng sùng kính, kinh ghi: Các Sakya ở Kapilavathu ấi đến 
chỗ Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 


91 


bên. Các Sakya ở Kapilavathu đang ngôi một bên, bạch Thế 
Tôn: - Ở đây, bạch Thể Tôn, có một ngôi giảng đường mới, được 
dựng lên không bao láu cho các Sakya ở Kapllavatthu, và chưa 
được một Sa-môn, Bà-la-môn, hay một người nào đến ở. Bạch 
Thế Tôn, Thế Tôn hãy dùng nhà giảng đường ấy trước tiên, rồi 
các Sakya ở Kapilavatthu sẽ dùng sau, và như vậy các vị Sakya 
ở Kapilavatthu sẽ hưởng hạnh phúc, an lạc lâu dài. Thế Tôn im 
lặng nhận lời. 


Sau chuyên hành hương này, kinh điển còn ghi lại rằng Đức 
Phật đã trở về quê hương hai lần nữa để cuối cùng, đã có một 
Sự chuyển hóa mạnh mẽ trong toàn bộ thân tộc Thích Ca. Theo 
Hajime Nakamura, sau những chuyên về thăm quê hương của 
Đức Phật, đã có bốn mươi mốt Tỳ-kheo, hai mươi Tỳ-kheo-ni, 
chín nam cư sĩ tại gia và ba nữ cư sĩ tại gia đều ở trong số các 
môn đô của Đức Phật thuộc bộ tộc Thích Ca". Với một bộ tộc 
không lớn lắm vào thời đó, con số những người thân xả tục xuất 
gia không hề nhỏ từ những nỗ lực giáo hóa không mệt mỏi của 
Đức Phật. Từ đây có thê thấy, trọng trách hóa độ thân tộc, anh 
em cũng là một trong những trách vụ cần có của người xuất gia, 
dù ở bắt cứ thời đại nào. 


Hóa giải bât hòa giữa hai bên nội, ngoại 


Căn cứ vào kinh Tiểu Bồ, truyện Tiền thân số 536, chuyện 
Chúa chim Kunala (Tiền thân Kunala) và Tích truyện Pháp cú. 
bản dịch của Viên Chiếu, phẩm Hạnh phúc, sự tranh chấp về 
nguôn nước của con sông Rohini cung cấp nước cho cả hai bộ tộc 
Sakya và Koliya đã tăng dần cấp độ khi các nhà chức trách ở mỗi 
bộ tộc không bên nào chịu nhường bên nào về nguồn nước của 


Sẻ 


con sông. Đỉnh điểm của tranh chấp xảy ra vào tháng Jetthamùla, 
theo văn kinh là khoảng tháng Š hoặc tháng 6, là lúc lúa ngậm 
đồng đề chín, đó là khi sự va chạm giữa nông dân đã có sự tham 
gia của giới chức quân sự. Sự kiện này càng đau lòng hơn nữa vì 
bộ tộc Koliya chính là quê ngoại của Phật và cũng là quê hương 
của công chúa Yasodhara và bộ tộc Sakya là quê nội của Đức 
Phật. Sự va chạm giữa hai bên nội ngoại bao giờ cũng để lại 
những niềm đau, và nỗi đau đó không dừng lại ở một thế hệ, một 
đời người. Khi Đức Thế Tôn quan sát thế gian vào mổi sáng sớm, 
Ngài thấy sự kiện trên và nghĩ thầm: Néu Ta không đến giảng 
hòa, họ sẽ giết hại lần nhau máÊ, và Đức Phật đã thị hiện đúng 
thời điểm đê giảng hòa. Tại đây Ngài đã khéo léo chỉ rõ cho cả 
hai bộ tộc thấy rằng sự tạm bợ của vật chất, của phương tiện sinh 
nhai và chỉ ra cái cao quý của sinh mạng, của phẩm vị con người, 
của tình đoàn kết. Đặc biệt, với những người trong thân tộc họ 
hàng, thì yếu tô đoàn kết có vai trò quan trọng. Từ đây, Ngài đã 
mở rộng thêm: Đới với những sinh vật đoàn kết, không ai có thể 
tìm ra lỗ hông đê tắn công cả, nhưng khi chúng đã tranh chấp lần 
nhau, thì một kẻ đi săn nào đó cũng tàn phả chúng và tiêu diệt 
chúng. Quả thật không có phần thưởng gì trong cuộc tranh chấp 
cá9. Từ lời dạy này, ta đễ dàng thấy rõ Đức Phật đã lưu ý đừng rơi 
vào những kế sách như Ngư ông đắc lợi'" mà các mưu sĩ phương 
Đông hay vận dụng, khi có sự tranh chấp nội bộ xảy ra. Cũng 
theo truyện Tiền thân số 536, sau khi hóa giải xung đột giữa hai 
dòng họ xong, Đức Phật còn giảng dạy thêm kinh Chấp trượng 
(kinh Attadanta) được ghi lại trong kinh Tập: Không nghĩ “đáy 
của tôi”/ Không nghĩ “đây của người ”/ Người không có tự ngã/ 
Không sâu vì không ngã/ Không tàn bạo, không tham/ Không dục, 
thường đồng đăng/ Được hỏi Tà nói lên/ Lợi ích bậc bắt động. 


93 


Can ngăn vua Tỳ Lưu Ly tận diệt dòng họ Thích Ca 


Xuất phát từ sự nhận thức sai lầm, có hệ thống và do nội kết 
quyện chặt từ nhiều đời giữa dòng họ Thích Ca và vua Tỳ Lưu Ly, 
vua Tỳ Lưu Ly đã nhiều lần khởi binh tiến đánh bộ tộc Thích Ca 
và cuôi cùng đã tàn sát gần như điệt vong dòng họ Thích Ca”. 


Trong sự kiện kinh hoàng này, theo sự mô tả chỉ tiết trong 
kinh Tăng Nhất A-hàm và kinh Tiêu Bồ, tập 7, chuyện tiền thân 
Đức Phật, chuyện Sala, cô thụ cát tường, phần đầu chuyện số 
465, thì Đức Phật đã hơn một lần đứng ra ngăn cản vua Tỳ Lưu 
Ly sát hại dòng tộc Thích Ca. Theo kinh văn, khi ây có khá đông 
các vị Tỳ-kheo đến báo tin vua Tỳ Lưu Ly hưng binh tiến đánh 
họ Thích, “Bây giờ Thế Tôn nghe lời này xong liền dùng thân túc 
đến bên đường ngồi dưới một gốc cây. Vua Lưu Ly xa thây Thế 
Tôn ngồi dưới gốc cây liền xuống xe đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy rồi 
đứng một bên. Bây giờ vua Lưu Ly bạch Thé Tôn: 


- Lại có những cây tốt sao Ngài không đến ngồi mà hôm nay 
Thê Tôn cớ gì lại ngôi dưới cây khô này? 


Thế Tôn đáp: 
- Bóng mát của thân tộc hơn người ngoài. ” 


Khi ấy Thế Tôn liền nói kệ: Bóng mát của thân tộc/ Từ họ 
Thích có Phật Đêu là cành lá Tu/ Nên ngồi dưới cây ấy. 


Vua Lưu Ly lại nghĩ: 


- Ngày nay Thê Tôn phát xuất từ dòng họ Thích. Ta không 
nên chỉnh phạt, nên cùng quay về nước”!. Cũng cần nói thêm 


94 


rằng, theo Tích íruyện Pháp cú, khu đất phía trước đoàn binh 
mã của vua Tỳ Lưu Ly có nhiều cây cao bóng mát, nhưng thuộc 
phân đất của bộ tộc Koliya, trong khi đó, trên phần đất của bộ tộc 
Sakya thì chỉ có một góc cây khô trụi lá. Đức Phật đã đến ngồi 
dưới cội cây này đề ngăn cản đoàn binh mã của vua Tỳ Lưu Ly. 
Đứng trước tình hình này, ngài Mục Kiền Liên đã nhiều lần xin 
phép Đức Phật cho ngài thi triển thần thông đề bảo hộ dòng họ 
Thích Ca. Tuy nhiên, Đức Thế Tôn không chấp thuận và đã ôn 
tồn bảo ngài Mục Kiền Liên: Thây trở về chỗ đi. Hồm nay họ 
Thích túc duyên đã chín, nay sẽ thọ báo'Š. Từ đây có thê thấy rõ 
không có một sức mạnh nào vượt qua được nghiệp lực và mỗi cá 
nhân hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước mỗi việc mà mình đã 
gây ra. Ở đây, sau nhiều lần do dự, băn khoăn vì nề tình của Đức 
Phật, nhưng cuối cùng, do sự XúI øIục của bề tôi xâu, do hận thù 
chưa nguôi, vì lúc trẻ bị dòng họ Thích Ca làm nhục, nên vua Tỳ 
Lưu Ly đã tàn sát gần như hoàn toàn bộ tộc Thích Ca và chỉ có 
một vải nhóm người trồn thoát. Sự kiện dòng họ Thích Ca chưa 
hoàn toàn tuyệt diệt sau cuộc tàn sát của vua Tỳ Lưu Ly được 
khăng định, vì theo kinh Trưởng Bó, sau khi Đức Thế Tôn nhập 
Niết-bàn, đã có một số người mang họ Sakya ở Kapilavatthu đến 
xin một phần xá-lợi đề về phụng thờ!. 

Tình thương vô hạn và ứng xử nghiêm khắc với người 
anh em Đề Bà Đạt Đa 

Đề Bà Đạt Đa là anh em bà con với Đức Phật. Có nhiều 
nguôn tài liệu nói khác nhau về nhân thân của Đề Bà Đạt Đa. 
Theo Maha Thera Narada và sử gia H.W. Schumamn, thì Đề Bà 
Đạt Đa là con vua Suppa - Buddha và hoảng hậu Pamita, một 


95 


người cô của Đức Phật. Công chúa Yasodhara là chị của Đề Bà 
Đạt Đa. Như vậy, Đề Bà Đạt Đa vừa là anh em cô cậu vừa là em 
vợ của thái tử Siddhartha. Nói rõ hơn, giữa Đức Phật và Đề Bà 
Đạt Đa có quan hệ thân tộc khá gân. 


Đề Bà Đạt Đa xuất gia vì động cơ chân chánh. Đó là điều 
có thể nhận ra vì đã cùng bảy vị vương tôn như Bhaddiya, 
Anuruddha, Änanda, Bhagu, Kimpila, Devadatta và người thứ 
bảy là thợ cạo Upäli cùng phát nguyện xuất gia với Đức Thế Tôn 
tại Anupiyä, một thị trần của tiểu quốc Malla'”. Thời gian đầu, Đề 
Bà Đạt Đa đã nỗ lực tu tập nên cũng có một ít thần thông và khả 
năng thuyết giảng, nên cũng được ngài Sariputta ủng hộ và quan 
tâm”. Tuy nhiên, càng về sau, Đề Bà Đạt Đa càng dễ duôi, bê trễ, 
và thậm chí thường xuyên bị nung nâu bởi tư dục: “Ta sẽ lãnh đạo 
chúng Tăng”'”, nên đã nhiều lần thỉnh cầu Đức Phật truyền trao 
cho ông ta trọng trách đó. Đức Phật không những không chấp 
nhận mà còn bảo rằng: Này Devadaffa, ngay cả Sãriputta (Xá 
Lợi Phất) và Moggallana (Mục Kiền Liên), Ta còn không thê bàn 
giao hội chúng Tỳ-khưu, làm sao (có thê bàn giao) cho kẻ tôi tệ 
đáng phí nhỏ như ngươi được”. Ö đây, cần phải thấy rằng, quan 
điểm xuyên suốt của Đức Phật là: Khồng có một vị Tỳ-kheo nào 
được Thế Tôn, bậc Tri giá, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác sắp đặt: VỊ này, sau khi Ta diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho các 
Ông, và các Ông sẽ y chỉ vị này?!. Đây là một trong những nguyên 
do đề dẫn đến việc Đề Bà Đạt Đa nhiều lần mưu hại Đức Phật. 


Theo kinh điền ghi lại, ít nhất có ba sự kiện lớn chứng tỏ 
Đề Bà Đạt Đa liên tục mưu hại Đức Phật. Thứ nhất là thuê sát thủ 
hành thích Đức Phật, thứ hai là thả voi say Nàlàgrri và thứ ba là 


96 


tự mình lăn đá đề sát hại Đức Phật?. Trước tất cả những dã tâm 
nhưng với kết cuộc hoàn toàn thất bại của Đề Bà Đạt Đa, Đức 
Thế Tôn không hề oán hận và còn mở rộng lòng thương cảm, tha 
thứ cho ông ta. Trong kinh điền Bắc truyền, thái độ đó của Đức 
Phật đã được ca ngợi hết mực, vì trong kinh Pháp Hoa, Ngài đã 
xác nhận rằng, Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật ở tương lai”. 


Với Đức Phật, Ngài nghiêm khắc với tất cả những sai trái 
của những người thân. Việc Đề Bà Đạt Đa cầu thỉnh năm việc”? 
cũng như một số yêu cầu không hợp lý khác đã không được Đức 
Phật đáp ứng, chứng tỏ sự cứng rắn tuyệt vời của bậc Đạo sư. 
Đây là một bài học có ý nghĩa thời đại. Vì lẽ, người thân tuy quan 
trọng nhưng chân lý quan trọng hơn. 


Phút cuối đời vẫn quan tâm về người hầu cận Xa-nặc 
(Channa) 


Thân cận với Đức Phật từ những ngày còn trong hoàng cung 
và có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho thái tử Siddhartha 
vượt thành xuất gia?, ở một chừng mực nào đó Xa-nặc đã có 
công lao rất lớn. Trong những chuyến về thăm hoàng cung của 
Đức Phật, Xa-nặc đã phát tâm xuất gia. Đó là điều được khăng 
định rõ ràng vì ông có tên trong danh sách bốn mươi mốt người 
nam cư sĩ trong bộ tộc Thích Ca phát nguyện xuất gia”. 


Trong quá trình tu tập, ông đã liên tục vi phạm nhiều lỗi lầm. 
Trong Cwiiavagga đã dành nhiều đoạn đề cập về ông: Lúc bấy 
giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại Kosamb†, tu viện Ghosita. do lúc 
bấy giờ, Đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn nhìn 
nhận tội”... Vào lúc bấy giờ, Đại đức Channa sau khi phạm tội 


Sỹ 


lại không muốn sửa chữa lỗi... Sau đó, các vị T -khuưu đã trình sự 
việc ấy lên Đức Thế Tôn”°. Ö đây, mặc dù chưa tìm thây sự lý giải 
thỏa đáng về hành động tái phạm lỗi lầm của Tỳ-kheo Channa 
từ kinh, luật; thê nhưng theo cảm quan người viết, phải chăng 
Channa có thái độ ỷ lại vì đã có chút ít công lao trong việc hỗ 
trợ thái tử Siddharta ở buổi đầu? Đặc biệt, tại Kusinagar, trong đêm 
trước khi nhập Vô dư Niễt-bàn, Đức Phật đã thẻ hiện thái độ nghiêm 
khắc đói với Channa: Này Ananda, sau khi Tu diệt độ, hãy hành tội 
Phạm đàn (Brahmadanda) đối với Tỷ-kheo Channa. 


- Bạch Thế Tôn, thế nào là Phạm đàn? 


- Này Ananda, Tỷ-kheo Channa muốn nói gì thì nói. Chúng 
Tỷ-kheo sẽ không nói, sẽ không giảng dạy, sẽ không giáo giới 
Tỷ-kheo Channd?. 


Sự lưu tâm của Đức Phật đối với Tỳ-kheo Channa xuất hiện 
trong thời khắc đặc biệt, phải chăng là một bài học lớn đối với 
chúng ta trong việc ứng xử với người thân? Vì lẽ, tính khí ý lại, 
dựa dẫm vào người thân, bà con... thường là tập khí sâu dày của 
chúng sanh nói chung. Tập khí đó, về ý nghĩa sâu xa thì không 
phù hợp với con đường Thánh đạo, trong thực tiền đời thường 
thì không phủ hợp với nếp sông của người cư sĩ nói riêng. Từ 
Sự quan tâm rất mực đặc biệt này của Đức Phật, Chamna đã có 
một sự chuyên hóa tích cực và có hậu. Kinh ghi: V? lòng thương 
mến Thế Tôn, vì tự phụ, tự đắc đối với 'Đức Phật của chủng 
ta, giáo pháp của chúng ta”, ngài không thê chỉnh phục khuyết 
điêm này và không làm tròn bôn phận của một người Sa-di. Khi 
Thế Tôn mệnh chung, theo lời dặn của Thế Tôn cân phải phạt 
nặng Chamna, ngài xấu hô, chế ngự được khuyết điềm này, không 


98 


bao lâu chứng quả A-la-hán°°. Tương tự như vậy, kinh điển Bắc 
truyền có cùng nội dung đồng thời xác tín: Saw khi Phật nhập 
Niễi-bàn, T)-kheo Xa-nặc tâm tánh sẽ lần lần điều phục, nhu 
hòa, bỏ ác tánh cữ`!. 


Từ năm điểm vừa trình bày cho thấy, quan tâm đến anh em 
thân tộc và định hướng hành động cho họ là những nỗ lực của Đức 
Thế Tôn đối với thân tộc của mình. Mặc dù vậy, xét đến cùng của 
đời sống, sự nương tựa, dính kết với nhau đề tạo nên tình anh em 
thân tộc, chăng qua chỉ là sự vận hành sinh động của dòng sóng 
nghiệp lực. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền thuộc, nghiệp là 
điêm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có 
1u”. Cho nên, dòng tộc, họ hàng, anh em, bà con chỉ có ý nghĩa 
trong tương quan luân hỏi, nghiệp quả. Còn sống trong luân hồi, 
thì còn phải ứng xử phù hợp và thích ứng trong tương quan anh 
em, thân tộc. Tuy nhiên, trong cộng nghiệp của anh em thân tộc, 
mỗi cá nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm độc lập trước tư duy, lời 
nói, việc làm của mình. Với Phật giáo, cá nhân và dòng họ tuy có 
liên quan nhưng mang tính độc lập rất lớn. Cũng chính bởi điểm 
này, Đức Phật còn cân thận cảnh báo: Chớ hỏi về thọ sanh/ Hãy 
hỏi về sở hành/ Tì ty theo mọi thứ củi/ Ngọn lửa được sanh khởi/ 
Dâu thuộc nhà hạ tiện/ Bậc ân sĩ tỉnh cần/ Được xem như thượng 
sanh. Cũng có thê xem đây là quan điểm căn bản trong ứng xử 
với anh em, thân tộc của Phật giáo. 


NHỮNG ĐỨC TÍNH TIÊU BIỂU TR0NG QUAN HỆ ANH EM, THÂN TỘC 


Quan hệ thân tộc, anh em xuất hiện rất sớm. Khi một cộng 
đồng dân cư được hình thành thì cùng lúc ấy, môi quan hệ anh em 
thân tộc được xuất hiện, định hình. Tùy theo không gian sống và 


99 


bối cảnh văn hóa mà tính chất của quan hệ anh em, thân tộc thay 
đôi. Với Phật giáo, đề quan hệ anh em, thân tộc được giữ gìn và 
phát triển thì đòi hỏi phải hoàn thiện một số đức tính sau. 


Tỉnh thần đoàn kết 


Đã cùng thọ sanh trong một gia đình, dòng tộc, việc đầu tiên 
là phải biết đoàn kết với nhau. Theo Đức Phật, nêu như bất cứ 
một dòng tộc, anh em biết / họp trong niệm đoàn kết, giải tán 
trong niệm đoàn kết, làm việc trong niệm đoàn kế", thì không có 
ai có thể làm tan rã mối quan hệ của họ. Vốn dĩ đây là một trong 
bảy pháp bất thối được Phật dạy cho dân Vajji, nhưng nếu như 
linh động mở rộng ứng dụng trong quan hệ thân tộc, anh em, thì 
vẫn tạo nên tác dụng: sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 
Vì lẽ, sự đoàn kết làm cho những cá thê hợp thành một khối và 
sẽ tạo nên sức mạnh tông hòa. Với sức mạnh đó, có thê thực hiện 
được nhiêu việc tốt cho bản thân và cho tha nhân, cho cộng đồng. 
Chuẩn mực sóng chung theo nguyên tắc /c hỏz`5 là một trong 
những yếu tố góp phần tạo nên tinh thần đoàn kết vững mạnh, bất 
kế đó là tập thể nào. 


Ở một chừng mực nào đó, sự đoàn kết là biểu hiện sinh 
động của bước đầu chinh phục tự ngã. Khi cái ta nhỏ lại thì người 
ta đễ dàng chấp nhận nhau, hoan hỷ với nhau và có thê đến với 
nhau trong một tập thê lớn. Câu chuyện về đàn chim cùng đoàn 
kết bay lên, kéo theo cả tâm lưới của người thợ săn được Đức 
Phật khéo dẫn dụ trong kinh 7iéu Bổ” là minh chứng sông động 
về sức mạnh đoàn kết. Sự khăng định của Đức Thế Tôn: Các bà 
con không nên tranh cãi nhau. Tranh cãi là nguồn góc diệt vong`$ 
còn có ý nghĩa thời sự trong thời đại ngày nay. 


100 


Một khi các cá thê trong một dòng tộc, và gần nhất là anh 
em, biết vận dụng tỉnh thần uy khác thân nhưng giống như đồng 
một tâm... sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau như nước với sữa, 
sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm? thì đó là dâu hiệu hưng 
thịnh của một gia đình, dòng tộc. Với thân tộc, anh em, tinh thần 
đoàn kết là đức tính rất mực quan trọng. 


Tương kính, nhường nhịn và sẻ chia 


Đã là người thân thì phải thương nhau, lo lắng cho nhau, sẻ 
chia công việc cho nhau. Đặc biệt, trong quan hệ anh em cùng 
một nhà thì đức tính này cần phải nỗ lực vận dụng. Thương nhau 
nhưng phải kính trọng nhau. Đó là nguyên tắc bắt buộc trong mọi 
mi quan hệ xã hội theo quan điểm Phật giáo, mà ở đây là quan 
hệ anh em, thân tộc. Phật dạy: Với mẹ và với cha/ Với anh nhiễu 
tuôi hơn/ Với thầy là thứ tu/ Không nên sanh kiêu mạn/ Nên 
kính trọng vị ây/ Nên tôn kính vị ấy/ Củng dường họ, tốt lành'?. 
Phật giáo rất chú trọng đến trật tự đạo đức. Trật tự đạo đức này 
được xây dựng trên tinh thần thương nhau trong tương kính và 
nhường nhịn cả đôi bên. Câu chuyện xem ai nhiều tuổi hơn giữa 
con voi, con khi và chim đa đa được Phật thuyết giảng trong bộ 
Cullavagga*“' đã cho thây tỉnh thần kính trọng các bậc trưởng 
thượng là chuân mực ứng xử cần có trong quan hệ thân tộc. 


Nhờ sự tương kính và nhường nhịn này, mặc dù đôi khi có 
sự tranh cãi hay va chạm giữa anh em, thân tộc, nhưng sau đó mọi 
chuyện đễ dàng được tha thứ và môi quan hệ nhanh chóng được 
hàn gắn ngay. Từ sự kiện đệ tử của giáo phái Nigantha Nathaputfa 
không nhường nhịn nhau, tranh cãi nhau, xung đột nhau và chia 
rẽ nhau sau khi giáo chủ của họ tạ thế, Đức Phật đã dạy cho Sa-di 


101 


Cunda: Này Cunda, các ngươi hãy hội họp với nhau trong tỉnh thân 
hòa đông và tương kính, không có tranh luận nhau®. 


Trong quan hệ sông chung giữa anh em thân thích thì sự 
quan tâm hỗ tương, san sẻ cho nhau từ sự nghiệp, cơ hội làm ăn 
cho đến giúp nhau trong những việc vặt giữa đời thường, cũng là 
những đức tính được Phật ca ngợi và tán thán. Câu chuyện thú vị 
giữa hai thầy Tỳ-kheo Nandiya và Kimila được Phật nêu rõ trong 
kinh 7rung Bộ là một bài học lớn về sự chia sẻ công việc khi cùng 
sóng chung: Ai thấy ghè nước uống, ghè nước rửa chân, hay ghè 
nước trong nhà câu hết nước, trồng không thì người ấy sẽ lo liệu 
(nước). Nếu ai làm không nôi với sức bàn tay của mình, thì người 
ấy dùng tay ra hiệu gọi người thứ hai°. Có thê thây, sự thương nhau, 
tương kính, nhường nhịn và sẻ chia là các đức tính giúp cho quan hệ 
thân tộc, anh em ngày càng ôn định và phát triển. 


Giữ vững nêp nhà 


Nếp nhà được hiểu ở đây là truyền thông đạo đức của gia 
đình, của dòng tộc, là những giá trị tinh thần được thiết lập và 
củng có từ nhiều thế hệ trước đó. Ngay như bản thân của Đức 
Phật, qua sự mô tả của Bả-la-môn Sonadana trong kinh Trưởng 
Bồ, cho thây Ngài có một nếp nhà trong sạch và vững chãi: Này 
các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama thiện sanh cả từ mâu hệ 
và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tô phụ không 
bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết 
thông thọ sanh, vì điềm này thật không xứng đáng cho Sa-môn 
Gotama đến yết kiến chúng ta, trái lại thật xứng đáng cho chúng 
ta đến yết kiến Sa-môn Gotama“. Tạo ra những giá trị đạo đức 
truyền thống được cộng đồng ghi nhận, tán trợ và được các thế hệ 


102 


tuân thủ nghiêm túc là phước đức của một dòng họ?Š. Cũng chính 
vì lẽ đó mà Nho gia luôn đề cao giá trị: Đại hiểu tôn thân '5. Nôm na 
có thể hiểu, giữ được truyền thông gia đình, làm rạng danh ông 
bà, cha mẹ là một trong những việc đại hiểu. 


Có một lưu ý về giá trị đạo đức truyền thống mà ở đây tạm 
gọi là nếp nhà. Bởi lẽ, không hắn mọi giá trị được định hình từ 
truyền thông đều tốt, đều có giá trị. Vì lẽ, có những tập tục, có 
những định kiến được duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác 
nhưng bản chát là bất lạc, là khô đau. Điều này đã được Đức Phật 
cân nhắc: Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo 
truyên thông: chớ có tin vì được kinh điền truyền tụng”... mà cần 
phải có một thái độ thâm sát tỉnh táo: khi nảo tự mình biết rõ như 
sau: Các pháp này là thiện; các pháp này là không có lội; các 
pháp này được người có trí tán thán; các pháp này nếu được thực 
hiện, được chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc”® thì hãy tuân 
thủ và thực hành. Nếp nhà hay giá trị đạo đức truyền thông cũng cần 
phải ứng xử như vậy. Không có truyền thống thì không có hôm nay, 
vận dụng nhuần nhuyễn giữa truyền thông và hiện đại là tâm thế 
đúng trong việc giữ gìn mối quan hệ anh em, thân tộc. 


Thái độ tự chủ và không ở lại 


Thái độ ở lại người thân là một tập tính xâu của con người, 
xưa cũng như nay. ŸÝ lại người thân là một dạng thức nương tựa 
ngã sở - sở hữu của bản ngã (Hỏa thượng Trí Quang hay dùng 
chữ này - NV). Đó là một suy nghĩ từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức 
của con người, theo dạng thức tương tự như suy nghĩ của Tôn 
giả Channa: Đức Phật của chúng ta, giáo pháp của chúng ta”. 
Ở đây, vì đơn giản nghĩ rằng, người thân đó có liên hệ đến bản 


103 


thân chúng ta nên có khả năng bảo hộ và nâng đỡ chúng ta. Trong 
khi đó, tự ngã của mỗi người, xét đến cùng chỉ duyên sinh, là giả 
hợp, là không. Tự ngã vốn dĩ là không thì những øì liên hệ với tự 
ngã cũng tương ưng như vậy. Cho nên, thái độ ở lại người thân là 
một dạng nhận thức sai lầm. Phật giáo hướng con người tìm về 
vô ngã, lẽ tắt nhiên không bao giờ đồng tình với việc ý lại, dựa 
dẫm người thân. 


Mặt khác, từ lý giải của lý thuyết nghiệp quả, có thể thấy 
rằng, mỗi người tự chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Chí 
thân như anh em và cha con, nhưng một khi nghiệp quả đã đến 
thì phải tự chịu lấy quả báo. Trường hợp Đức Phật và dòng họ 
Sakya trước sự não hại của vua Tỳ Lưu Ly là một minh chứng 
sóng động cho tính tự chủ trên phương diện nghiệp lực của mỗi 
người. Liên hệ với thực tiễn đời sông, mặc dù người thân và anh 
em có sự liên hệ tương hỗ đến nhau, tuy nhiên luôn bình đẳng 
trước nghiệp nhân mà mình đã gây tạo. Nhận rõ về tính chất này 
trong môi quan hệ thân tộc, anh em đề vận dụng cho đúng, là điều 
cần làm của một người cư sĩ thuần thiện. 


Ngay đây, cũng cần mở rộng đề thấy răng, đôi khi vì bà 
con mà mình giúp đỡ và sự giúp đỡ đó đem lại hiệu quả tốt; 
nhưng cũng có khi, vì sự giúp đỡ bà con nên mình phải chịu 
đau khổ, thiệt thòi. Đây là cách hành xử chưa đúng trong quan 
hệ thân tộc, anh em. Điều này, ngài Sariputta cũng đã quan 
tâm, cảnh báo: người vì bà con huyết thông làm các điễu phi 
pháp, làm các điều bắt chánh, người ấy không tốt đẹp hơn... 
người vì bà con huyết thông làm các điều đúng pháp, làm các 
điễu chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn'°. Do vậy, nêu như biết 


104 


tự chủ bản thân, không quy lụy người thân quá mức là thái độ 
sông đẹp cân được học hỏi và noi theo. 


KẾT LUẬN 


Quan hệ anh em và rộng hơn là họ hàng, thân tộc là điều cao 
cả, thiêng liêng. Tục ngữ Việt Nam đã khái quát cải thiêng liêng 
đó bằng câu nói đầy ý ý nghĩa: Một giọt máu đào hơn ao nước lã. 
Từ hàng ngàn năm về trước, Đức Phật cũng khăng định rằng: Bóng 
mát của thân tộc hơn người ngoàÊ'. Tính thiêng liêng đó đã khăng 
định nét đạo đức riêng có của con người và xã hội loài người. 

Trong năm sự thành tựu của loài hữu tình được Phật dạy 
trong kinh Tăng Chỉ thì thành tựu bà con” là một trong những 
thành tựu đi đầu và mang tính cơ bản. Được sông và sống được 
lòng người không phải ai cũng thực hiện được. Nhất là trong cuộc 
sóng luôn đầy dẫy những sự đua chen của các dục như hiện nay, 
khi mà gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con, 
con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con, con tranh đoạt với 
cha, anh em tranh đoạt với anh em, anh tranh đoạt với chị, chị tranh 
đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bề”... thì giữ cho được tình 
cảm anh em, thân tộc vững bèn là việc không hề đơn giản. 


Đạo Phật chú trọng ở lẽ vị tha, trước khi bước ra phụng 
sự tha nhân ở nghĩa rộng nhật, thiết tưởng sự thực tập đơn giản 
bước đầu bằng cách quan tâm đến thân tộc, anh em theo những 
chuẩn mực mà Đức Phật đã dạy cũng là một trải nghiệm đây giá 
trị. Đồng thời, đó cũng là lý tưởng vươn tới trong đời sông hiện 
thực của người cư sĩ, được Đức Phật tán thán, quan tâm: Bồ thí, 
hành đúng pháp/ Săn sóc các bà con/ Làm nghiệp không lỗi lầm/ 
Là điềm lành tối thượng” 


105 


(HÚ THÍCH 
1 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, kinh Tập, Kinh Bại vong, NXB.TP.HCM, 1999, 
tr497. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Lớn, Kinh A-tu-la 
Pahàràda, VNCPHVN, 1996, tr.557. 


3 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 3, Trưởng lão Tăng kệ, chương mười, phẩm mười 
kệ, Kaludayin, tr.314. 


+ Kinh đã dẫn, tr.315. 


5 H.W. Schumann, Đức Phật lịch sử, Trần Phương Lan, dịch, NXB.TP.HCM, 2000, 
tr.239. 


 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Hữu học, VNCPHVN, 1992, tr.39-40. 


7 Theo Hajime Nakamura, Đức Phật Gotamg, một tiểu sửcăn cứvào những bản 
kinh uy tín nhất, Trần Phương Lan, dịch, NXB.Phương Đông, TP.HCM, 2011, tr.486. 


5 Tích truyện Pháp cú. 

 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 9, chuyện Chúa chim Kunala, NXB.Tôn Giáo, 2004, 
tr.488. 

10 Nói cho đủ là: ñã8 ## ‡H #5, ?4 3 íŠ “II, tạm dịch: Trai cò đánh nhau, 
người đánh cá được lợi (Chiến Quốc sách). 

1! ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, kinh Tập, kinh Chấp trượng, NXB.TP.HCM, 1999, 
tr.754. 

12 Kinh Tăng Nhất A-hàm, bản dịch của Hòa thượng Thích Thanh Từ, tập 2, 
phẩm Đẳng kiến; xem thêm kinh Duy Lâu Lặc Vương, bản dịch của Thiền sư Nhất 
Hạnh; Tích truyện Pháp cú, phẩm Hoa, bản dịch của Viên Chiếu. 

'* Nguyên văn: #jj£~I£#&jñ2}AA, (0l fMJ23/#4Xã— T7x, Bi 
=iïf œ=|81lUlESiS, SfN.nn—= TH). 

14 Kinh Tăng Nhất A-hàm, bản dịch của Hòa thượng Thích Thanh Từ, tập 2, 
phẩm Đẳng kiến. 

15 Kinh đã dẫn. 

18 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Đại bát Niết-bàn, VNCPHVN, 1991, 
tr.681. 


1 Theo Vinaya Pitaka, Cullavagga, chương VII, đoạn 341. Bản dịch tiếng Việt 
của Tỳ-kheo Indacanda Nguyệt Thiên. 


106 


1# ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 4, chương 9 pháp, phẩm Chỗ cư trú các loài 
hữu tình, Kinh Trụ đá, VNCPHVN, 1997, tr.144. 


1° ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Kakudha, Kinh 
Kakudha,VNCPHVN, 1996, tr.507. 


?2Vinaya Pitaka, Cullavagga, Seventh Khandhaka: Chapter 3, 361:“lwould not 
give over the Bhikkhu-sangha, Devadatta, even to Sâriputta and Moggallâna. 
How much less, then, to so vile and evil-living a person as you“ Bản dịch tiếng 
Việt của Tỳ-kheo Indacanda Nguyệt Thiên. 


?! ĐTKVN,Kính Trung Bộ tập 3, Kinh Gopaka Moggallana,VNCPHVN, 1992, tr.122. 


?2 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 9, Chuyện Tiểu thiên nga, NXB.Tôn Giáo, 2004, 
tr.348. 


?3 Xem thêm Kinh Diệu pháp Liên hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12, HT.Thích Trí 
Tịnh, dịch, NXB.Tôn Giáo, 2007, tr.331. 


Theo Vinaya Pitaka, Cullavagga, chương VII, đoạn 383. Bản dịch tiếng Việt 
của Tỳ-kheo Indacanda Nguyệt Thiên. 


? ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 7, Chuyện Thái tử Yuvanyana, NXB.Tôn Giáo, 2002, 
tr.582. 


? Hajime Nakamura, Đức Phật Gotama, một tiểu sử căn cứ vào những bản kinh 
uy tín nhất, Trần Phương Lan, dịch, NXB. Phương Đông, TP.HCM, 2011, tr.486. 


?Theo Vinaya Pitaka, Cullavagga, bản dịch tiếng Việt của Indacanda, chương 
Hành sự, phần VI, đoạn 174, câu chuyện về Tỳ-kheo Channa. 


?#Theo Vinaya Pitaka, Cullavagga, bản dịch tiếng Việt của Indacanda, chương 
Hành sự, phần VI, đoạn 225, câu chuyện về Tỳ kheo Channa. Bản dịch tiếng Việt 
của Tỳ kheo Indacanda Nguyệt Thiên. 


? ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Đại bát Niết-bàn, VNCPHVN, 1991, 
tr.663. 


3° ĐTKVN, Kĩnh Tiểu Bộ, tập 3, Trưởng lão Tăng kệ, chương một kệ, phẩm bảy, 
Channa. NXB.TP.HCM, 2000, tr.80. 


31! Kinh Đại bát Niết-bàn, bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, phẩm Di 
giáo thứ 26. 

32 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 3, Kinh Tiểu nghiệp phân biệt, VNCPHVN, 1992, 
tr474. 


33 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 7: Tương ưng Bà La Môn, phẩm 
A-la-hán thứ nhất, Kinh Sundarika,VNCPHVN, 1993, tr.367. 


107 


* ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Đại bát Niết-bàn, VNCPHVN, 1991, 
tr542. 


35 Kinh đã dẫn. 
3 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Kinh Kosambya,VNCPHVN, 1992, tr.704. 


3”ĐTKVN,Kĩnh Tiểu Bộ, tập 4, Chuyện Tiền thân Sammodamàna, NXB.TP.HCM, 
2001, tr.228. 


38 Kinh đã dẫn, tr.231. 


3 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Tiểu kinh Rừng sừng bò, VNCPHVN, 1992, 
tr452. 


“° ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 7, Tương ưng Bà-la-môn, phẩm 
Cư sĩ, Kinh Mànatthada, VNCPHVN, 1993, tr.392. 


* Vinaya Pitaka, Cullavagga, chương VỊ, tụng phẩm thứ hai, đoạn 262. 
42 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Thanh tịnh,VNCPHVN, 1991, tr.457. 


%3 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Tiểu kinh Rừng sừng bò, VNCPHVN, 1992, 
tr453. 


*4 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Chủng đức. VNCPHVN, 1991, tr.205. 


“® Xem thêm, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Ưu Đàm-ba-la sư tử hống,VNCPHVN, 
1991, tr.350. 


% Lễ ký, thiên Tế nghĩa. 


# ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 3 pháp, phẩm Lớn, Kinh Các vị ở 
Kesaputta, VNCPHVN, 1996, tr.341. 


%8 Kinh đã dẫn. 


“® ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 3, Trưởng lão Tăng kệ, chương một kệ, phẩm bảy, 
Channa. NXB.TP.HCM, 2000, tr.80. 


”° ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Dhananjani, VNCPHVN, 1992, tr.763. 


5! Kinh Tăng Nhất A-hàm, bản dịch của Hòa thượng Thích Thanh Từ, tập 2, 
phẩm Đẳng kiến. 


52 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Bệnh, Kinh Thành 
tựu. VNCPHVN, 1996, tr.547. 


53 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Đại kinh khổ uẩn, VNCPHVN, 1992, tr.198. 


*“ ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, kinh Tập, Kinh Điểm lành lớn, NXB.TP.HCM, 
1999, tr.550. 


109 


QUAN HỆ CÁ NHÂN VÀ BẠN BÈ 


Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 
Biết diệu pháp người hiển, 
Giải thoát mọi khô đau. 


Bạn bè là sự thê hiện sinh động cho môi quan hệ đặc thù 
giữa người với người. Môi quan hệ này được thiết lập căn bản 
trên sự đồng đẳng hoặc bắt đồng đẳng về giới tính, tuổi tác, chí 
nguyện, đam mê, sở thích... là tiêu chí quan trọng đê khăng định 
nhân cách hoặc quan điểm sóng của một con người. Với Phật 
giáo, sống là sống với. Do đó, bạn bè là một thuộc tính riêng có 
của các loài chúng sanh nói chung và của con người nói riêng, là 
một trong những nhân tố quan trọng, có thê ảnh hưởng tích cực 
hoặc tiêu cực lên bối cảnh sông cũng như khả năng thăng hoa tâm 
linh của một con người. Sông phải có bạn bè. Không có bạn bè 
được xem là một trong năm điều bất hạnh đã được Đức Phật nêu 
rõ trong kinh điển”. 


ÝNGHĨA VÀ TẨM QUAN TR0NG (ỦA TÌNH BẠN 


Căn cứ từ lịch sử và kinh điển, bánh xe Chánh pháp bắt 
đầu được lưu chuyền từ bài thuyết giảng đầu tiên cho năm người 
bạn khô hạnh Kiều Trần Như, sau khi Đức Phật thành đạo. Theo 


110 


kinh Thánh câu), trước đó, Đức Phật đã nghĩ về các vị thầy như 
Alara Kalama, Uddaka Ramaputta... và biết được các vị ây đã 
quá vãng nên đã hướng tư duy về năm vị này. Nếu tuân theo thứ 
tự suy nghĩ của Đức Phật, trong khi trầm tư về các nhóm đối 
tượng đề chuyền pháp luân, thì vấn đề bạn bè chỉ đứng sau liên 
hệ thầy trò. 


Trong thực tiễn đời sống, con người chịu nhiều sự tác động 
và ảnh hưởng từ môi trường. Tính cách, ý chí, nghị lực, thói 
quen... của con người được định hình trong mối liên hệ tương 
tác giữa chủng tử nghiệp thức cá nhân với môi trường xã hội. 
Lý thuyết về sự huân tập (mội phương diện của lý thuyết cộng 
hưởng) trong tự nhiên và trong xã hội là một phát hiện khá sớm 
của Đức Phật, được ghi lại từ kinh điển: Này chư Hiền, ví như 
một tắm vải nhớp nhúa dính bụi, những người chủ giao nó cho 
một người thợ giặt. Người thợ giặt sau khi nhôi nó, đập nó trong 
nước muối, hay trong nước tô đã, trong nước phân bò rồi giặt 
sạch nó trong nước trong. Dâu cho tấm vải ấy nay được sạch 
sẽ, trong trăng, nhưng nó vẫn còn dư tàn mùi muối hay mùi tô 
đã, hay mùi phân bò. Người thợ giặt giao lại tắm vải cho những 
người chủ. Những người chủ đem bỏ nó vào trong một cái hòm 
có trớp hương thơm. Như vậy, cái dự tàn mùi muối hay mùi tô đã 
hay mùi phân bò chưa được đoạn tận, nay được đoạn trừử!. Tù 
đoạn kinh này cho thây một cá nhân dễ dàng bị ảnh hưởng bởi 
sự tác động của các yếu tô từ môi trường xung quanh. Chuyện 
con voi quật chết người nài do sự tác động vô tình của những 
người ăn trộm được ghi lại trong kinh Tiểu Bộ là một minh chứng 
về trường hợp này°. Thân cận với môi trường thánh thiện thì sẽ 
thánh thiện và ngược lại. Quan hệ về tình bạn cũng nằm trong sự 


111 


tác động của quy luật nảy. Đây là cơ sở quan trọng đề hình thành 
nên chủ trương ldmm bạn với thiện trong những lời dạy của Đức 
Phật, đôi với cả hai chúng xuất gia và tại gia. 


Theo Đức Phật, làm bạn với thiện là dấu hiệu đầu tiên của 
con đường Thánh đạo, như ánh hừng đông (arunuggam) là dấu 
hiệu của một ngày mới5. Quảng giao bạn bè, nhất là với bạn bè 
tốt là tiền đề của mọi sự thành tựu”. Làm bạn với thiện còn là một 
trong bốn pháp tạo nên hạnh phúc của đời sống tại gia được Phật 
dạy cho cư sĩ Byagghapajja trong kinh Tăng Chể. Với người 
xuất gia, thân cận bạn tốt là nền tảng của đời sống giới hạnh”. Sự 
thăng tiền hay đọa lạc của một cá nhân trong tu tập có liên quan 
thâm thiết đến mối quan hệ bạn bè của cá nhân đó. Câu chuyện 
hảo bằng hữu không thê chia cắt vì bát cứ lý do gì, giữa Tôn giả 
Sariputta và Mogsallàna được ghi lại trong kinh 7ïéu Bó là minh 
chứng điền hình'?. 


Với Phật giáo, dù ở thê tục hay trong đời sông xuât gia đêu 
cân có quan hệ bạn bè. Nhận thức đúng mực về vai trò của bạn bè 
sẽ mở ra một phương thức sông tích cực và tiên bộ. 


PHÂN L0ẠI ĐẶC TÍNH (ỦA MỘT TÌNH BẠN TỐT 


Sự vận hành tất bật của dòng sống sinh động đã đưa con 
người đến với nhau. Có những môi gặp gỡ thoáng qua và có 
những mối liên hệ sâu xa, vững bèn. Trong sự phong phú của các 
mối liên hệ và quan hệ đó, tình bạn xuất hiện. Do bởi đặc tính 
riêng của từng môi quan hệ và liên hệ nêu trên, tình bạn cũng 
được thê hiện với nhiều dạng thức phong phú và sinh động. 


112 


Theo suy niệm thường tình, nêu căn cứ về phương điện hình 
thức thì tình bạn có thể tạm phân định ra những dạng như: bạn 
đường, bạn học, bạn đồng hương, bạn đồng nghiệp, bạn tri kỷ, 
bạn đời, bạn đạo, bạn đồng tu... Đây cũng là thắc mắc của các vị 
Trời: A¡ bạn kẻ đi đường?/ Ai bạn người ở nhà?/ Ai bạn khi cần 
thiết?/ Ai bạn cho đời sau?!!. Nghi vẫn đó đã được Đức Phật trả 
lời: Bạn đường, bạn đi đường/ Bạn ở nhà là mẹ/ Bạn bè khi cắn 
thiế/ Mới là bạn thường xuyên/ Công đức tự mình làm/ Là bạn 
cho đời sau!?. Nêu xét riêng về phương diện giá trị và tính chất, 
thì tình bạn có thê phân làm hai loại: bạn tốt và bạn xâu. Trong 
quan hệ bạn bè nói chung, hai tính chất này đóng vai trò quyết 
định cũng như xác định chiều hướng thăng hoa hay đọa lạc của 
mối quan hệ này. 


Theo kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt và kinh Tăng Chỉ", 
mặc dù bạn bẻ có nhiều dạng thức khác nhau, nhưng thực chất 
bạn tốt thì không nhiều. Theo kinh văn, có bốn loại bạn tốt mả ta 
có thể bắt gặp trên cuộc đời, đó là: 


Thứ nhất, là những người có thê che chở bản thân bạn và cá 
tài sản khi bạn vô ý phóng dật, là chỗ nương tựa khi bạn sợ hãi, 
giúp đỡ bạn thật nhiều khi bạn túng thiếu. Đã là con người, ai 
cũng có đôi khi lâm vào tình cảnh yêu đuôi, thế cô, mất kiểm soát 
bản thân cũng như tài sản. Cụm từ vó ý phóng dậti thê hiện cho 
sự vô tình mất kiểm soát bản thân, trong việc sa đà vào những trò 
vui thông thường mà thể gian thường có. Một cuộc giao du thân 
hữu, một buổi liên hoan quá đà, khi tri giác bị mê mờ và thân thê 
mềm oặt như con chỉ chỉ thì có khả năng bạn sẽ đối diện với bao 
nguy cơ bất an về sinh mệnh và cả tài sản. Sự hiện hữu của bạn 


113 


tốt vào lúc này có thê giúp bạn vượt thoát khỏi tình cảnh nguy 
hiểm nêu trên. Câu chuyện cảm động về việc bảo vệ lẫn nhau 
giữa ba con vật như nai núi, chím gõ kiến và con rùa trước sự 
đe dọa của chàng thợ săn được Đức Phật dạy trong chuyện tiền 
thân là hình ảnh minh họa sống động về trường hợp này'. Ở đây, 
với sự hợp lực của tình bạn chân thành, chúng sanh sẽ có đủ sức 
mạnh đề sóng bình an trong đời. 


Kế đến, sợ hãi là một thuộc tính tâm lý gắn kết với con 
người từ khi lọt lòng cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Thử hỏi, có 
mấy ai trên cuộc đời này không từng hơn một lần đối diện với 
một hoặc nhiều nỗi sợ hãi? Sợ thất nghiệp, SỢ hết tiền, sợ ôm đau, 
sợ không đẹp, sợ già, sợ chết, sợ túng thiếu, sợ phản bội, sợ kẻ 
thù, sợ thiên tai.... Tuôi trẻ, trung niên và lão niên đều có những 
mối lo âu thường trực, gắn liền với từng chặng đường tuôi tác. 
Trong khi lâm vào hoàn cảnh sợ hãi đó, tâm bạn sẽ bối rối bất an 
và khô đau là hệ quả kéo theo, làm khô căn và héo úa tâm tư của 
bạn. Ở đây, một người bạn chân tình sẽ là chỗ dựa tin cậy, lắng 
nghe và sẻ chia, giúp bạn vượt qua trong từng nỗi sợ cụ thể. Thứ 
ba, một người bạn tốt là người bạn có thê giúp bạn khi bạn lâm 
vào hoàn cảnh túng thiếu, khó khăn. Giúp một cách thật lòng và 
thật nhiều. Một người bạn tốt phải vượt qua quan niệm hoán đổi 
vật chất dung dị đời thường: bánh í trao đi, bảnh quy trao lại mà 
phải là cho đi không câu mong nhận lại bao giờ. “Giúp đỡ cho 
bạn của cải gấp hai lần những gì bạn thiểu ” đỏ là ý chính của 
nguyên ngữ kinh văn. 


Thứ hai, một người bạn tốt luôn chung thủy với bạn, khi 
khô cũng như khi vui, chia sẻ những điều sâu kín trong tâm tư 


114 


mình và đồng thời giữ bí mật cho bạn, không bỏ bạn hoặc khinh 
thường khi bạn gặp khó khăn, dám hy sinh thân mạng vì bạn". 
Tình bạn tót là tình bạn được thử thách qua hoàn cảnh và thời 
gian. Một tình bạn tốt là một tình bạn vẫn được giữ bền vững khi 
nghèo khó cũng như khi giàu sang. Đây cũng là sự thật đã được 
Đức Phật khăng định: chính trong thời gian bắt hạnh biết được 
sự trung kiên của một người, phải trong một thời gian đài không 
thê ít ngày được'Š. Một tình bạn chân chính sẽ được bộc lộ qua 
những thăng trầm của cuộc sóng và thử thách khắc nghiệt của 
dòng xoáy lợi danh. 


Trong nhân gian, hấp lực của của cải vật chất dễ làm chao 
đảo và thay đổi lòng người. Một tình bạn chân chính phải vượt 
qua sự cuốn hút đó cũng như phải tránh xa hiện thực giàu đôi 
bạn mà người đời cực lực lên án. Thủy chung, như nhất với bạn, 
trước sao sau vậy là đức tính cần có của một tắm chân tình. Kế 
đến, trải nghiệm bản thân đề rút ra những tri thức quý giá là điều 
mà con người thường thực hiện. Do bởi việc tự thân trải nghiệm 
đôi khi phải trả giá bằng đau khô của chính mình, cho nên chỉ có 
thể sẻ chia tri thức đó, và chỉ có thê sẻ chia những điều sâu kín 
trong lòng cho những aI là bạn thân. Song song bên cạnh đó, giữ 
điều bí mật cho người cũng là đức tính mà người bạn tốt cần phải 
kiện toàn. Vì giữ bí mật cho bạn cũng đồng nghĩa với việc bảo hộ 
thanh danh, tiếng tốt cho bạn. 


Nếu bạn gặp khó khăn, ta phải ra tay cứu giúp. Nếu bạn 
bị sa cơ thất thé, ta cần phải lân mẫn quan tâm, không được coi 
thường hay khinh rẻ bạn. Và đặc biệt, một đức tính được thắp 
lên chất ngất sáng ngời, là dấu hiệu cao cả của một tình bạn tốt, 


115 


đó là khi dám hy sinh thân mạng vì bạn. Ai cũng rõ, cái quý nhất 
trên cuộc đời là sinh mạng, là sự sóng. Sự sóng là giá trị duy nhất 
không thê có cái thứ hai. Đó cũng là điều đễ hiểu đề lý giải tại 
sao đôi khi người ta bất chấp tất cả, miễn làm sao giữ được sinh 
mạng của chính mình. Dám hy sinh cái duy nhất, cái quý nhất đó 
là một điều mà người bạn tốt có thể thực hiện. Kiện toàn được 
tiêu chuân này, thì khoảng cách vươn tới chân lý Vô ngã không 
còn xa. Không những lần đầu tiên xuất hiện trong kinh Phật, đọc 
lại lịch sử phát triển của nhân loại, Đông cũng như Tây, ở quá 
khứ cũng như hiện tại, gương hy sinh vì bạn bao giờ cũng được 
tán thán và tôn vinh. 


Thứ ba, một người bạn tốt phải biết khuyến khích bạn làm 
điều tốt, ngăn chặn bạn làm điều xấu ác, chỉ bày bạn những 
điều bạn chưa hiểu, chia sẻ và đưa ra những lời khuyên bô ích, 
hướng bạn vươn lên những cõi thiện, lành°. Làm người thì vẫn 
chưa đủ, mà phải là làm người tốt. Bạn bè cũng vậy, tình bạn tốt 
khác với tình bạn thông thường ở chỗ, đó là phải nỗ lực khuyên 
bảo bạn làm điều tốt, ngăn chặn, không cho bạn làm điều xấu, 
điều không hay. Có như vậy, ý nghĩa hỗ tương lẫn nhau của một 
tình bạn được thê hiện. Có thê, sự khuyên răn của ta đôi khi làm 
bạn bực dọc, chán ngán, nhưng một khi đời sống của bạn có sự 
chuyển hóa thật sự từ sự khuyên răn kia, tất sự hàm ơn sẽ xuất 
hiện trong tâm của bạn. Và như vậy, tính tương hỗ, keo sơn của 
bạn bẻ thân hữu sẽ được thăng hoa lên cung bậc mới. Đó cũng 
là điều được khẳng định trong kinh DhananjanÉ°: người vì bạn 
bè thân hữu làm các điểu đúng pháp, làm các điều chơn chánh, 
người ấy tốt đẹp hơn. Là một người bạn tốt, thì cần phải sẻ chia 
cho nhau, không những phương diện vật chât mà còn cả phương 


116 


diện tinh thần. Ở đây, bạn tốt phải là người sẻ chia tri thức, kinh 
nghiệm. “#ọc (hẩy không tày học bạn”. Dân gian đã khái quát 
giá trị đó thành một phương châm kiện toàn kiến thức hữu hiệu 
cho mọi người. Hơn thế nữa, sự gần ŨI, SỰ thấu hiểu, sự cảm 
thông lẫn nhau giữa một tình bạn tốt là điều kiện thuận lợi để có 
thê đưa ra những lời khuyên phù hợp và bô ích trong những tình 
huồng đời thường. Một lời khuyên kịp thời và bô ích đôi khi cứu 
được sinh mạng của một con người hoặc có khả năng chuyên hóa 
một tâm trạng bề tắc, cùng quấn. Cũng vì vậy, giá trị của lời nói đúng 
lúc, đúng thời được đánh giá rất cao trong kinh 7ăng Chứ!. Ở đây, 
chỉ có bạn bè, thường là người đầu tiên đưa ra lời khuyên kịp thời 
cho bạn nhất. Và chuẩn mực cuối cùng, một người bạn tốt phải 
là người có chí nguyện hướng thượng, thanh cao và cùng đưa 
bạn vươn lên thực hiện chí nguyện đó. Không thân cận kẻ ngu/ 
Nhưng gẵn gũi bậc trí/ Đảnh lễ người đáng lữ Là điềm lành tối 
thượng”. 


Thứ tư, một người bạn tốt phải là người lấy khô đau và 
hạnh phúc của bạn làm khô đau hay hạnh phúc của mình; ngăn 
chặn những ai nói xấu bạn và tán thán những ai ca ngợi bạn”. 
Vui với niềm vui của bạn và buồn khi bạn gặp chuyện bất an là 
tâm thế cần có của một người bạn tốt. Bạn vui thì mình vui là 
điều dễ thực hiện, nhưng khi bạn buồn đòi hỏi mình phải có một 
thái độ phù hợp để sẻ chia. Nguyên văn của kinh là: “Không 
hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn; hoan hỷ khi bạn gặp may mắn ”. 
Ở đây, ý nghĩa tích cực của cụm từ không hoan hỷ đồng nghĩa 
với việc ra tay tương trợ khi bạn gặp hoạn nạn. Khi hoạn nạn mới 
biết ai là bạn. Quan niệm phô thông và thường tình đó của thế 
gian dường như là sự biến tấu nhiệm mầu vẻ chân lý tình bạn mà 


117 


Đức Phật đã dạy từ lâu trong kinh điền. Một người bạn lý tưởng 
thì luôn sẵn sảng lăn xả khi bạn của mình gặp hiểm nguy, vì lằn 
ranh giữa bạn vả ta vốn dĩ rất nhạt nhòa cho một tình bạn thực 
lòng và đúng nghĩa. Mặt khác, khi sông trong cuộc đời, ai cũng 
từng đối diện với tám ngọn g1ó của thế gian như: lợi danh và thất 
bại, tiếng xấu và danh thơm, tán thán và chỉ trích, hạnh phúc và 
khô đau”. Nói xấu nhau cũng như ca ngợi nhau là hai trong tám 
ngọn gió đời có thể làm xáo trộn và đôi khi gây ra sự biến loạn 
trong đời sóng của một con người. Ngăn chặn ai đó nói xấu bạn 
cũng như tán thán ai đó khen ngợi bạn, là minh chứng sinh động 
của một tình bạn tốt. 


VÀI SUY NIỆM VỀ MỘT TÌNH BẠN VỮNG BÊN 


Tìm kiếm và có được một người bạn tốt là hạnh phúc cho bắt 
cứ ai khi sống trên cuộc đời này. Tuy nhiên, không phải ai cũng 
có may mắn đó. Trong trường hợp tìm mãi mà vẫn không gặp 
bạn hiền, thì cần phải suy niệm thêm từ những lời dạy của Đức 
Phật trong kinh Tiểu Bộ: Nếu không được bạn lành/ Thận trọng 
và sáng suốt Bạn động hành chung sống/ Bạn thiện trú Hiền trú 
Hãy như vua từ bỏ/ Đất nước bị bại vong/ Hãy sống riêng một 
mình/ Như tê ngưu một sừng”. Sông một mình tuy cũng buồn và 
bất tiện về nhiều mặt, nhưng thực ra vẫn còn tốt hơn khi sống 
chung với người không tốt. Mặt khác, sóng riêng một mình vẫn là 
một cơ hội đề bạn trải nghiệm cảm giác tự chủ và tự do như con 
tê ngưu một sừng, tự tại bình yên giữa chón rừng xanh. 


Kê đên, tìm bạn đê chơi vôn là điêu khó và càng khó hơn 
đê nhận ra đâu là người bạn tôt đê đặt niêm tin tưởng, sẻ chia. 


118 


Đề thiết lập một tình bạn đúng nghĩa và chân thành, chúng ta 
đừng để cái vỏ hào nhoáng của hình thức bê ngoài chỉ phôi. Vì 
lẽ, vẻ bề ngoài chưa thể phản ánh đúng giá trị đích thực của một 
con người. Không phải do sắc tướng/ Biết rõ được con người/ 
Không phải nhìn thoáng qua/ Đặt được lòng tin cậy?9. Kinh Tiểu 
Bộ ghi rằng, thương gia Anathapindika có người bạn vừa nghèo 
khô vừa mang tên Kalakanni (nghĩa là đồ xui xẻo}”. Ai ai cũng 
khuyên thương gia ấy nên chấm dứt giao du nhưng ngài không 
nghe và vẫn giữ vững niềm tin với bạn bè. Đến khi đại gia đình 
Anathapindika gặp đại nạn thì chính người bạn đó đã cứu cả cơ 
nghiệp cũng như sinh mạng của nhiều người. Xem ra, điều tốt 
của một con người nói chung và tình bạn nói riêng không dễ dàng 
nhận ra trong bộn bề cuộc sống. 


Cần phải thấy, từ việc biết bạn, hiểu bạn đến tin bạn là cả 
một quá trình dài. Trong quan hệ bạn bè, niềm tin là một yếu tổ 
quan trọng, bởi lẽ niềm tin là một trong những cơ sở của đạo 
đức. Xã hội có niềm tin là xã hội có đạo đức, bạn bẻ có niềm 
tin thì tình bạn mới vững bên. Tuy nhiên, niềm tin muốn đặt 
đúng chỗ, đúng người là điều cần phải cân nhắc, cần phải có 
sự thâm sát của lý trí, trí tuệ. Hiểu bạn đề rồi tin bạn là một trong 
những yêu cầu bắt buộc đề có được một tình bạn vững bền. Vì lẽ, 
khi chơi với bạn nhưng không hiểu bạn thì tình bạn đó có nguy 
cơ tan rã rất cao. 


Thứ ba là sự tương ưng, mà nghĩa gần nhất là giống nhau, 
cùng chung nhau, tương tự như nhau. Ở đây, nghĩa rộng nhất liên 
hệ đến thuật ngữ Phật học gọi là đồng sự”Š, giữ một vai trò quan 
trọng cho một tình bạn vững bền. Tiêu chuân tương ưng đặt ra ở 


119 


đây là tương ưng về nhận thức, tương ưng về đạo đức, tương ưng 
về nghiệp lực và tương ưng trong việc phóng xả, vị tha”. Trước 
hết, sự tương đồng vẻ nhận thức, về tri thức, về kiến giải là cửa 
ngõ đề tạo nên một sự thấu hiểu, cảm thông giữa hai người. Nhận 
thức, tri thức ở đây không hắn là sự thông minh, sáng tạo mang 
tính trường lớp. Nhận thức, tri thức ở đây cần được hiểu như là 
sự hiểu biết nhất định, có thê do học tập, có thể do tự rèn luyện 
về một hoặc nhiều lãnh vực nào đó của đời sông. Không tương 
đồng về nhận thức, tri thức là mẫu chốt tạo ra mọi sự khập khiếng 
ở tất cả các môi quan hệ. Bên cạnh sự thấu hiểu, cảm thông, một 
người bạn hiền cần phải có đức hạnh tốt. Đức hạnh là sự tự chế 
ngự, tự kiểm soát bản thân mình, tuân hành những nguyên tắc 
sóng đem đến sự an lạc cho mình cũng như cho người. Đức hạnh 
được ví như tài sản riêng có của một con người mà không có thê 
quy đôi và tạo ra một sắc thái, hấp lực riêng trong mắt của bạn 
bè. Sự tương ưng thứ ba là sự tương ưng về hành nghiệp. Những 
người có cùng sở thích, có cùng đam mê có cùng xu hướng dễ 
gần gũi nhau hơn. Đây là một trong những yêu tố đáng lưu tâm 
đề xây dựng một tình bạn tốt đẹp vả bền vững. Và cuối cùng, đức 
tính hào phóng, hỷ xả, vị tha là một trong những tô chất đề xây 
dựng một tình bạn tốt đẹp. Sẽ rât bất hạnh cho một tình bạn nêu 
như người kia chỉ biết có bạn và có mình. Sống phóng xả, vị tha 
là chất liệu cần có của một tình bạn đẹp. Vì lẽ, tính phóng xả, vị 
tha còn được xem là một trong liên hệ gần với bốn đức tính tối 
quan trọng mà Phật giáo gọi là Bốn tâm vô lượng. 


Lưu ý cuỗi cùng, ñựa bạn mà chơi là quan niệm thường tình 
trong nhân gian. Quan niệm đó thật đúng khi được soi rọi bằng 
ánh sáng tuệ giác từ kinh điển: Người gần kẻ hạ liệt/ Rồi cũng 


120 


bị hạ liệt/ Thân cận người đồng đẳng/ Được khỏi bị thối đọa/ Ai 
gân bậc thù thăng/ Mau chóng được thăng tiến/ Do vậy hãy sống 
chung/ Bậc ru thăng hơn mình?°. Có một lưu ý nhỏ từ đoạn kinh 
văn trên. Vì trong khi thiết lập quan hệ bạn bè, nếu như ai cũng 
chọn đối tượng hơn mình về tất cả các mặt, thì thử hỏi người 
ưu việt kia làm sao có thể bằng lòng chọn một người thấp hơn 
mình đề mà chơi được? Vả lại, với người thấp kém kia, mãi mãi 
không có khả năng vươn lên vì không ai dám kết bạn cùng họ? 
Cần phải thấy rằng, bạn bè là sự tông hòa đồng điệu của những 
yếu tô ngang bằng nhau, giống nhau và bình đăng như nhau về 
một hoặc nhiều phương diện. Nếu quá cách biệt nhau thì chưa 
thê gọi là quan hệ bạn bè mà có thê rơi vào những dạng quan hệ 
khác, đan xen nhau trong cuộc sông này. Chính vì vậy mà ta có 
thê thấy người hạ liệt vẫn có bạn hạ liệt và kẻ thanh cao vẫn có 
bạn thanh cao. Ở đây, tính tối ưu tôi thăng của người cần được 
hiều rằng: tuy đồng chất, đồng hàng với nhau, nhưng trong mỗi 
con người, ai cũng có những giá trị tích cực riêng có. Thây được 
điều ưu thắng đó từ bạn bè và nỗ lực học tập là tâm thế tích cực 
của một tình bạn tốt. Nói rõ hơn, bạn bè ai cũng có những điều 
hay, là bạn tốt, cần phải học những điều hay từ bạn bè đề tự mình 
hoàn thiện. 


Cuộc đời có bao nhiêu môi quan hệ thì có bấy nhiêu dạng 
bạn bè. Mặc dù trong mỗi môi quan hệ bạn bè hiện hữu nhiều 
tính chất khác nhau, thê nhưng đều biêu trưng qua hai tính chất 
căn bản và then chốt, đó là bạn tốt và bạn xấu. Bạn xấu thì phong 
phú đa dạng và hầu như khó có thể liệt kê ra. Bạn tốt thì ít và khó 
phát hiện. Những lưu ý về các dạng thức tình bạn và những pháp 


121 


thức ứng xử tương đồng trong tình bạn mà Đức Phật chỉ rõ, luôn 
mang tính khả dụng, dù ở bắt cứ thời đại nào. 


(HỨ THÍCH 


1 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, Chương 1: Tương ưng chư Thiên, phẩm 
Quần tiên, Kinh Với người thiện, VNCPHVN, 1993, tr.45. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 5 Pháp, phẩm Du hành dài, Kinh 
Du hành dài, VNCPHVN, 1996, tr.723. Nguyên văn: Có năm điều nguy hại này, 
này các Tỷ-kheo, cho người sống du hành dài, du hành không có mục đích. Thế 
nào là năm? Không nghe điều chưa được nghe; không làm cho thanh tịnh điều 
đã được nghe; có sợ hãi một phần điều đã được nghe; cảm xúc bệnh hoạn trầm 
trọng; không có bạn bè. 


3 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Kinh Thánh cầu, VNCPHVN, 1992, tr.361. Xem 
thêm, Mahavagga, chương trọng yếu, tụng phẩm thứ nhất, Câu chuyện về các 
Tỳ-khưu nhóm năm vị, đoạn 12. 


® ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 3, chương 1, Năm mươi kinh căn bản, phẩm 
Trưởng lão, Kinh Khema, NXB.Tôn Giáo, 2000, tr.237. 


5 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 4, chuyện Con voi Mahilamukha, NXB.TP.HCM, 
2001, tr.184. Xem thêm: ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 7, chuyện Sư tử Manoja, NXB. 
Tôn Giáo, 2002, tr.14. 


5 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 1: Tương ưng Đạo, phẩm về hạnh, 
Kinh Thiện hữu. NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.51. 


7 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, chuyện Chúa chim ưng, NXB.Tôn Giáo, 2003, tr.180. 


8 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gotami, Kinh 
Dìghajanu, Người Koliya, VNCPHVN, 1996, tr.661. 


 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 4, chương 10 pháp, phẩm Ước nguyện, Kinh 
Khả lạc,VNCPHVN, 1997, tr.419. 


19 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 6, chuyện Sắc đẹp, NXB.Tôn Giáo, tr.550. 


1! ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 1: Tương ưng chư Thiên, phẩm 
Già, Kinh Bạn. VNCPHVN, 1993, tr.84. 


12 Kinh đã dẫn. 


13 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt. NXB.TP.HCM, 
1991, tr.539. 


122 


1 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 7 pháp, phẩm chư Thiên, Kinh Bạn 
hữu,VNCPHVN, 1996, tr.322-323. 


1 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, Sđd. 
1 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, chuyện Con nai núi, NXB.TP.HCM, 2001, tr.436. 
 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, Sđd. 


1# ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, Kinh Phật tự thuyết, phẩm Sanh ra đã mù, (Ud.64), 
NXB.TP.HCM, 1999, tr.236. Xem thêm: ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 
3, Tương ưng Kosala, phẩm thứ hai, Kinh Bện tóc, VNCPHVN, 1993, tr.181. 


1° ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, Sảd. 

?° ĐIKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Dhananjani,VNCPHVN, 1992, tr.762. 

?' ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Hiểm hận, Kinh 
Buộc tội, VNCPHVN, 1996, tr. 628. Nguyên văn: "Tôi sẽ nói đúng thời, không phải 
phi thời”; “Tôi sẽ nói chơn thật, không phải phi chơn thật”; “Tôi sẽ nói nhu hòa, không 
phải thô bạo”; “Tôi sẽ nói lời liên hệ đến lợi ích, không phải lời không liên hệ đến lợi 
ích”; “Tôi sẽ nói với từ tâm, không phải với sân tâm“ 

2 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Điểm lành lớn, NXB.TP.HCM, 
1999, tr.549. 

3 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, Sđd. 


 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 Pháp, phẩm Từ, Kinh Tùy chuyển 
thế giới (1)VNCPHVN, 1996, tr.497. Nguyên văn: Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, 
danh vọng và không danh vọng, tán thán và chỉ trích, lạc và khổ. 


? ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, Kinh Tập, Phẩm Rắn, Kinh Con tê ngưu một sừng, NXB. 
TP.HCM, 1999, tr.474. 


% ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, Chương 3: Tương ưng Kosala, phẩm thứ 
hai, Kinh Bên tóc, VNCPHVN, 1993, tr.182. 


? ĐTKVN, Kính Tiểu Bộ, tập 4, chuyện Điểm xui xẻo, NXB.TPHCM,, 2001, tr.559. 


?# ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 4 Pháp, phẩm Bánh xe, Kinh Nhiếp 
pháp, VNCPHVN, 1996, tr.610. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 4 Pháp, phẩm Nguồn sanh phước, 
Kinh Xứng đôi,VNCPHVN, 1996, tr.669. Nguyên văn: cả hai người là đồng tín, đồng 
giới, đồng thí, đồng trí tuệ. 

3° ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 3 Pháp, phẩm Người, Kinh Cần 
phải thân cận,VNCPHVN, 1996, tr.223-224. 


123 


QUAN HỆ QUẦN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 


Làm thích đáng trách nhiệm, 
Phần đấu được tài sản, 

Với sự thật được danh, 

Bố thí cột bạn bè !. 


Sự vận hành của guồng máy xã hội trong phân công lao 
động đã tạo nên mối quan hệ giữa người quản lý và nhân viên. 
Nói theo khía cạnh thực tiễn thì thực chất đó là mối quan hệ giữa 
ông chủ và người làm thuê. Có thể có sự khác biệt về cách thức 
biểu đạt của mỗi quan hệ này trong từng giai đoạn lịch sử cụ thê, 
nhưng suy cho cùng, thực chất đó là môi quan hệ giữa kẻ chủ 
động và người tùy thuộc trong lãnh vực sáng tạo ra những giá trị 
vật chất hoặc tinh thần. Quan hệ giữa quản lý và nhân viên là một 
cách biểu đạt khác về môi quan hệ đặc thù này. Theo Đức Phật, 
để mối quan hệ này phát triển theo chiều hướng tích cực thì cả hai 
phải hoàn thiện một số trách vụ và bôn phận tương ứng. 


TRÁCH VỤ (ỦA MộT NGƯỜI QUẢN LÝ ĐÚNG MỰC 


Một người chủ đúng mực phải có một tầm mức trí tuệ nhật 
định nhằm quản lý, tổ chức và quan tâm đến nhân viên đề họ an 
tâm tạo ra những sản phẩm ưu thăng nhất. 


Theo Đức Phật, chọn đúng người để giao việc phù hợp 


124 


là yêu cầu đầu tiên của một người quản lý tốt. Giao việc đúng 
theo sức lực của họ” còn có nghĩa là tùy theo năng lực chuyên 
môn, tầm mức trí tuệ, đề phân định công việc cho họ. Chọn đúng 
người, giao đúng việc quyết định thành công hiệu quả của công 
việc. Đó cũng là điều mà các nhà minh triết phương Đông đã khái 
quát lên thành nguyên tắc: /rạch nhân ký sự (chọn đúng người, 
lao đúng việc) trong phương châm hành động của một nhà lãnh 
đạo. Xem ra, lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực có lịch sử phát 
triển khá sớm. Theo kinh văn, sức /c chính là năng lực chuyên 
môn của một con người. Giao việc đúng với chuyên môn của 
mỗi người chứng tỏ bản lĩnh của một nhà quản lý tốt. Tuy hơi 
thô thiên, thế nhưng hình ảnh giao việc quản lý đàn bò cho một 
người nông phu có đầy đủ mười một khả năng, được Phật dạy 
trong kinh 7rung 8@3, là hình ảnh đáng được suy gẫm khi giao 
việc đúng người. 


Với một người nông phu thì sưu khỉ cây, sau khi gieo, ta 
ăn": cũng vậy, người làm công cần được đền đáp thỏa đáng với 
những công sức mà họ đã bỏ ra. Lo cho họ ăn uống và tiền lươngŠ 
là điều bắt buộc mà người quản lý phải có trách nhiệm thực hiện. 
Ở đây, ăn uống và tiên lương là hoa trái của quá trình lao động mà 
người chủ cần phải đảm bảo. Có một chế độ đãi ngộ chính đáng 
và phù hợp sẽ tạo nên tính tích cực trong hoạt động sản xuất. Sự 
quan tâm và đãi ngộ người làm công luôn được Đức Phật quan 
tâm và chú trọng. Theo kinh văn mô tả thì frong các nhà của 
người khác, các người đây tớ, làm công được cho ăn cơm tắm, 
cháo chua. Trong nhà phụ vương Ta, các người đây tớ, làm công 
được cho ăn gạo, thịt gà và cơm nấuð. Có thể đó chỉ là mức độ 
khác biệt về sự đãi ngộ người làm trong chỗn hoàng cung, nhưng 


125 


Ít ra qua đó, ta cũng có thê thấy rõ sự quan tâm và đãi ngộ thích 
đáng với người làm, cũng là một trách vụ quan trọng trong vai trò 
của một người chủ hay một nhà quản lý. 


Thứ ba, chế độ nghỉ phép cũng là một trách vụ mà người 
chủ cần phải đảm bảo. Vì lẽ, chế độ nghỉ phép chính là cơ hội đề 
tái sản xuất sức lao động, là khoảng thời gian đề người làm công 
giải quyết việc riêng hoặc thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí. 
Một cơ chế làm việc nhân bản bao giờ cũng sắp xếp và tôn trọng 
thời gian nghỉ phép của người làm. Thính thoảng cho họ nghỉ 
phép” cũng là một trong những nội dung mà người quản lý cần 
phải tôn trọng và đảm bảo. 


Thứ tư, trong hoạt động lao động sản xuất thì sức khỏe là 
điều tôi quan trọng. Sức khỏe được đảm bảo thì quá trình lao 
động mới ôn định vững bên. Mặt khác, trong quá trình lao động, 
những yếu tô tiêu cực như bệnh tật, tai nạn luôn rình rập và có 
khả năng xảy ra bât cứ lúc nào cho người lao động. Trong những 
trường hợp đó thì việc điều trị cho họ khi bệnh hoạn cũng là một 
trách vụ quan thiết của người quản lý. Thực chất, đây chính là 
một dạng bảo hiểm y tế cho người lao động theo cách hiểu thời 
nay. Từ đây, có thẻ thây, nét nhân văn luôn lắp lánh từ sự quan 
tâm đến người làm công, theo quan điểm của Phật giáo. 


Cuối củng, mọi sự nỗ lực vượt trội của cá nhân hay tập 
thể trong một guồng máy sản xuất cần được quan tâm và tưởng 
thưởng xứng đáng. Chia sẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ? là một cách 
biểu đạt khác về chế độ tưởng thưởng trong những tình huồng và 
trường hợp đặc biệt, theo cách hiệu hôm nay. Nếu như /ương là 
điều kiện đủ để sống thì /hưởng là hoa trái an vui. Đủ sông và 


126 


sông an vui là lý tưởng vươn tới của bât cứ người làm công ở bât 
kỳ giai đoạn lịch sử nào. 


Đức Phật bao giờ cũng quan tâm đến người dưới, người làm 
công bằng những hình ảnh rất mực cảm động. Đó là câu chuyện 
vương tử Bồ Đề trải thảm cung nghinh Đức Phật quang lâm tư gia. 
Đức Thế Tôn không đi trên thảm, làm cho vương tử phải cầu thỉnh 
nhiều lần: Bạch Thé Tôn, Thé Tôn hãy bước lên trên vải, Thiện Thệ 
hãy bước lên trên vải, đề cho con được hạnh phúc, an lạc lâu đài. 
Rồi Thế Tôn nhìn Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda thưa với vương 
tử Bodhi: - Thưa vương tử, hãy cho cuộn lại tắm vải, Thế Tôn không 
có đi bộ trên vải, Như Lai còn nghĩ đến những người thấp kém. 
Từ đây có thê thấy, trước lúc xuất gia hay khi đã thành Phật, quan 
tâm đến người làm công, người chấp lao phục dịch, là một trong 
những điều tạo nên nhân cách siêu tuyệt của Đức Thế Tôn. 


Tựu trung, chuẩn mực của một nhà quản lý có thể còn đòi 
hỏi nhiều điều kiện khác nữa, tuy nhiên trong khuôn khô và khả 
năng có thẻ, nhả quản lý đáp ứng được năm tiêu chí vừa trình bảy 
trên thì ở một chừng mực nào đó, đã hoàn thành trách vụ của một 
nhà quản lý tốt theo tiêu chuẩn Phật giáo. 


BỔN PHẬN (ỦA NGƯỜI LÀM, NHÂN VIÊN 


Làm việc thì phải siêng năng. Đó là bôn phận đầu tiên của 
nhân viên trong mỗi quan hệ giữa nhân viên và quản lý. Siêng 
năng được xem là một đức tính nói lên giá trị đặc thù của nhân 
viên, người làm công. Theo kinh Giáo (họ Thị Ca La Việt thì 
một người làm công tót phải biết đậy trước khi chủ dậy; đi ngủ 
sau chủ". Sự mô tả cụ thê trong kinh mang dáng vẻ của một 


127 


bức tranh thực tế về người làm công khi ở chung với chủ. Theo 
cách hiểu hiện đại, thì đó có thê là người giúp việc nhà. Mở rộng 
nghĩa câu kinh ấy ra, thì đó chính là sự siêng năng, là không lười 
biếng, là sự toàn tâm, toàn lực với công việc được giao. Đức tính 
này được xem như là một quán hạnh tích cực trong bắt cứ lãnh 
vực nảo. Quán hạnh này được Đức Phật ca ngợi, tán thán: không 
phóng dật là một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, bao 
trùm và an trú hai lợi ích: lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương 
lai'?. Không lười biếng (một nghĩa của không phóng dậi) mà phải 
siêng năng, toàn tâm toàn lực trong công việc, là bôn phận thứ 
nhất mà người nhân viên cần phải kiện toàn và hoản thiện. 


Thứ hai, làm việc thì phải khéo léo, sáng tạo. Khéo làm các 
công việc) là khả năng thiện xảo và tinh thông trong chuyên 
môn nghẻ nghiệp. Giữa lao động phô thông và lao động chuyên 
nghiệp cũng căn cứ vào tính chất này đề phân định ra đăng cấp 
và tầm mức giá trị. Dù đảm nhận bất cứ công việc gì, nhưng 
một khi giỏi giang và chuyên môn trong công việc đó, thì người 
làm công hoặc nhân viên ấy luôn được người quản lý cất nhắc, 
quan tâm. Sự tinh thông trong chuyên môn là một cơ hội thăng 
tiến trong sự nghiệp. Sự khăng định này có thê thấy rõ qua lời 
dạy của Đức Phật trong kinh Tăng Chỉ: Thiện nam tử làm nghề 
gì để sống, hoặc nghệ nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi bò, hoặc 
làm người bắn cung, hoặc làm việc cho vua, hoặc bát cứ nghề gì, 
trong các nghệ ấy, người ấy thiện xảo, không biết mệt, biết suy 
tự hiểu phương tiện vừa đủ đề tự làm và điều khiên người khác 
làm; này Byagghapajja, đây gọi là đây đủ sự tháo vát*. Đầy đủ 
sự tháo vát, hay khéo léo, sáng tạo trong công việc là một phẩm 
chất đáng quý của người nhân viên hay người làm công. 


128 


Thế thường, danh thơm và tiếng xấu là hai ngọn gió đời có 
thể làm cho con người cảm thọ hạnh phúc hay khô đau. Ai cũng 
sợ khổ đau và mong cầu hạnh phúc. Do đó, giữ gìn danh thơm, 
tiếng tốt cho ông chủ, cho công ty, cho người quản lý là một trong 
những bôn phận mà người nhân viên cần phải kiện toàn. Đem 
danh tiếng tốt đẹp cho chử'Š không những là một bốn phận cần có 
của nhân viên, mà còn là một phương thức bảo hộ phương cách sinh 
nhai của chính họ. Vì lẽ, danh thơm hay tiếng xấu của ông chủ, của 
công ty, của người quản lý trong một liên hệ chừng mực nảo đó, có 
ảnh hưởng thâm thiết đến mức độ sóng cũng như các chế độ đãi ngộ 
của người lao động. Do vậy, việc giữ gìn danh tiếng, bảo đảm uy tín 
của ông chủ, của công ty, của người quản lý là một trong những 
phâm chất cần có của nhân viên dù ở bắt cứ thời đại nào. 

Thứ tư, thái độ tri ân và biết ơn là một trong những phẩm 
chất được Đức Phật tán thán. Dù một vật vô tình như cội cây, 
con suối, mái lá, con đường... nhưng nếu như chúng có tác động 
tích cực đến đời sóng của ta thì chúng ta cần phải tri ân và trân 
trọng. Đó cũng là điều mà Đức Phật đã thẻ hiện với tòa Kim 
cương và cây Bồ-đề đã chở che cho Ngài vào tuần lễ thứ hai sau 
khi thành đạo'5. Mở rộng từ đó đề có thê thây rõ, dù chỉ là quan 
hệ sống, quan hệ sinh nhai, nhưng với những người ít nhiều có 
sự tác động tích cực đến đời sống của chúng ta như ông chủ, như 
công ty, chúng ta cần phải có một bôn phận tương ứng. Ở đây, 
một trong những bổn phận mà nhân viên cần phải hoàn thiện là 
thái độ trung thành trong thời gian còn chung sống và cùng làm 
việc. Trong các hàng con trai, trung thành là tối thăng'”. Trung 
thành là một phẩm chất quý không phải ai cũng giữ được trong 
nhịp sống với cám dỗ luôn đoanh vây. Hơn thế nữa, trong sự vận 


129 


động gập ghènh sinh kế của công ty, của người chủ, thì lòng trung 
thành càng được trui rèn và thử thách. Đó cũng là điều được Phật 
xác quyết rõ ràng: chính trong thời gian bắt hạnh mới biết được 
sự trung kiên của một người, phải trong một thời gian đài không 
thê không khác được'°. Tương tự như vậy, với kinh nghiệm được 
khái quát từ thực tiễn, quan niệm "Ăn cây nảo, rào cây nấy" trong 
kho tảng tục ngữ của dân tộc Việt Nam cũng phần nảo nói lên sự 
trung thành, kiên định trong quan hệ công việc, là một phẩm chất 
cần có của người nhân viên. 


Trung thực, không dôi trá là phâm chất thứ năm mà một người 
nhân viên cần phải hoàn thiện, kiện toàn. Với một người nhân viên, 
trung thực trong công việc là yếu tô bảo hộ vị trí làm việc một cách 
vững chãi. Sông trung thực thì ai cũng thương và lẽ tắt nhiên trong 
quan hệ công việc thì luôn được ông chủ hoặc người quản lý thương 
yêu, tin tưởng. Ở đời này, lòng tin, Tối thắng cho con người9. Được 
tin tưởng trong công việc là một phước báu, là tài sản riêng có của 
mỗi người. Lòng fin đối người đời, Là tài sản tối thượng". Phước 
báu đó, tài sản đó không tự sanh ra mà do lòng thành thật của người 
nhân viên trong quan hệ công việc của mình. Vì lẽ, khi niềm tin được 
thiết lập giữa người quản lý và nhân viên, thì hiệu suất công việc được 
khăng định và quan hệ làm việc tiến lên một cung bậc mới. 


Như vậy, các chuẩn mực cơ bản đối với một người nhân 
viên, người làm công là phải siêng năng, tháo vái, trung thực, 
trung thành và giữ uy tín cho ông chủ hay công ty. Sự hoàn thiện 
một phần hoặc đầy đủ các phâm chất vừa nêu nói lên cơ hội thăng 
tiến và thành công của nhân viên, người làm việc trong quan hệ 
lao động. 


130 


KẾT LUẬN 


Quan hệ giữa quản lý và nhân viên là quan hệ xuất hiện từ 
cô xưa và kéo đài đến đời sóng hiện đại. Trong quá trình lịch sử 
phát triển, quan hệ này có lúc phải trải qua những cung bậc thăng 
trầm và thậm chí xung đột gay gắt lần nhau. Với thời đại ngày 
nay, mặc dù có nhiều thay đổi về tên gọi, tính chất, quy mô... 
của môi quan hệ này, thê nhưng những trách vụ của người quản 
lý cũng như các bôn phận tương ưng của người làm công, của 
nhân viên được Phật dạy rải rác trong kinh điên, vẫn mang tính 
thời sự. Vì lẽ, con người và tập tính cơ bản của con người, vẫn 
là một hằng số Ít thay đối, bắt luận sự vận động và biến chuyển 
của thời gian. 


(HỨ THÍCH 


1 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Alavaka, NXB.TP.HCM, 1999, 
tr.524. 


? ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt. NXB.TP.HCM, 
1991, tr.544. 


3 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Đại kinh người chăn bò,VNCPHVN, 1992, tr.482. 
Mười một đức tính đó là: người chăn bò biết rõ sắc, khéo (phân biệt) các tướng, trừ 
bỏ trứng con bọ chét, băng bó vết thương, có xông khói, biết chỗ nước có thể lội qua, 
biết chỗ nước uống, biết con đường, khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, 
không vắt sữa cho đến khô kiệt, là người chú ý săn sóc đặc biệt, những con bò đực 
già và đầu đàn. Này các Tỷ-kheo, người chăn bò đây đủ mười một đức tánh này có 
thể chăn giữ đàn bò và làm cho đàn bò trở thành hưng thịnh. 


* ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Người cày ruộng (Bharadvaja), 
NXB.TP.HCM, 1999, tr.485. 


 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt. NXB.TP.HCM, 
1991, tr.544. 


131 


5 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 3 pháp, phẩm Sứ giả của Trời, Kinh 
Được nuôi dưỡng tế nhị. VNCPHVN, 1996, tr.260. 


7 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, Kinh đã dẫn. 

8 Kinh đã dẫn. 

? Kinh đã dẫn. 

19 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Bồ Đề vương tử, VNCPHVN, 1992, tr.568. 
1! ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, Kinh đã dẫn. 


12 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 2, chương 6 pháp, phẩm Dhammika, Kinh 
Không phóng dật, VNCPHVN, 1996, tr. 141; Xem thêm, ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 
1, Kinh Phật thuyết như vậy, chương Một pháp, VNCPHVN, 1996, tr.314. 


13 Kinh Trường Bộ, Kinh đã dẫn. 


1“ ĐTKVN, Kinh Tăng Ch¡i Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gotami, Kinh 
Dìghajanu, Người Koliya, VNCPHVN, 1996, tr.662. 


15 Kinh Trường Bộ, Kinh đã dẫn. 


16 Tai Bồ đề Đạo tràng, Ấn Độ, trong khuôn viên tháp Đại giác, có bia tưởng 
niệm tuần lễ thứ hai sau khi giác ngộ, Đức Phật chiêm nghiệm về tòa Kim cương 
và cây Bồ-đề, gọi là Tuần lễ “Animisasattäha”. 


1” ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 1: Tương ưng chư Thiên, phẩm 
Vườn hoan hÿ, Kinh Giai cấp Sát-đế-ly,VNCPHVN, 1993, tr.22. 


1# ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 3: Tương ưng Kosala, phẩm Thứ 
hai, Kinh Bên tóc. VNCPHVN, 1993, tr.181. 


1 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Alavaka, NXB.TP.HCM, 1999, 
tr.523. 


2? ĐTKVN, Kinh Tương Ung Bộ, tập 1, chương 10, Tương ưng Dạ xoa, Kinh 
Alava,VNCPHVN, 1993, tr.473. 


155 


QUAN HỆ NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG DÂN 


Khi đàn bò lội sông 

Đầu đàn ấi đúng hướng 
Cá đàn đều đúng hướng 

Vì hướng dẫn đúng đường!. 


Xuất thân từ giai tầng lãnh đạo và trải qua nhiều năm giáo 
hóa đủ mọi tầng lớp, đã lưu lại những quan tâm của Đức Phật, 
thể hiện trong sự minh giải về môi quan hệ giữa các bậc vương 
quyền và tầng lớp thứ dân, trong xã hội Ân Độ cô đại. Hơn thẻ, 
trong những đệ tử tại gia của Đức Phật, có những vị vua đang tại vị 
và đã tham vấn ngài những vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều 
hành đất nước. Thậm chí trong một vài trường hợp đặc biệt, các vị 
đệ tử này đã cầu thỉnh ý kiến của Đức Phật về những vấn đẻ chính sự 
nóng bỏng như dự định phát động chiến tranh”. Trong những quan 
điểm của Đức Phật liên quan đến việc trị an quốc gia, hướng về 
việc xây dựng một xã hội lý tưởng, thì vấn đề môi quan hệ giữa nhà 
nước và công dân là một trong những vấn đề quan trọng. Nhà nước 
được hiểu ở đây chỉ cho giới chức lãnh đạo đât nước nói chung, và công 
dân là những con người đang sông trong một xã hội cụ thê nào đó. 


Mô hình về một xã hội lý tưởng theo quan điểm Phật giáo 
được phát hiện thập thoáng trong kinh Chuyên luân thánh vương 
sư tử hồng), kinh Khởi thế nhân bôn,... Trong những nỗ lực 
hướng về một xã hội lý tưởng, thì việc giải quyết hợp lý môi quan 


134 


hệ giữa nhà nước là công dân là một trong những vân đê căn bản, 
bât luận ở thời đại nảo. 


VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CôNG DÂN 


Một công dân lý tưởng cần phải tuân hành theo những phận 
sự cơ bản được Đức Phật chỉ bày rải rác trong nhiều kinh điền. 


Hoàn thiện đạo đức cá nhân, sống theo pháp luật 


Thứ nhất, là công dân, phải có một đời sống đạo đức căn 
bản. Theo quan điêm của Đức Phật, về phương diện đạo đức cá 
nhân, một công dân lý tưởng cần phải tuân hành năm chuẩn mực 
đạo đức căn bản (Panca Sila), thuật ngữ Phật học gọi là năm 
giới'. Đây là những chuẩn mực đạo đức lý tưởng của một con 
người nói chung và một công dân nói riêng. 


Kế đến, một công dân lý tưởng phải sông trong khuôn khô 
của quy định pháp luật. Cơ sở của luận điểm này xuất phát từ câu 
chuyện làm sai khế ước của xã hội (Social Contract)5 thì bị trừng 
phạt, được dẫn xuất từ kinh Khởi thế nhân bỏn". Theo kinh văn, 
kế từ khi con người phân chia đất đai, tài sản (đắp đê phân ruộng 
và chia lúa) và đạt được thỏa thuận với nhau (khế ước) về việc 
tự do thụ hưởng những phẩm vật do mình làm ra, thì xuất hiện 
những kẻ trộm cắp. Những kẻ đó mặc dù đã có một phần sở hữu 
hoa lợi do mọi người đã phân chia trước đó, nhưng vẫn khởi tâm 
tham lam, trộm cắp tài vật người khác. Đó là điều đi ngược với 
sự thỏa thuận mà mọi người đã đạt được với nhau. Trong trường 
hợp đó, nếu bị bắt, kẻ trộm kia phải chập nhận những hình phạt 
xứng đáng. 


135 


Quan điểm sông và tuân hành theo pháp luật còn được thê 
hiện khi Đức Phật tán thán dân VaJjI, do họ không ban hành 
những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ 
đã được ban hành, sống đúng với truyền thông của dân Jájjì như 
đã ban hành thuở xưdŠ. 


Là công dân, phải sống đúng theo Pháp (Dhamma), theo 
khế ước xã hội (Social contraci), theo hiễn pháp và pháp luật mà 
quốc gia đã ban hành. 


Sông có trách nhiệm với quôc gia 


Ngoài những trách nhiệm cần có trong những mối quan hệ 
cơ bản của con người như quan hệ cha con, chồng VỢ, thầy trò..., 
công dân cân phải có trách nhiệm với nhà nước trên nhiều phương 
diện. Trước hết, cần phải đóng góp sức lực và tài vật cho đất nước 
thể hiện trong việc đóng thuê cho quốc gia. Trong năm loại hiến 
cúng được ghi nhận trong kinh Tăng Cñi, thì hiến cúng cho vua® 
một phân tài sản mình thâu góp được, là một trong những phận 
sự căn bản của công dân khi sống trong xã hội. 


Kế đến, quốc gia là nơi mình sinh ra và lớn lên. Thể hiện 
tình yêu thương quốc gia là một trong những cách thê hiện lòng 
tri ân của một người công dân gương mẫu'”. Ngay như bản thân 
Đức Phật, hơn một lần đứng ra ngăn cản vua Tỳ Lưu Ly tận diệt 
dòng họ Thích Ca!!. Câu chuyện này có thê hiểu ở nhiều nghĩa 
và một trong những nghĩa cơ bản, là bậc xuất thế không hăn rời 
bỏ trách nhiệm với người thân và đất nước của mình. Quan điểm 
vì nhà vua, vì đất nước mà dẫn thân hành động còn được đề cập 
trong kinh Dhanan/an'”. Theo kinh, trong cuộc hội đàm giữa 


136 


công dân Dhananjani và ngài Sariputta về chủ đề liên quan đến 
những trách vụ của công dân đối với vua chúa, hệ luận: ngưởi 
vì vua chúa làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, 
người ấy tốt đẹp hơn'Š đã được ngài Sariputta ghi nhận và tán 
thán từ cuộc hội thoại này. 


Không những thế, trong một số trường hợp bị nhà vua điều 
động phục vụ, công dân cũng phải chấp nhận thi hành, dù có hoan 
hỷ hay không. Đó cũng là tâm sự thôn thức của những người thợ 
mộc (Thapataye) khi bị điều động phục vụ cho các chuyến du 
ngoạn của nhà vua Pasenadi. Vì trách nhiệm với tô quốc, với 
giang sơn đôi khi phải chấp nhận hiểm nguy như lời tự thán của 
chàng bảo tiêu anh hùng được ghi lại trong kinh Tiêu Bộ: Tôi 
liều thân nếu tới lúc cẩn/ Hành vi dũng liệt muốn toàn/ Làm anh 
hùng, phải coi thường đời ta. 


Trong Cullavagga đã ghi lại trường hợp thể hiện sự phân 
công trong trách nhiệm với dòng họ, với đất nước của các hoàng 
thân khi cùng nhau phát nguyện xuất gia. Đó là là trường hợp của 
hai anh em Mahanama và Anuruddha khi cả hai đều muốn xuất 
gia, nhưng người anh Mahanama đã phát nguyện ở lại gánh vác 
những trách vụ của quốc gia, của việc nhả'!°. Ngay trong những 
thiết định giới luật, Phật không cho phép người đang đi lính xuất 
gia”... đã cho thấy quan điểm về trách nhiệm của công dân đối 
với quốc gia, dân tộc đã được Đức Phật minh định rất rõ ràng. 


Hỗ trợ nhà nước và phản biện xã hội khi cần 


Mặc dù nhà nước có trách nhiệm phải giải quyết những vân 
đề do xã hội đặt ra như nghèo đói, bệnh tật, an sinh xã hội... tuy 


137 


nhiên, không phải khi nào nhà nước cũng có những giải pháp 
kịp thời và quyết sách hợp lý. Do đó, mỗi công dân có thê cùng 
chung tay hỗ trợ cho xã hội bằng khả năng có thê. Những công 
trình phúc lợi cho tha nhân, những công việc cứu tế, chân bản, ra 
tay hỗ trợ người khón khó trong những khu vực bị thiên tai, thảm 
họa... cũng là một trong những trách vụ cơ bản của mỗi công dân 
khi sống trong xã hội. Đó cũng là điều được Đức Phật tán thán: 
Ai trông vườn, trông rừng/ Ai dựng xây cầu công/ Đào giếng, cho 
nước uống/ Những ai cho nhà cửa/ Những vị ấy ngày đêm/ Công 
đực luôn tăng trưởngŠ. 


Ngay sau khi quy y Tam bảo và trở thành các cận sự nam 
hộ pháp tích cực, Đức Phật vẫn khuyến khích các đại thí chủ như 
Anathapindika', Upali”, tướng quân Siha'!... vẫn tiếp tục thực 
hiện các thiện hạnh đã làm trước kia. Thậm chí Đức Phật vẫn 
không ngăn cắm các vị thí chủ nảy trong việc hỗ trợ cho các tôn 
giáo khác, cụ thê như việc hỗ trợ vật thực cho các đạo sĩ của giáo 
phái Nigantha. Điều đó cho thấy tình thương chất ngất của Đức 
Phật đối với mọi giai tầng nói chung, và quan điểm khuyên khích 
công dân góp phân vào việc hỗ trợ xã hội nói riêng. 


Trong liên hệ với nhà nước, mỗi công dân còn có chức 
năng phản biện xã hội, tỏ thái độ đồng tình hay phản kháng trước 
những quyết sách hợp lý hay không hợp lý của nhà nước. Thái 
độ phản biện của công dân là điều kiện cần đề hoàn thiện những 
quyết sách đúng đắn của nhà nước. Trong kinh 7ïêu Bộ đã ghi lại 
trường hợp, mặc dù góp ý trong vô tình, thế nhưng Trưởng lão 
Dhanuggahatissa đã giúp vua Pasenadi bắt sông Ajatasattu và ôn 
định tình hình đất nước”. 


138 


Trong việc củng cố và phát triển tô chức Tăng đoản, 
Cullavagea đã mô tả hàng loạt ví dụ về việc Đức Phật đã vận 
dụng hiệu ứng tích cực của dư luận xã hội, để kiện toàn những 
thiết định giới luật nhằm chắn chỉnh, làm trong sạch và nâng cao 
phâm chất đời sống Tăng già. Từ đó có thê thấy, tác dụng của dư 
luận xã hội, một dạng thức mang tính phản biện xã hội, đã được 
Đức Phật tiếp thu có chọn lọc. Xem ra, đóng góp những quan 
điểm của mình nhằm xây dựng và phát triên đất nước là một 
trong những bôn phận cần có của công dân trong môi liên hệ với 
nhà nước, chính quyên. 


PHẨM CHẤT VÀ BỔN PHẬN (ỦA NHÀ NƯớC 


Nhà nước thời Phật đã xuất hiện song hành cả hai thể chế 
quân chủ và cộng hòa. Tiêu biêu cho giới lãnh đạo nhà nước 
là nhà vua. Đức Phật đã khái quát về những phẩm chất cần có 
của các bậc vương quyền cũng như phương sách trị nước thê 
hiện qua mười tiêu chuẩn gọi là Tháp vương pháp (Dasa-Ràja 
Dhamma). 


Phẩm chất của lãnh đạo qua Thập vương pháp 


Thập vương pháp có độ khả tín khá cao vì được kinh 
điển của cả hai truyền thống, Bắc truyền và Nam truyền, 
đồng thời ghi nhận. Mười tiêu chuẩn đó là: Bồ thí (Dana), 
đức hạnh (Sila), hy sinh (Paricagga), công bằng (Ajjava), khô 
hạnh (Iapa), không oán hận (Akkodha), bất hại (Avihimsa), 
kham nhân (KhaHi), nhu hòa (Maddava), thuận lòng dân 
(Avirodha)?. Trong mười phâm chất vừa nêu, chúng ta thử 
khảo sát vài phâm chất tiêu biêu. 


139 


Đức hạnh (Si) 


Đức hạnh là phâm chất quan trọng của một bậc vương 
quyên. Với Đức Phật, bản chất của đức hạnh không phải do kế 
thừa từ dòng họ mà có, mà do chính hành động của mỗi con 
người tự quyết định. Hành động làm ăn trộm/ Hành động làm 
nhà binh/ Hành động làm tế quan/ Hành động làm vua chúa”. 


Một bậc quân vương căn bản trước hết không nên vô cớ gây ra 
biến động can qua, phải biết vừa đủ với nữ sắc, không tà dâm, thu 
thuê vừa phải... nói cách khác là hoàn thiện căn bản năm giới, mười 
điều thiện”. Đức hạnh của một bậc quân vương không tự nhiên sinh 
ra mà xuất phát từ những việc làm cụ thẻ. Biết chế ngự dục vọng, 
không sóng quá mức xa hoa, đôi khi phải chập nhận hy sinh hạnh 
phúc cá nhân vì đời sông của số đông dân chúng... là những yếu tô 
quan trọng tạo nên phâm hạnh cần có của một bậc minh quân. 


Một khi vương quyên có đức hạnh, nhà nước có đạo đức thì 
điều kiện hạnh phúc của mọi công dân được khăng định và bảo 
đảm. Kinh Tiếu Bộ đã mô tả phóng tác hình ảnh, nêu một quốc 
vương có đức hạnh và cai trị đúng pháp, thì ngay cả trái cây cũng 
tăng thêm vị ngọt”. 


Công bằn Ø (Ajjava) 


Là sự ngay thắng, chính trực của một người lãnh đạo. Đây 
là phâm chất cần có của một bậc quân vương đề thiết lập sự công 
bằng trong xã hội. Theo cách gọi của kinh Khởi thế nhân bôn, 
nguôn góc vai trò của một bậc quân vương đó chính là “Jàm cho 
các người khác hoan hỷ bởi Pháp”, tức là Raja (vị vua)”. Giới 
chức lãnh đạo nói chung là người giữ gìn lẽ công bằng. 


140 


Công bằng là một phâm chất của đời sóng, là giá trị nhân 
văn, là nguyên tắc quan trọng của đời sống xã hội. Xã hội cần 
phải có công bằng như sự sông cần phải có thức ăn. Phẩm chât 
của một xã hội cao hay thấp liên quan đến yếu tố công bằng. 
Do vì công bằng có vai trò quan trọng như vậy, nên trách vụ gìn 
giữ sự công bằng của nhà nước, của các vị quân vương có một 
ý nghĩa vô cùng quan trọng. Công bằng ở đây được thể hiện 
về nhiều mặt như công bằng trong nhân phâm, công bằng trong 
hưởng thụ, công bằng về cơ hội phát triên, công bằng trong các 
chuân mực đạo đức và nguyên tắc pháp luật... 


Kinh 7iéu Bộ đã ghi lại câu chuyện về những ray rứt của vua 
Kosala sau khi xét xử một vụ án khó. Sau nhiều ngày trầm tư suy 
xét, vua đã đem lại công bằng trong phán quyết xét xử. Hầu Phật 
và lược thuật lại câu chuyện, Đức Phật đã tán thán vua Kosala: 
Thưa Đại vương, xét xử một vụ kiện đúng pháp và công bằng là 
một việc thiện, đây là con đường đưa đến chư Thiên”. 


Thuận lòng dân (Avirodhu) 


Lãnh đạo ở đây là lãnh đạo công dân. Cho nên việc làm 
của lãnh đạo phải dựa trên cơ sở ước muốn chung của toản dân, 
không đi ngược lại lợi ích của dân chúng. Đây là một cách hiểu 
khác về việc vận dụng giá trị dân chủ trong quản lý và điều hành 
xã hội. Một xã hội dân chủ là một xã hội lý tưởng. Lý thuyết về 
dân chủ sơ khởi có thể tìm thấy từ tô chức Tăng già”. Vì lẽ, việc 
ra các quyết định của Tăng già đều dựa trên sự đồng thuận của số 
đông Tăng chúng. 


Ở đây, trên phương diện quản lý và điều hành đất nước, một 


141 


nhà lãnh đạo, một bậc minh quân khi ra quyết định phải dựa trên 
quyên và lợi ích của số đông công dân. Quan điểm lây dân làm 
gốc có nguồn cội sâu xa từ luận điểm này. Không những thế, nhờ 
yếu tô thuận lòng dân nên nói kết được mọi sức mạnh, tạo nên 
sự liên kết giữa mọi người. Một đất nước mà toàn thể dân chúng 
biết tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và 
làm việc trong niệm đoàn kết? thì đất nước đó sẽ cường thịnh, dù 
bất cứ ở thời đại nào. 

Thuận lòng dân còn có nghĩa là thuận lòng từ quan quân 
cho đến sô đông dân chúng. Trong kinh Tăng nhất A-hàm, quốc 
vương và quần thần hòa thuận, là pháp thứ chín trong mười vương 
pháp!. Thuận lòng dân còn có nghĩa đổi với thần dân như cha 
mẹ đối với con; Thuận theo chị em, thương như mẹ/ Tùy tùng 
như bạn bè thân quen. Khi tạo nên một sự gắn kết, trên từ quan 
quân, dưới cho đến người thân và tùy tùng thì sẽ tạo nên một sức 
mạnh tông hợp. Với sức mạnh đó không những bảo vệ được quốc 
gia mà còn xây dựng, phát triển đất nước. 


Kham nhẫn (Khamti) 


Trong khi điều hành đất nước, các quyết định của nhà vua 
cần phải được phát xuất với tâm định tĩnh, ôn hòa. Biết kham 
nhẫn và giỏi chịu đựng sẽ tạo nên năng lượng định tĩnh và từ hòa 
trong ngôn ngữ và trong tâm. Kham nhẫn là một pháp tạo nên nhiều 
kết quả, do đó được Đức Phật tán thán trong nhiều bộ kinh. 


Theo lời Phật dạy trong kinh 7rung Bộ, muôn vững chãi 
khi đối diện mọi việc trong đời thì phải học hạnh nhẫn nhục 
theo tứ đại**. Trước hết, phải học hạnh nhẫn nhục như đất, dù 


142 


người ta phun nhô đồ bất tịnh hay chôn giâu vàng bạc trong 
đất, đất cũng không vì thế mà buôn rầu hay rung động. Phải 
học hạnh nhẫn nhục như nước, người ta dùng nước đề rửa đồ 
bắt tịnh hay lẫy nước đê dâng lễ thánh thần, nước cũng không 
vì vậy và dao động, hoang mang. Phải học hạnh nhẫn nhục 
như lửa, người ta đưa vào lửa củi mục hay trầm hương thì lửa 
đều hoan hỷ thiêu cháy mà không hề kêu ca hay phản nàn. 
Phải học hạnh nhẫn nhục như gió, người ta theo gió rải hoa 
thơm hay xới tung các vật bắt tịnh, gió cũng không vì vậy mà 
thay đổi, lo rầu. 


Giận thì mắt khôn. Yêu cầu cơ bản của mọi mệnh lệnh từ 
quân vương đòi hỏi về sự chính xác, thì hành động thiếu kham 
nhân là dâu hiệu báo trước của nhiều mối nguy hiểm đang chực 
chờ. Biết kham nhẫn sẽ tạo nên sức mạnh. Sức mạnh đó chính là 
chiên thắng và chuyên hóa những năng lượng xấu từ bản thân. 
Nhờ sự chiến thắng đó, quân vương hay các nhà lãnh đạo sẽ ít 
phạm phải những sai lầm, và có những quyết sách hợp lý. 


Trên đây chỉ là bốn pháp cơ bản trong mười vương pháp. 
Mười vương pháp tạo nên những phẩm chất lãnh đạo lý tưởng 
của một bậc quân vương. Nhờ những phẩm chất đó, quân vương 
hoặc giới lãnh đạo nói chung sẽ góp phần xây dựng và hướng 
về một xã hội lý tưởng. Đó cũng là điều được Đức Phật xác 
quyết trong kinh Tăng Chỉ: Khi đàn bò lội sông/ Đâu đàn đi đúng 
hướng/ Cả đàn đêu đúng hướng/ Vì hướng dân đúng đường/ 
Cũng vậy trong loài người/ Vị được xem tối thắng/ Nếu sở 
hành đúng pháp/ Còn nói gì người khác/ Cả nước được an vui/ 
Nếu vua sống đúng pháp. 


143 


Nhà nước bảo hộ các quyên cơ bản của công dân 


Phật giáo là một trong những tổ chức khá sớm đề cập về 
các giá trị quan trọng liên quan đến lãnh vực chính trị xã hội 
cũng như các quyên cơ bản của con người. Đơn cử như vấn đề 
tự do. Trong Phật giáo, tự do được thê hiện ở mức cao nhất là 
Giác ngộ. Giác ngộ là sự thê hiện mức độ tự do trọn vẹn của 
con người'5.Theo công trình nghiên cứu của PJramahachanya 
Khongchinda”, Kancha llaialˆŠ thì tô chức Tăng đoàn của Đức 
Phật là hình mẫu căn bản trong việc xây dựng một số chuân mực 
lý tưởng của quốc gia như dân chủ, công bằng, trách nhiệm. Theo 
nghiên cứu của Kancha llaiah, thì ngay cả Mao Trạch Đông cũng 
đã khéo léo tiếp thu những giá trị tích cực từ cách thức tổ chức 
của Tăng-già'?. 


Có thê có một vài khác biệt hoặc trong cách thức diễn đạt 
hoặc không đồng nhất về nội hàm của một vải khái niệm; mặc dù 
vậy, khảo sát từ cơ sở kinh, luật Phật giáo đã phản ánh khá đầy đủ 
những quyền cơ bản của con người, cũng như trách vụ của quân 
vương, trong việc đảm bảo thực thi các quyền ây. 


Quyền tự (lo mưu sinh và quyền thừa kế 


Là công dân trong nước, họ có thể làm bât cứ việc gì, hoặc 
nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi bò, hoặc làm người bắn 
cung, hoặc làm việc cho vua, hoặc bất cứ nghề g""° thì được nhà 
nước bảo hộ và xã hội tán thán. Miễn làm sao, các nghề mưu sinh 
đó không phải là những øghê rắc rồi", tức là không can dự vảo 
những phương cách mưu sinh phi pháp. Được tự do mưu sinh, 
khi có được một số tài sản thì được quyền trao lại của thừa tự cho 


144 


con. Và như vậy, trong thời Phật, quyền thừa kế đã xuất hiện 
và được nhà nước bảo hộ. Câu chuyện một lão phú ông chết đột 
ngột, do không có con nên toàn bộ tài sản được sung vào công 
quỹ của nhà vua, điều đó cho thây đã xuất hiện các quy định chỉ 
tiết về quyền thừa kế trong thời Phật. 


Quyên phụ nữ và trẻ ern 


Quyền của phụ nữ và trẻ em đã được phát hiện rât sớm trong 
kinh điền Phật giáo. Đó là những lưu ý quan trọng trong bảy pháp 
đặc thù mà Đức Phật đã dạy cho người dân Vajji. Theo Đức Phật, 
nếu như người dân Vajji không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ 
nữ và thiểu nữ Jájjì phải sống với mình“, thì dân Vajji sẽ cường 
thịnh. Sự ghi nhận đó đã chứng tỏ quyên của phụ nữ và trẻ em đã 
xuất hiện và được pháp luật bảo hộ. Trong kinh S$a/eyyaka còn 
nêu rõ, nếu như thực hiện quan hệ tính giao với hạng nữ nhân có 
mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, 
có chị che chở, có bà con che chở°... thì bị col là tội phạm. 


Không phải đợi đến ngày nay quyền phụ nữ và trẻ em mới 
được công nhận mà ngay từ thuở xưa, Đức Phật đã đê cập và tán 
thán về các quyên nhân bản này. 


Quyền tự do tín ngưỡng và tự lo ngôn luận 


Trong lịch sử phát triển của các tôn giáo trên thê giới, chưa 
ở đâu như ở Ấn Độ, khi cùng tồn tại nhiều tôn giáo, sinh hoạt 
trong ôn hòa và được pháp luật bảo hộ. Trong bảy pháp bắt thối 
của dân Vajji, nội dung liên quan đến sinh hoạt tôn giáo chiếm 
đến hai điều": 7. Dân Wajì tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng 
dường các bậc trưởng lão Vqjjì và nghe theo lời dạy của những 


145 


vị này, thời dân VAj]ì sẽ được cường thịnh; 2. Dán WHJ]ì tôn sùng, 
kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miễu của Wjì ở tỉnh 
thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ 
trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp. 


Có thể sự bảo hộ tôn giáo trong hai điều vừa nêu mang ý 
nghĩa là sự bảo hộ đạo đức, nhưng ít ra qua đó đã cho thấy ý 
thức của các bậc quân vương trong việc đảm bảo quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo của công dân đã manh nha từ rất sớm. 


Không những thé, việc tranh luận giữa các trường phái triết 
học, tôn giáo; cũng như công dân được quyền tranh luận với giới 
công quyền luôn được đảm bảo và diễn ra sôi nôi. Ngay như bản 
thân đức vua Pasenadi cũng từng than thở với Đức Phật: Bạch Thể 
Tôn, khi con ngôi xử kiện, có người đôi khi nói ngất lời của con. Và 
con không có dịp đề nói: “Này quỷ vị, chớ có ngất lời nói của ta, khi 
ta đang ngôi xử kiện. Quý vị hãy chờ cho đến khi ta nói xong "”. Sự 
thú nhận đó đã minh chứng rằng, việc tự do ngôn luận đã có mặt 
và thể hiện rât thông thoáng ngay trong thời Phật. 


Trong kinh điển Phật giáo còn đề cập đến nhiều quyền cơ bản 
của con người. Những quyên vừa nêu tuy mang tính sơ khai nhưng 
xét riêng về thời điểm lịch sử, thì mang tính tiên phong trong lịch 
sử tư tưởng chính trị xã hội. Điều đáng lưu ý là những quyền cơ 
bản của con người vừa phân tích ở trên, đều có mặt trong hiến 
pháp của các quốc gia trên thế giới và ngay cả của Việt Nam. 


Phòng tránh những hạn chế thường gặp của nhà nước 


Nhà nước như một cơ thê. Đề cơ thê khỏe mạnh thì cần phải 
ngăn ngừa và loại trừ những nguy cơ bệnh tật. Có vài hạn chế 


146 


thường phát sinh trong bộ máy nhà nước cần phải nhận thức thấu 
đáo, để cho bộ máy lãnh đạo được trong sạch, nghiêm minh, 
hầu đem lại lợi ích cho bản thân của nhà lãnh đạo và số đông 
dân chúng. 


Một trong những hạn chế thường gặp đầu tiên là vẫn đề 
tham nhũng. Tham nhũng là căn bệnh trầm kha xuất hiện rât 
sớm trong bộ máy lãnh đạo nhả nước. Trong kinh Tiêu Bộ 
đã ghi nhận trường hợp đầu tiên về việc tham nhũng của vua 
Kosala khi nhận của đút lót một trăm ngàn đồng từ một giáo 
phái. Biết được điều này, Đức Phật đã tận tình khuyên bảo: 
Thưa Đại vương, các vua thuở trước đã nhận của hồi lộ, do 
đó gây ra sự đấu tranh giữa các vị có giới đức, nên đã mát chủ 
quyền nước mình và gặp đại nạn'. 


Khi có quyền thế trong tay nhưng tâm tư dung dưỡng tư 
dục, thì giới quan chức thường nhũng nhiễu công dân đề mưu cầu 
tài lợi. Theo kinh Bại vong, đó là con đường sớm nhất dẫn đến 
suy kiệt, tiêu vong: Đản bà, hay đàn ông/ Rượu chè, tiêu hoang 
phí/ Được địa vị quyên thế/ Chỉnh cửa vào bại vong®. 


Trong sự vận hành của bộ máy nhà nước, khi uy quyền được 
sử dụng đúng chỗ và đúng lúc thì tạo nên sự bình an và vững 
chãi cho xã hội. Trong một số trường hợp, uy quyên bị lạm dụng 
nhằm thực hiện cho một Ỹ đồ riêng tư nào đó thì sẽ dẫn đến nhiều 
nguy cơ. Đây cũng là một hạn ch thường gặp trong bộ máy công 
quyên. Trong năm thứ quyên lực được ghi nhận trong kinh Tiểu 
Bộ°°, thì thì sử dụng quyền lực đúng chỗ đem đến sự thịnh trị cho 
quốc gia và bình an cho tất cả mọi người. 


147 


Cuối cùng, đoàn kết nội bộ, nhất là đoàn kết trong tầng lớp 
lãnh đạo có ý nghĩa tồn vong cho quốc gia, dân tộc. Họp mặt 
trong đoàn kết và chia tay trong đoàn kết là dâu hiệu của một cơ 
thể nhà nước sung mãn. Đây là một trong bảy pháp quan trọng 
mả từ xưa Đức Phật đã dạy làm cho dân VaJJi sung mãn và cường 
thịnh°!. Không biết đoàn kết nội bộ sẽ tạo ra những ân họa nguy 
hiểm từ bên trong. Khi bên trong không đoàn kết, khi giai tầng 
lãnh đạo chia rẽ rã rời, dù không có bất cứ sự tác động nảo, thì tô 
chức ấy cũng tự mình đi đến suy vong. 


Có thê nói, tham nhũng, lạm quyền và mất đoàn kết nội bộ 
là ba nguy cơ làm suy giảm khả năng lãnh đạo của quân vương, 
của nhà nước. Thây rõ những nguy cơ này và hoàn thiện tô chức, 
là tiền đề dẫn đến mọi sự thành tựu trong công việc quản lý và 
điều hành quốc gia. 


KẾT LUẬN 


Tuy không đặt nhiều chú trọng, quan tâm đến lãnh vực 
chính trị xã hội, mặc dù vậy trong thực tiễn giáo hóa chúng sanh 
nói chung, Đức Phật đã thê hiện những luận điểm sắc bén về nhà 
nước, về chính quyền mà ở đây là môi quan hệ giữa nhà nước và 
công dân. 


Theo Đức Phật, công dân và nhà nước có môi quan hệ thâm 
thiết đến nhau và mỗi bên đều có những trách nhiệm và bôn phận 
tương ứng. Sự chu toàn về bồn phận và trách vụ của mỗi bên là 
dấu hiệu tích cực của một xã hội thăng tiễn và nhân bản. Trong 
điều kiện giới hạn của bối cảnh lịch sử, những quan điểm liên 
quan đến chính trị xã hội đã được Đức Phật ghi nhận, phát hiện 


148 


và đề xuất từ hàng ngàn năm trước, như quan điểm về nhà nước 
lý tưởng, cai trị dân bằng pháp (Dhamma), quan điểm về tự do, 
bình đăng... vẫn mang một ý nghĩa thời đại. Vì lẽ khát vọng về 
hạnh phúc, về bình đẳng và tự do luôn là khát vọng muôn đời, mà 
nhân loại ngày nay vẫn đang trong nỗ lực kiện toàn và hướng tới. 


(HỨ THÍCH 


1 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nghiệp công đức, 
Kinh Phi pháp, VNCPHVN, 1996, tr. 697. Xem thêm ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 6, 
chuyện Khuyến dụ quốc vương, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.408. 


? ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Đại bát Niết-bàn,VNCPHVN, 1991, tr.540. 
Xem thêm ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 7 pháp, phẩm Vajji, Kinh Tại 
Sarandada, VNCPHVN, 1996, tr.296. 


3 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Chuyển luân Thánh vương sư tử hống, 
VNCPHVN, 1991, tr.353. 


 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Khởi thế nhân bổn, VNCPHVN, 1991, 
tr.387. 


5 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Chuyển luân Thánh vương sư tử hống, 
VNCPHVN, 1991, tr.360. 


5 Jean Jacques Rosseau, The Social Contract and Discourses, London: J.M. Dent 
& Sons Ltd. 1952, p.4. 


7 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Khởi thế nhân bổn, VNCPHVN, 1991, 
tr.400-405. 


8 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Đại bát Niết-bàn, VNCPHVN, 1991, 
tr542. 


 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nghiệp công đức, 
Kinh Bốn nghiệp công đức, VNCPHVN, 1996, tr.680. 


!°9 XIE#MHfãï#/@ã—IM No.159,X5KE©ÙHbữÉS, S3—, 


1! Kinh Tăng nhất A-hàm, bản dịch của Hòa thượng Thích Thanh Từ, tập 2, 
phẩm Đẳng kiến. Xem thêm Kinh Duy Lâu Lặc Vương, bản dịch của Thiền sư Nhất 
Hạnh; Tích truyện Pháp cú, phẩm Hoa, bản dịch của Viên Chiếu; ĐTKVN, Kinh Tiểu 
Bộ, tập 7, chuyện Sala, cổ thụ cát tường, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.627. 


149 


"2 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Dhananjani,VNCPHVN, 1992, tr.765-766. 
13 Kinh đã dẫn. 


1 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 11: Tương ưng dự lưu, phẩm 
Veludvara, Kinh Các người thợ mộc, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.515. 


15 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 6, chuyện Mũi tên, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.18. 

16 Cullavagga, chương 7, chia rẽ hội chúng, Câu chuyện Mahänäma và 
Anuruddha dòng Säkya, công việc gia đình, đoạn 337. Bản dịch tiếng Việt của 
Tỳ-kheo Indacanda. 


1 Mahavaggg, chương trọng yếu, tụng phẩm thứ tám, Không nên cho xuất 
gia binh sĩ của đức vua, đoạn 102. Bản dịch tiếng Việt của Tỳ-kheo lIndacanda. 


1# ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 1: Tương ưng chư Thiên, phẩm 
Thiêu cháy, kinh Trồng rừng, VNCPHVN, 1993, tr.75-76. 


19 Cụllavagga, chương Sàng tọa, thứ 6, tụng phẩm thứ hai, từ đoạn 241-256. 
Bản dịch tiếng Việt của Tỳ-kheo Indacanda. 


?? ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Ưu ba ly,VNCPHVN, 1992, tr.95. 


?! ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Lớn, Kinh Tướng 
quân Siha, VNCPHVN, 1996, tr.540. 


2 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 6, chuyện Con heo rừng của thợ mộc, NXB.Tôn 
Giáo, 2002, tr.128. 


? ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 6, chuyện Lộc vương hoan hỷ, NXB.Tôn Giáo, 2002, 
tr.674; ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 10, chuyện Hiếu tử Sama, NXB.Tôn Giáo, 2004, 
tr.9; ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 7, chuyện Đại vương Janasandha, NXB.Tôn Giáo, 
2002, tr.686; ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 9, Chuyện Đại thiên nga, NXB.Tôn Giáo, 
2004, tr.387; Xem thêm Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển số 42, kinh số7. ®IFE#ffễ 
xi/@ 3ZZ—-} —lW No. 1673 &]l5ššã + 4{ã, ñEBlSfMlš 


%' ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Vasettha,VNCPHVN, 1992, tr.790. 
 XIEšIiãki#?%=-† —ff.No.1674äEB†S=Slãử + 2ã 


? ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 6, chuyện Khuyến dụ quốc vương, NXB. Tôn Giáo, 
2002, tr.410. 


” ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Khởi thế nhân bổn, VNCPHVN, 1991, 
tr.407. 


?8 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, chuyện Lời giáo giới cho vua, NXB.Tôn Giáo, 
2002, tr.161. 


150 


® Dr.Phramahachanya Khongchinda, The Buddhas Socio-Political ldeas, New 
Delhi: Navrang, 1993, p.109. 


3° ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Đại bát Niết-bàn, VNCPHVN, 1991, 
tr.542. Xem thêm ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 7 pháp, phẩm Vajji, 
Kinh Tại Sarandada,VNCPHVN, 1996, tr.301. 


3! Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển số 42, kinh số 7. Bản dịch của Tuệ Sĩ. 


32 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 7, chuyện Đại vương Janasandha, NXB.Tôn Giáo, 
2002, tr.687. 


 XIE#fỄ Xï8/@3§—-T —fW No.1674 ñEBlff§£#JãmW +8 

*ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Đại kinh giáo giới La Hầu La, VNCPHVN, 1992, 
tr.183. 

3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nghiệp công đức, 
Kinh Phi pháp, VNCPHVN, 1996, tr. 697; Xem thêm ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 6, 
chuyện Khuyến dụ quốc vương, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.408. 


3 Dr.Jatava, Philosophies of the Buddha and Marx, New Delhi: National 
Publishing House, 1998, p.122. 


3 Dr.Phramahachanya Khongchinda, The Buddhas Socio-Political ldeas, New 
Delhi: Navrang, 1993, p.161. 


3 Kancha llaiah, God as a Political Philosopher: Buddhas Challenge to 
Brahminnism, New Delhi: Mumbai Konkata, 2001, p.122. 


3 Jbid, p.148. 


° ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gotami, Kinh 
Dìghajanu, người Koliya,VNCPHVN, 1996, tr. 662. 

#!' ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Điểm lành lớn, NXB.TP.HCM, 
1999, tr.550. 


32 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt,VNCPHVN, 1991, 
tr542. 


* ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 3: Tương ưng Kosala, phẩm thứ 
hai, Kinh Không con, VNCPHVN, 1993, tr.200. 


® ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Đại bát Niết-bàn, VNCPHVN, 1991, 
tr.543. Xem thêm Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 7 pháp, phẩm Vajji, Kinh Tại 
Sarandada, VNCPHVN, 1996, tr.302. 


® ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Kinh Saleyyaka,VNCPHVN, 1992, tr.626. 


151 


% ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Đại bát Niết-bàn, VNCPHVN, 1991, 
tr.541-545; Xem thêm ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 7 pháp, phẩm Vajji, 
Kinh Tại Sarandada,VNCPHVN, 1996, tr.300-305. 


* Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Pháp trang nghiêm, VNCPHVN, 1992, tr.620. 
“8 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, chuyện Vua Bharu, NXB.TP.HCM, 2001, tr.471. 


® ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Bại vong, NXB.TP.HCM, 1999, 
tr499. 


”° ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 9, chuyện Ba con chim, NXB.Tôn Giáo, 2004, tr.24. 


5! ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Đại bát Niết-bàn, VNCPHVN, 1991, 
tr.541; Xem thêm ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 7 pháp, phẩm Vajji, 
Kinh Tại Sarandada,VNCPHVN, 1996, tr.301. 


(HƯƠNG li 


VÀI VẤN ĐỀ VỀ 


ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG 


155 


NGHỆ THUẬT 61A0 TIẾP 


Chính phải đàm đạo mới biết được trí tuệ của một người, 
và phải trong một thời gian dài không thê khác được !. 


Sống trong đời thì phải giao tiếp. Nghệ thuật giao tiếp đã 
được ghi nhận và lưu tâm từ thời Đức Phật. Với Phật giáo, việc 
giao tiếp giữa các cá nhân nhằm truyền đạt thông tin là điều rất 
mực quan trọng, nhất là những thông tin liên quan đến lộ trình 
khai phóng tâm linh và đoạn tận đau khổ. 


TẦM QUAN TRỌNG (ỦA NGHỆ THUẬT GIA0 TIẾP TRONG PHẬT GIÁO 


Chân lý đã được Đức Phật thân chứng. Quá trình làm cho 
mọi người cùng nhận ra chân lý là khúc khải tâu nhiệm mẫu của 
nghệ thuật giao tiếp, được Đức Phật và những đệ tử của Ngài thực 
hiện. Vì lẽ, giao tiếp là quá trình trao đối thông tin giữa người 
với người nội hàm các yếu tố như người phát tin, người nhận tin, 
kênh truyền và bối cảnh... Ö đây, người phát tin có thê là Đức 
Phật, có thê là các Thánh Tăng thời Phật, có thể là nhà truyền 
giáo, có thê là vị giảng sư... cụ thê hơn, là những ai đang nỗ lực 
trong hoạt động hoằng pháp đều được xem là người ruyên phát 
thông tin theo sự phân chia của ngành khoa học giao tiếp. Trong 
hoạt động hoằng pháp, đối tượng thính pháp chính là người nhận 
tin. Và lš dĩ nhiên, buôi thuyết giảng sẽ được diễn ra trong một 
không gian địa lý cụ thể nào đó (bối cảnh), với phương thức mặt 


156 


đối mặt hoặc thông qua những phương tiện truyền thông khác 
như thuyết giảng từ xa hay qua băng đĩa, video (kênh truyện). 
Tựu trung, thuyết giảng giáo lý nói riêng hay hoằng pháp nói 
chung, thực chất là một quá trình giao tiếp theo nghĩa tích cực và 
thánh thiện. 


Gần năm mươi năm đi khắp lưu vực sông Hằng, hơn ai hết, 
Đức Phật đã gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều hạng người đủ mọi giai 
tầng và phẩm loại. Trong tất cả mọi cuộc gặp gỡ và giao tiếp, 
Ngài đã Với từ tâm, vì lợi tha và do lòng từ, Thế Tôn thuyết pháp? 
nhằm đem đến an lạc và giải thoát cho từng người. Đối tượng thì 
đa dạng, phức tạp và sai biệt, vì thế phương thức giao tiếp của 
Đức Phật cũng nhuần nhuyễn, uyên chuyên và tùy duyên. Sự 
thành công trong lãnh vực hoăng hóa của Đức Phật đã đồng thời 
cho thấy Ngài là một bậc thầy vĩ đại trong nghệ thuật giao tiếp 
theo nghĩa hôm nay. 


Đi theo con đường của Như Lai thì phải theo hạnh Như 
Lai. Thao thức đem giáo pháp vào đời là tâm nguyện của bất 
cứ ai dẫn thân theo con đường mà Đức Phật đã khai mở. Phải 
dũng mãnh phát nguyện như Tỳ-kheo Abhibhu khi đứng ở cõi 
trời Phạm Thiên: Hãy đứng dậy, lên đường/ Hãy dẫn thân Phật 
giáo/ Hãy đánh bại Ma quân/ Như voi phá chỏi lá. Muôn thực 
hiện tâm nguyện đó, phải đủ sức và đủ duyên mà điều kiện cần ở 
đây là phải tương đối thành công trong nghệ thuật giao tiếp. Cần 
phải thây rằng, nếu kham nhẫn là một đức tính đặc thù của nhà 
truyền giáo thì ở đây, nhuần nhuyễn trong nghệ thuật giao tiếp là 
một tô chất cần thiết, liên quan đến sự thành công của bắt cứ một 
nhà hoằng pháp dù ở thời đại nào. 


157 


Trong lãnh vực sinh hoạt cộng đồng nói chung, lời nói là 
một trong những phương thức truyền đạt thông tin và tạo nên 
các mối liên hệ giữa con người với con người. Không có lời nói, 
không thể hình thành xã hội con người đúng nghĩa. Từ lịch sử 
phát triển của nhân loại cho thấy, một lời nói có thê hưng, vong 
cả một quốc gia, một triều đại hoặc liên quan đến sự thành, bại 
của một con người. Vì lẽ, lời nói là một trong ba trọng nghiệp căn 
bản trong dòng chảy sinh mạng của con người. Trọng nghiệp này 
thường được Đức Phật lặp lại nhiều lần trong kinh điển: Phàm 
con người đã sanh/ Sanh với búa trong miệng/ Kẻ ngu khi nói 
bậy/ Tự chặt đứt lấy thân". Phải ý thức rằng, tu tập là một quá 
trình chuyền hóa nghiệp lực. Quán sát và làm chủ được hành vi 
giao tiếp thì ở một chừng mực nảo đó nói lên sự tiến bộ, thăng 
hoa trên con đường tu tập của mỗi người. 


Trong Phật giáo, kết quả của mọi nỗ lực tu tập nhằm đem 
đến an lạc, giải thoát cho mình và cho người. Thuần thục trong 
nghệ thuật giao tiếp là con đường tiệm cận dẫn đến lý tưởng vừa 
nêu. Đó cũng là điều đề lý giải tại sao dù bất cứ ở đâu, nghệ thuật 
giao tiếp luôn được quan tâm và chú trọng. 


CÁC THỦ PHÁP TR0NG PHƯƠNG THỨC 6IA0 TIẾP 


Để thành công trong giao tiếp thì phải có phương pháp. 
Phương pháp giao tiếp đã được Đức Phật nêu rõ trong nhiều 
kinh điển. Với những khái quát bước đầu cho thấy, trong kinh 
Sa-môn quảŠ, kinh Vĩ dụ cải cưa, Tiêu kinh dụ dấu chân voÏ 
và kinh Lởi nóiŠ đều đề cập và thông nhất về năm phương thức 
giao tiếp căn bản của con người nói chung và của một vị Tỳ- 


158 


kheo nói riêng. Năm phương thức giao tiếp đó là: Nói đúng 
thời, nói lời liên hệ đên lợi ích, nói đụng sự thật, nói lời nhu 
hòa, nói với lời từ tâm. 

Nói đúng thời 


Thời ở đây cần được hiểu là thời gian, không gian và cả tâm 
sinh lý của đôi tượng vào thời điểm ấy. Thời gian và không gian 
là những yêu tố quan trọng trong lãnh vực giao tiếp. Có những 
lời nói thê hiện ở thời gian, không gian này thì phù hợp nhưng sẽ 
mắt tác dụng và đôi khi gây ra những sự nguy hại nếu như xuất 
hiện ở lúc khác, trong bối cảnh khác. Theo ngành khoa học giao 
tiếp ngày nay, thời gian và địa điểm là những yêu tố có tác động 
rát lớn đến sự thành công của giao tiếp. 


Đức Phật luôn nói đúng thời điểm. Thời điểm ở đây được 
hiểu là thời điểm của đối tượng cùng những thuộc tính và biến 
chuyền tâm lý. Cùng một chân lý, nhưng căn cứ vào nghiệp lực 
của từng đối tượng, trong bôi cảnh không gian và ở những thời 
điểm phủ hợp, mà Đức Phật có những cách triển khai chân lý 
khác nhau. Thủ pháp nói đúng thời điểm đã được Đức Phật vận 
dụng nhuần nhuyễn. Nơi đây, ta có thể đơn cử vài trường hợp mà 
Đức Phật đã tủy tâm trạng, thời điểm của mỗi người đề có những 
bải thuyết giảng sinh động khác nhau như việc hóa độ nàng Kisa 
Gotami°, kẻ điên cuồng Angulimala'°, Sa-di La Hầu La" và rất 
nhiều trường hợp khác. Xem ra, khi lựa chọn thời điểm phù hợp, 
trong một không gian phù hợp, sẽ tạo nên những điều kiện tối ưu 
cho việc chuyền tải thông điệp từ người nói đến VỚI người nghe. 
Yếu tố này rất mực quan trọng trong mọi môi quan hệ giao tiếp 
nói chung g1ữa người với người. 


159 


Nói lời liên hệ đến lợi ích 

Lợi ích ở đây chính là lợi ích cho người nghe, liên hệ đến 
người nghe, vì người nghe mà nói. Nhự Lai là một vị nói lời liên 
hệ lợi ích cho chúng sanh!2. Theo kinh Thanh Tịnh, dù ở quá khử, 
hiện tại hay vị lai, những pháp nào liên hệ sự chân thực và lợi 
ích, Như Lai sẽ trả lời. Như vậy, này Cunda, đối với các pháp quá 
khứ, vị lai, hiện tại, Như Lai là vị nói phải thời, nói chơn chánh, 
nói như thật, nói có lợi ích, nói đúng Pháp, nói đúng Luật. Do 
vậy mới gọi là Nhu Lai'°. Có thê xem tôn chỉ vì lợi ích người 
nghe mà nói là một dấu hiệu đặc thủ trong nguyên tắc giao tiếp 
của Phật giáo. 


Ở đây, trong giao tiếp thường tình, đôi khi người ta muốn 
nói cho sướng miệng, nói cho vơi đi sự bực bội trong lòng, nói 
với sự huệnh hoang khoác lác, nói nhằm thỏa mãn tự ngã cá 
nhân... mà không chú ý đến thái độ của người nghe và những 
người không muốn nghe. Điều này ta có thê bắt gặp trong giao tế 
đời thường, trong những cuộc vui gặp mặt, trong những buổi diễn 
thuyết và thậm chí ngay cả trong những giảng đường, lớp học. 
Cần phải thây rằng, một khi nội dung buôi nói chuyện không liên 
hệ đến lợi ích của thính chúng thì sẽ tạo nên một sự uÊ oải, rã rời 
cho cả người nói lẫn người nghe. Xét trên phương diện hiệu quả, 
đó là những kiểu nói không liên hệ đến lợi ích của người nghe. 


Nói đúng sự thật 


Giao tiếp nhằm truyền đạt thông tin cho người. Với Phật 
giáo, tính xác thực của thông tin là điều bắt buộc trong nguyên 
tắc giao tiếp. Các bậc Thế Tôn không bao giờ nói lời hư vọng!. 


160 


Đó là sự khăng định rõ ràng nguyên tắc nói đúng sự thật trong 
giao tiếp. Hơn thế nữa, Thé Tôn nói gì thì làm vậy, làm gì thời nói 
vậy, một vị nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, thành tựu các 
pháp và tùy pháp như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá 
khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn). 


Thông thường trong giao tiếp, vì nhiều lý do khác nhau như 
vì sợ hãi, vì nguy hiểm, vì danh dự, vì lợi dưỡng, vì tế nhị, vì đùa 
chơi... nên đôi khi người ta không nói đúng sự thật, và đây là một 
trong những thói quen xấu của con người nói chung. Trong một 
vài trường hợp đặc biệt, việc nói dối không nhằm vào bất cứ mục 
đích gì, vì thói quen nói dối chỉ là dư tàn từ tập khí xa xưa. Để 
ngăn ngừa tập khí không tốt đó, Đức Phật đã mạnh dạn tuyên bố: 
Tà quyết không nói láo, dầu nói đê mà chơi'5. Học theo hạnh Thê 
Tôn, ở đây, hạng người nói đúng sự thật thì sẽ không vì mình hay 
vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ mà đã cố ý nói láo. Người như 
vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là người nói như hoa'". 

Trên phương diện thâm sâu, đôi khi nhằm bảo vệ tự ngã và 
sở dục của mình mà con người đã không nói đúng sự thật khi 
giao tiếp và đây là cửa ngõ tạo ra những đau khô cho mình và 
cho người. Chính vì điều này, Đức Phật đã cân trọng khuyên hóa: 
Dâu cho vì quả đất đây những vàng... Dầu cho vì mọi lợi ích vật 
chất... Dẫu cho vì mạng sống... Dâu cho vì người mỹ nhân địa 
phương, vị ấy cũng không cố ÿ nói láo$. 


Đạo Phật là đạo như thật và tôn trọng sự thật, vì sự thật 
chính là chân lý. Nói đúng sự thật là sự khởi đầu để bước đến 
chân lý. Trên phương diện đời sông nhân sinh, việc nói đúng 


161 


sự thật góp phần tạo nên một sự tin tưởng lẫn nhau ở tắt cả mọi 
người. Và, khi con người sông trong sự tin tưởng lần nhau, thì đó 
là dâu hiệu của một đời sống hạnh phúc thực sự. 


Trên phương diện xuất thế, với những bậc có tâm hành vĩ 
đại, việc tôn trọng sự thật trong phương thức giao tiếp đã được 
tuân thủ một cách tuyệt đói, cho dù nguy hiểm đến sức khỏe, tính 
mạng: Dầu ai là kẻ thù của ta. Đối với họ, ta không có gian trá). 
Trên lộ trình của một người học Phật, trong giao tiếp cần phải 
thực hiện theo phương châm: Tháy nói thấy, nghe nói nghe, cảm 
giác nói cảm giác, thức trì nói thức trí°. Đây là nguyên tắc nói 
đúng sự thật cần phải tuân thủ khi giao tiếp với người. 


Nói lời nhu hòa 


Cùng biểu đạt một sự kiện, con người có thê vận dụng nhiều 
cách thức truyền đạt khác nhau. Có những cách nói dễ dàng đi 
vào lòng người nhưng đồng thời cũng có những cách nói làm cho 
người nghe bực bội, khó chịu. Một người khéo léo trong giao tiếp 
theo quy chuân Phật giáo thì trong ngôn hành, vị ấy nói những 
lời nhẹ nhàng, thuận tại, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, 
đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người?!. Trong bôn phương 
pháp nhiếp hóa, thu phục lòng người thì lời nói nhẹ nhàng, dễ 
nghe, nhu nhuyền, mà kinh văn gọi là ái ngữ”? đóng một vai trò 
quan trọng. Cần phải thấy rằng, bản chất của con người muôn 
nghe những điều thích ý, nhẹ nhàng. Ngay như các con vật nuôi 
trong nhà, ở một chừng mực nảo đó cũng cảm nhận được những 
lời nói nhẹ nhàng, dễ nghe. Khi nói lời dễ nghe, nội dung thông 
tin được chuyền đến người nghe gần như trọn vẹn. 


162 


Trong liên hệ đời sống, với những va chạm từ nhiều phía, 
mà vẫn giữ được phong vị từ hòa trong ngôn ngữ, là dấu hiệu 
chứng tỏ cho một sự vững chãi, trưởng thành của một con người. 
Điều này, không phải ai cũng thực hiện được, thậm chí ngay cả 
người xuất gia. Cho nên kinh văn đã khăng định: khi nào Tỷ-kheo 
bị những lời nói bắt khả ý, xúc phạm mà vị ấy vẫn hết sức hiển 
lành, hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa, khi ấy vị ấy mới được 
xem là hiền lành, mới được xem là nhu thuận, mới được xem là 
ôn hòa”. Sự khăng định đó một lần nữa cho thấy rằng, cần phải 
giảm sát ngôn hành thật kỹ lưỡng trong mọi liên hệ va chạm với 
thực tế đời sống, mới có thể thực hiện được trọn vẹn hạnh nói lời 
nhu hòa. 


Cũng cần phải nói thêm rằng, nói lời nhu hòa, đễ nghe 
không hăn biêu hiện cho tính yêu đuối, thiếu khăng định. Khăng 
định hay phủ định, nghe hoặc không nghe không liên quan nhiều 
đến tính chất nhẹ nhàng, ô ôn hòa trong lời nói. Mặc dù vậy, trong 
những trường hợp cần thiết, với những đối tượng cần thiết, việc 
nhân mạnh ngữ điệu trong ngôn ngữ trình bảy, như chuyện chàng 
thanh niên 4znbaha, cũng được Đức Phật cân nhắc vận dụng”. 


Nói với từ tâm 

Tà sẽ thuyết vì lòng từ mẫn”, đó là sự khăng định rõ ràng 
và dứt khoát về mục tiêu thuyết pháp nói riêng và giao tiếp của 
Phật giáo nói chung. Vì lẽ, nên tảng của đạo Phật được xây dựng 
trên hai cột trụ lớn, đó là đại trí và đại bi. Tất cả mọi pháp hành 
của Phật giáo về cơ bản đều quy hướng về hai cột trụ này. Ở đây, 
đại bi là tình thương yêu không hạn lượng và giao tiếp với tâm từ 
mẫn là sự biêu hiện sinh động cho lòng đại bi. 


163 


Trên phương diện tự thân, lời nói có một sức mạnh nội tại, 
gắn kết với tâm lực và toan tính của người nói. Lời tuyên bố hùng 
hồn của nhà luận chiến Niganthaputta Saccaka được ghi lại trong 
kinh Trưng Bộ không hăn là lời khoác lác, nói đùa: Khi đối thoại 
với fa, không ai là không run sợ, không hoảng sợ, không khiếp 
sợ, không ai là không toát mỗ hôi nách. Dâu ta có đối thoại với 
một cột trụ vô tình, cột trụ ấy khi đối thoại với ta CŨng TUH SỢ, 
cũng hoảng sợ, cũng khiếp sợ, huống nữa là một người thường”. 
Tuy nhiên, khi diện kiến Đức Phật, với ngôn ngữ từ hòa và cách 
thức trình bày khéo léo, Đức Phật đã thuận thứ thuyết giảng, khiến 
cho Niganthaputta Saccaka quy phục và dâng lời sám hối: Tôn giá 
Gotama, rắt có thê còn có sự an loàn cho một người chiến đấu với 
con răn độc dữ lợn, nhựng không thê có sự an toàn cho một người 
chiến đấu với Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama, chúng tôi thật 
lỗ măng, chúng tôi thật là khinh suất”. Câu chuyện vừa nêu phần 
nảo cho thấy lời nói với từ tâm có sức mạnh chuyên hóa vô bờ. 


Sống trong đời thì phải giao tiếp với đủ hạng người. Khi 
giao tiếp, để giữ được tâm từ mẫn, lời nói chan chứa thương yêu 
là điều không phải đễ dàng thực hiện. Nói rõ hơn, khi gặp phải 
những chướng duyên, thử thách, dù đó là những thử thách liên 
quan đến sự chịu đựng tột cùng thể xác, người đệ tử Phật không 
để sân tâm khởi lên, thể hiện qua ác ngữ. Hình ảnh một người dù 
bị kẻ đạo tặc dùng cưa cưa tay, chân nhưng vẫn không thốt lên 
một lời ác ngữ và vẫn giữ được nội tâm bình ôn, từ hòa là điều 
được Đức Phật tán thán trong kinh”. Có thể đó chỉ là ân dụ lý 
tưởng, về sự kham nhẫn và giám sát ngôn hành của bậc Thánh, 
nhưng qua đó có thê thây được, nói với từ tâm là thủ pháp giao 
tiếp cần được vận dụng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. 


164 


TÍNH KHẢ DỤNG (ỦA NGÔN TỪ TRONG GIA0 TIẾP 


Việc sử dụng nhuần nhuyễn các tính chất, mức độ, cường 
độ, âm vực... của lời nói có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình 
giao tiếp. Chăng hạn, mặc dù nói lời ái ngữ, nói đúng thời điểm, 
nói đúng sự thật... nhưng chất giọng thì rên rĩ, bập bẹ, ngọng 
nghịu khó nghe... cũng ảnh hưởng khá nhiều đến hiệu quả giao 
tiếp. Căn cứ vào kinh $ø-môn quá”, kinh Brahmayw°°, kinh Xà- 
ni-sa`!, kinh Vừa ấ¿°? thì ngôn từ lý tưởng được sử dụng trong 
giao tiếp phải hội đủ nhiều tính chất tốt đẹp mà kinh điền thường 
dùng mỹ từ Phạm âm, tức là tiếng nói của Phạm Thiên, để biểu 
thị cho các tính chất đó. Theo kinh văn, Phạm âm bao gồm tám 
yếu tô**. Tiếng nói của Đức Thế Tôn cũng bao hàm đây đủ tám 
yếu tô này?“. Ở đây, chúng tôi chỉ giới thiệu khái quát về hai yêu 
tố cơ bản, tông hợp từ các kinh vừa nêu: J. Nói rõ ràng, dễ hiểu, 
tao nhã và phân mình; 2. Nói lưu loát, mạch lạc và có hệ thông. 


Nói rõ ràng, dễ hiểu, tao nhã và phân minh 


Giọng nói rõ ràng, dễ hiểu, tao nhã và phân minh là những 
lợi thế của người truyền đạt thông tin khi giao tiếp. Theo kinh văn, 
giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, phát 
ngôn không bập bẹ”, là những điều kiện cơ bản thuận lợi cho việc 
giao tiếp. Khi nói rõ ràng, thì người nghe đễ dàng thâu đạt nội dung 
và không bị nhằm lẫn. Ở đây, yếu tó chất giọng, phương ngữ, cách 
thức ngắt câu, mức độ nhả chữ... là những lưu ý quan trọng. Vì lẽ, 
khi giọng nói trong trẻo, thanh tao, người nghe sẽ thích thú đón 
nhận và đó là một lợi thế trong việc giao tiếp. Kinh văn thường 
dùng ấn dụ giọng nói dịu ngọt như tiếng chìm Karavika (Ca-lăng- 
tân-già)*° thì luôn được người nghe hân hoan đón nhận. 


165 


Bên cạnh đó, thính chúng ở mỗi khu vực thường sử dụng 
một phương ngữ nhất định trong giao tiếp. Kinh văn thường mô 
tả là mỗi cảnh giới, mỗi quốc độ có những ngôn ngữ khác nhau. 
Vận dụng nhuần nhuyễn phương ngữ khi giao tiếp cũng là một yêu 
tố đem đến sự thành công. Nôm na hơn, có thê hiểu, tùy theo mỗi 
vùng miền, quốc gia, trú xứ... đê giao tiếp thuận lợi, cần phải am 
tường ngôn ngữ của khu vực đó. Ở đây, trong nhiễu quốc độ, người 
ta biết những chữ Pati... Patta... Vìtha... Sarava... Dharopa... Pona.. 
Pisila... Như vậy, như họ biết trong các quốc độ ấy, những chữ là 
như vậy, như vậy, một người không chấp thủ mà giải thích: “Các vị 
ấy y cứ như thế này, giải thích như vậy”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là không chấp trước địa phương ngữ, không đi quá xa ngôn ngữ 
thường dùng”. Nói một cách cụ thể, thuận lợi về đa ngôn ngữ là 
yếu tô thành công trong nghệ thuật giao tiếp. 


Một điều cần lưu ý, đề việc truyền đạt thông tin rõ ràng, dễ 
hiểu thì cách thức ngắt câu, mức độ nhả chữ... nói theo ngành 
khoa học giao tiếp ngày nay thì yếu tố âm thanh và cường độ 
giọng nói, là những lưu ý quan trọng. Kinh văn thường nêu rõ, 
khi giao tiếp thì nên nói chậm rãi, nhả chữ chắc chăn, không được 
nóI hấp tấp, vội vàng. Vì, nếu nói vội vàng, thời thân mệt mỏi, 
tâm bị tôn hại, tiếng bị tôn hại và cô họng bị đau. Lời nói một 
người vội vàng không được rõ ràng và không được nhận hiệu. 
Đây là một lưu ý quan trọng, không những liên quan đến việc bảo 
hộ sức khỏe dựa trên cơ sở y khoa, mà còn liên quan đến tư chất 
cũng như sự định tĩnh của một con người. 


Nói lưu loát, mạch lạc và có hệ thống 


Giao tiếp phải lưu loát, mạch lạc và có hệ thông. Các yếu tổ 


166 


này Øóp phần làm tăng tính hấp dẫn của câu chuyện, tạo sự tập 
trung lắng nghe và hướng thính chúng vào trọng tâm của vấn đề 
mình muốn trình bày. Có mạch lạc hệ thông” là nguyên tắc giao 
tiếp lý tưởng của một vị Tỳ-kheo theo kinh $a-mồn quả. Cùng 
một vấn đẻ, nhưng được trình bảy lưu loát thì sẽ đem đến một 
hiệu ứng và kết quả tối ưu cho người nghe. Cụ thê hơn, tính logic 
nội tại tạo nên sự mạch lạc, lưu loát của vân đề được trình bày. 
Muốn nói lưu loát, mạch lạc, có hệ thông thì phải hội tụ nhiều 
điều kiện và vận dụng nhuần nhuyễn nhiều phương pháp. Trong 
những pháp thức căn bản, thì khả năng ghi nhớ và khả năng lý 
luận là những pháp thức nên tảng. 


Cần phải thây, muốn trình bày lưu loát thì phải nắm vững 
vấn đề mình muốn trình bày. Nói cách khác, phải có tri thức ghi 
nhớ. Trong điều kiện của xã hội thời xưa, khả năng ghi nhớ, nắm 
giữ, là tài sản thiêng liêng, cao cả. Kinh gọi đó là văn rải. Theo 
kinh văn, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, 
chất chứa những gì đã nghe,... đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, 
chuyên ÿ quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là văn tài. 


Trong điều kiện phương tiện lưu giữ tri thức còn thô sơ như 
xã hội thời xưa, yếu tô lắng nghe chăm chú và lãnh hội tri thức 
luôn được quan tâm, chú trọng. Nghe và tác ý ghi nhớ là điều 
kiện tối cần đề có tri thức, đó là điều được khăng định nhiều lần 
trong kinh điên. Cũng chính bởi điều này kinh Tăng Chỉ phân 
biệt có ba hạng trí tuệ trên đời: #7 fuệ lộn ngược, trí tuệ bắp về 
và frí tuệ rộng lớn". Ö đây, hạng người nghe mà không chú ý, 
như cái ghè lộn ngược thì chăng chứa đựng được gì; hạng thứ hai 


167 


tuy có chú ý lắng nghe, nhưng khi đứng dậy là quên mắt, như bỏ 
đồ trên bắp vé, khi đứng đậy thì đồ vật rơi tứ tung và hạng cuối 
cùng, nghe và lãnh hội đầy đủ được gọi là hạng #rí tuệ rộng lớn. 
Do vậy, khao khát lắng nghe đề có tri thức với con người thời 
xưa trở thành một khao khát cháy bỏng. Lời sẻ chia của một cư sĩ 
được ghi lại trong kinh đủ chứng minh được điều này: Bạch Thể 
Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được nghe diệu pháp, 
con chết con vẫn còn ân hận luyễn tiếc®. 


Từ việc nghe nhiều, thuộc lòng, năm vững tri thức... dẫn 
đến việc nói năng lưu loát, mạch lạc là điều không xa. Cũng bởi 
lý do này, nên Tôn giả Ananda được xem là người đa văn đệ 
nhất. Ananda là bậc ẩa văn, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã 
nghe... những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ, được 
lặp lại lớn tiếng, được J tư duy, được tri kiến khéo quán sát. Vị ấy 
thuyết pháp cho bốn hội chúng, với văn cú viên dung lưu loáfŠ. 
Trên một tầm mức khác, với một tôn giáo tôn trọng trí tuệ và xem 
trí tuệ là hàng đầu như Phật giáo, thì việc không nghe, không hỏi 
là chướng ngại cho trí tuệ". Khẳng định đó cho thấy việc lắng 
nghe và cật vẫn cũng là những yêu tố rất mực quan trọng cho trí 
tuệ nói chung và vấn đề giao tiếp nói riêng. 


Về phương diện lý luận, cật vân, theo kinh Phúng tụng, 
thuộc kinh ?rưởng Bó, tập 2, và kinh Tăng Chỉ, chương Bốn 
pháp, phâm Bánh xe, kinh Các câu hỏi, thì có bốn pháp thức trả 
lời câu hỏi: Trả lời câu hỏi một cách dứt khoái, trả lời câu hỏi 
bằng cách phân tích, trả lời câu hỏi bằng cách cật vấn, trả lời 
câu hỏi bằng cách giả lơ, bỏ qua'Š. Theo sự phân định của kinh 
văn, tùy tình hình và tùy đối tượng cụ thê đề có thê lựa chọn một 


168 


cách thức trả lời thích hợp. Suy luận thâu đáo về cách thức trả lời 
của từng vân đê, nói rõ hơn là năm vững phương thức lý luận, là 
một trong những tiền đề tạo nên tính mạch lạc và hệ thống. 


YẾU Tố PHI N6ÔN NGỮ TR0NG QUÁ TRÌNH GIA0 TIẾP 


Theo ngành khoa học giao tiếp, yêu tô phi ngôn ngữ có một 
vai trò quan trọng trong giao tiếp. Vì lẽ khi giao tiếp thì khoảng 
lặng, nét mặt, nụ cười, ánh mắt, điệu bộ cử chỉ... có ảnh hưởng 
rát lớn đến sự thành công. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lời nói, 
điệu bộ tạo nên tính hấp dẫn của vấn đề và dễ dàng đưa người 
nghe tiếp cận chân lý. 

Với Đức Phật, không phải ai hỏi Ngài cũng trả lời. Đôi khi, 
sự im lặng của Ngài đã là một bài pháp vô ngôn, có khả năng đưa 
người thấu đạt chân lý. Với người thường tình, im lặng chưa phải 
là giải pháp tối ưu trong tương quan giao tiếp. Với Đức Phật, sự 
vận dụng yếu tố phi ngôn ngữ này được phát hiện rải rác trong 
kinh. Kinh Brahmayu“S đề cập rất mực chỉ tiết oai nghi của Đức 
Thế Tôn trong cuộc sống hàng ngày, từ việc nhỏ nhật như ăn 
cơm, rửa bát, đến việc thuyết pháp cho thính chúng sau khi thọ 
trai xong. Từ kinh văn có thê thấy rõ, mỗi môi việc của Đức Phật 
đều là những bài pháp không lời có khả năng thức tỉnh những 
ai có duyên thân cận. Khảo sát các tác phẩm về Đồ tượng học 
trong Đại tạng kinh Bắc truyền, ngay như hình tượng các thủ ấn 
(Mudra) của Đức Phật, đã là yêu tố phi ngôn ngữ, nhưng có sự 
tác động rát lớn vào tâm thức nhiều người. 


Một trong những yêu tố phi ngôn ngữ đầu tiên trong giao 
tiếp, đó là ánh mắt. Ánh mắt của một người đôi khi có thê bộc lộ 


169 


rõ ràng tâm trạng người đó. Ở một sỐ giống loài không có ngôn 
ngữ, giao tiếp bằng ánh mắt được xem là một trong những kênh 
thông tin. Với loài người, trong khi giao tiếp, ánh mắt chuyền tải 
nhiều thông tin quan trọng về người nói cũng như về nội dung 
trình bày. Từ thực tế có thể thấy, có những ánh mắt tràn ngập 
thương yêu nhưng cũng có những ánh mắt tạo nên một sự khó 
chịu, bực bội, phản cảm cho người nghe. Bài học về cách nhìn 
từ Đức Phật luôn có ý nghĩa vượt thời gian: Không ngó liếc, ngó 
xiên/ Và cũng không ngó trộm/ Nhưng với tâm chánh trực/ Rộng 
mở và cao thượng/ Ngài nhìn khắp Đại chúng". Với đại chủng 
đông đảo thì nhìn khắp, nhưng với giao tiếp đơn lẻ thì cần phải 
nhìn thăng vào họ, như câu chuyện nhìn thắng vào mắt chàng 
thanh niên Bả-la-môn Kapathika"®. 


Với Đức Thé Tôn, trong khi thuyết giảng ở những pháp hội 
đông người, do đồ chúng đã thuần thục, tịnh tín, thế nên Ngài 
không vận dụng quá nhiều thân hành mà ở đây tạm hiểu là cử 
chỉ, điệu bộ trong khi thuyết giảng. Trong những nỗ lực khảo sát 
Kinh tạng hiện có, chúng tôi vẫn chưa phát hiện Thế Tôn bộc lộ 
những điệu bộ hay cử chỉ khi thuyết giảng. Thoảng rất ít, Ngài 
chỉ g1ơ tay chỉ vào một ai đó hoặc dùng tay minh họa một điều 
gì trong những bài thuyết giảng, nhằm vào một đối tượng cụ thê, 
trong một không gian cụ thể”. Theo quan kiến của riêng chúng 
tôi, trong một chừng mực nào đó, phải chăng khi thuyết giảng 
đòi hỏi phải có một sự trang nghiêm vẻ thân hành? Hoặc cũng có 
thể, phải chăng do nghiệp cảm của hội chúng thời Phật nhẹ nhàng 
nên Đức Thế Tôn không cần vận dụng quá nhiều thân hành nhằm 
minh họa cho buổi thuyết giảng? Phải chăng, chính yếu tô thân 
hành, cử chỉ, điệu bộ tạo nên sự khác biệt, giữa một buôi thuyết 


170 


giảng giáo pháp của Đức Phật và một buổi diễn thuyết về các vấn 
đề thời sự trong nhân gian? 


Trong khi đó, ngành khoa học giao tiếp thời nay vẫn xem 
yếu tố cử chỉ, điệu bộ có một ảnh hưởng không nhỏ trong quá 
trình giao tiếp. Vì thực tế chứng tỏ rằng, khi nói năng, điệu bộ và 
cử chỉ có tính bố trợ cho vấn đề trình bày. Thử tưởng tượng, khi 
nói mà tay, thân xuội lơ, tất sẽ tạo nên một cảm giác thiếu phân 
chấn cho cả người nói và người nghe. Các vị diễn giả thời nay 
hầu hết đều vận dụng nhuằn nhuyễn yếu tô này trong những buổi 
diễn thuyết. Ngay như trong truyền thông sinh hoạt của các tu sĩ 
Phật giáo Tây Tạng, thì ngôn ngữ cử chỉ và điệu bộ cũng được 
tích cực vận dụng trong những cuộc tranh biện Phật pháp. Thậm 
chí, như Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện tại, ngài cũng rất tự tại 
và hoan hỷ khi sử dụng yếu tô cử chỉ và điệu bộ, thậm chí trong 
những buồi thuyết giảng nơi đông người. 


Từ hai lý do vừa trình bày, có thể cho thấy yếu tô phi ngôn 
ngữ cũng cần được vận dụng trong quá trình giao tiếp. Vẫn đề 
là vận dụng yếu tô đó làm sao đừng đề tạo nên một sự phản cảm 
trong giao thức văn hóa cộng đồng. Ở đây, trong giao tiếp phi 
ngôn ngữ, điều cần nhất là phải tạo nên một sự tương ưng với 
hoàn cảnh và hội chúng, nhằm đem đến một hiệu quả tối ưu trong 
giao tiếp với một người hay nhiều người. 


KẾT LUẬN 


Giao tiêp là nhu câu căn bản của con người, nhăm duy trì 
hoạt động sông ở nghĩa rộng nhât, thê hiện qua sự trao đôi thông 
tin giữa người với người. Có giao tiêp, con người sẽ từng bước 


171 


kiện toàn những phâm chất sống theo thú hướng nghiệp lực riêng 
mình. Giao tiếp không chỉ giới hạn trong lời nói, ngôn ngữ, chữ 
viết, mả còn thê hiện dưới những dạng thức khác nhau như ánh 
mắt, hình ảnh, âm thanh... Quá trình giao tiếp đạt đến trình độ 
nghệ thuật, đó là sự chuyền đạt và bảo lưu trọn vẹn thông tin từ 
người nói cho đến người nghe, là sự tông hòa và phối hợp nhuần 
nhuyễn giữa các thủ pháp giao tiếp cùng các tính chất đặc thù của 
ngôn ngữ. Với người xuất gia, giao tiếp ở nghĩa rộng được hiểu 
là sứ mạng hoằng hóa độ sanh. Trong bắt cứ ý nghĩa nào, người 
xuất gia có hai việc cần phải tư lượng khi giao tiếp: Nói pháp hay 
giữ im lặng của bậc Thánh. 


(HỨ THÍCH 


1 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 3: Tương ưng Kosala, phẩm thứ 
hai, Kinh Bện tóc,VNCPHVN, 1993, tr.181. Xem thêm, ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh 
Phật tự thuyết, chương 6, phẩm Sanh ra đã mù, Ud. 64, NXB.TPHCM, 1999, tr.236. 


? ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 3, Kinh Nghĩ như thế nào,VNCPHVN, 1992, tr.56. 


3 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 6: Tương ưng Phạm Thiên, phẩm 
thứ hai, Kinh Arunavàti,VNCPHVN, 1993, tr.344. 


* ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 6: Tương Ưng Phạm Thiên, phẩm 
thứ nhất, Tudu Brahmà, VNCPHVN, 1993, tr. 328. Xem thêm, ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, 
Kinh Tập, chương 3, Đại phẩm, Kinh Kokaliya, NXB.TP.HCM, 1999, tr.659. 


*ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Sa-môn quả, VNCPHVN, 1992, tr.123. 
“ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Kinh Ví dụ cái cưa,VNCPHVN, 1992, tr291-292. 
7ĐTKVN,Kinh Trung Bộ tập 1, Tiểu kinh Dụ dấu chân voi,VNCPHVN, 1992,tr.400. 


8 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Bà la môn, Kinh Lời 
nói, VNCPHVN, 1996, tr.701. 


 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 3, Trưởng lão Ni kệ, phẩm 10, tập 10 kệ, Kisa Gotami, 
NXB.TP.HCM, 2000, tr.639-644. 


172 


19 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Angulimala,VNCPHVN, 1992, tr.577. 


1! ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala, 
VNCPHVN, 1992, tr.171. 


12 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Tướng, VNCPHVN, 1991, tr.496. 

13 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Thanh tịnh,VNCPHVN, 1991, tr.467. 
12 ĐTKVN,Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Đại bát Niết-bàn,VNCPHVN, 1991, tr.540. 
15 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Đại điển tôn, VNCPHVN, 1991, tr.87. 


1 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala, 
VNCPHVN, 1992, tr.174. 


1” ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 3 pháp, phẩm Người, Kinh Nói như 
hoa, VNCPHVN, 1996, tr.228. 


18 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 2, Chương 6: Tương ưng lợi đắc cung kính, 
phẩm Thứ hai, Kinh Từ một đồng tiền vàng cho đến người mỹ nhân địa phương, 
VNCPHVN, 1993, tr.404-405. 


1 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1 Chương 11: Tương ưng Sakka, phẩm thứ 
nhất, Kinh Không gian trá, VNCPHVN, 1993, tr.498. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 4 pháp, phẩm Sợ hãi phạm tội, Kinh 
Cách thức nói (4), VNCPHVN, 1996, tr.286. 


?! ĐTKVN,Kïnh Trung Bộ tập 1, Tiểu kinh Dụ dấu chân voi,VNCPHVN, 1992,tr.400. 


? ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Phúng tụng, VNCPHVN, 1991, tr.597. 
Xem thêm, ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 2, chương 4 pháp, phẩm Thắng trí, Kinh 
Nhiếp pháp, VNCPHVN, 1996, tr.289. 


3 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Kinh Ví dụ cái cưa, VNCPHVN, 1992, tr.286. 
2 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Ambattha,VNCPHVN, 1991, tr.167. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Diệu pháp, Kinh Tôn 
giả Udayi, VNCPHVN, 1996, tr.611. 


 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Tiểu kinh Saccaka,VNCPHVN, 1992, tr.499-500. 
? Kinh đã dẫn, tr.516. 

?8 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Kinh Ví dụ cái cưa,VNCPHVN, 1992, tr.292. 
? ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Sa-môn quả, VNCPHVN, 1992, tr.123. 
3° ĐTKVN,Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Brahmayu,VNCPHVN, 1992, tr.652-653. 

3! ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Xà ni sa,VNCPHVN, 1992, tr.70. 


173 


32 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Đất rung động, Kinh 
Vừa đủ,VNCPHVN, 1996, tr.678-679. 


33 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Xà-ni-sa, VNCPHVN, 1992, tr.70. Xem 
thêm, ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Đại điển tôn, VNCPHVN, 1991, tr.93. 
Tám yếu tố bao gồm: lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, phân 
minh, thâm sâu và vang động. 


3 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Brahmayu, VNCPHVN, 1992, tr.652-653. 
Tiếng nói thoát ra từ miệng Tôn giả Gotama có tám đức tánh: lưu loát, dễ hiểu, 
dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và vang động. 


3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Đất rung động, Kinh 
Vừa đủ, VNCPHVN, 1996, tr.678. 


3 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Tướng, VNCPHVN, 1991, tr.520. 

3 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 3, Kinh Vô tránh phân biệt,VNCPHVN, 1992, tr.536. 
38 Kinh đã dẫn, tr.535. 

3 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Sa-môn quả, VNCPHVN, 1992, tr.123. 


“° ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 3, chương 7 pháp, phẩm Tài sản, Kinh Tài sản 
rộng thuyết, VNCPHVN, 1996, tr.281-282. 


“' ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 3 pháp, phẩm Người, Kinh Lộn 
ngược, VNCPHVN, 1996, tr.231. 


® ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 3 pháp, phẩm Kusinara, Kinh 
Hathaka, VNCPHVN, 1996, tr.509. 


* ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Đại kinh Rừng sừng bò, VNCPHVN, 1992, 
tr471-472. 


# ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 4, chương 10 pháp, phẩm Ước nguyện, Kinh 
Khả lạc,VNCPHVN, 1996, tr.419. 


® ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Phúng tụng, VNCPHVN, 1991, tr.595. 
® ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Brahmayu,VNCPHVN, 1992, tr.643. 

* ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Tướng, VNCPHVN, 1991, tr.512. 

“8 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Canki,VNCPHVN, 1992, tr.724. 


* ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala, 
VNCPHVN, 1992, tr.1 74. 


5° ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Phật tự thuyết, chương 3, phẩm Nanda, 
(Ud.31), NXB.TP.HCM, 1999, tr.172. 


175 


ỨNG XỬ Với TIỀN BẠC VÀ TÀI SẲN 


Vì hạnh phúc nhiều người, 
Hãy gây dựng tài sản). 


Mặc dù viễn ly tài sản và tiền bạc, thế nhưng Đức Phật vẫn 
có những quan tâm hết mực xác đáng về vân đề này. Vì lẽ, Ngài 
vàn cho phép hàng đệ tử tại gia sống chung với các dục theo 
những chuẩn mực nhân bản và nhân văn. 


(UAN NIỆM (ỦA ĐỨC PHẬT VỀ VẤN ĐỀ TIỀN BẠC, TÀI SẢN 


Với Đức Phật, tiền bạc và tài sản chỉ là phương tiện sống 
không thê thiếu của con người nói chung và của hàng cư sĩ nói 
riêng. Sông thì phải có phương tiện. Biết tạo ra phương tiện hợp 
pháp cũng như quản lý và sử dụng tốt phương tiện, chứng tỏ một 
người cư sĩ chuân mực và trưởng thành. Có được tài sản và sử 
dụng chúng hợp lỷ là hai trong bôn điều hạnh phúc được Phật dạy 
trong kinh Tăng Chữ. 


Theo quan điêm của Đức Phật, một đời sống có ý nghĩa là 
một đời sống không bận tâm quá nhiều về tiền bạc và tài sản. Một 
đời sống mà ở đó con người có đủ điều kiện đề muôi sóng thật dễ 
dàng), là lý tưởng sống của người cư sĩ tại gia. Nếu như đời sống 
quá khó khăn, nêu như thường xuyên lâm vào cảnh túng thiếu, 
thì dễ dẫn đến bất hạnh kéo theo là phải mang nợ và thậm chí dễ 


176 


bị sa ngã vào những phương cách mưu sinh bắt chánh. Tiến trình 
đó được Đức Phật mô tả rất rõ trong kinh: ø hư vậy, nghèo khô là 
một sự ẩau khô cho người có tham đục ở đời; mắc nợ cũng là một 
sự đau khô cho người có tham dục ở đời, tiên lời cũng là một sự 
đau khô cho người có tham dục ở đời; bị hồi thúc, đốc thúc cũng 
là một sự đau khô cho người có tham dục ở đời; bị theo sát gói, 
bị truy từn cũng là một sự đau khô cho người có tham dục ở đời; 
bị bắt trói cũng là một sự đau khô cho người có tham dục ở đời. 
Quả thực, không gì rõ ràng hơn khi Đức Phật khái quát quá trình 
dẫn đến đau khô khi lâm vào cảnh túng thiếu: nghèo khô - mắc nợ 
- tiền lời - bị hồi thúc - bị truy tìm - bị bất trôi - đau khô. Trong xã 
hội hiện đại hôm nay, nêu như nhìn thật sâu vào thực tế đời sống, 
chúng ta đễ dàng phát hiện chuỗi liên hệ nhân quả bất hạnh này, 
thỉnh thoảng xuất hiện trên một số kênh thông tin. Ở đây, có thê 
thấy rằng, một đời sóng tự chủ về tiền bạc, thanh thản về thân và 
tâm, sông không hồ thẹn với lòng, dám ngửa mặt với đời, không 
mắc nợ ai, là một trải nghiệm hạnh phúc. Không mắc nợ là hạnh 
phúcŠ là điều được Đức Phật xác quyết rõ ràng. 


Quán sát thực tại xã hội thuở xưa, Đức Phật đã nhận thức rất 
rõ, một trong những nguyên nhân tạo nên sự bt an trong xã hội 
như cướp bóc, tham nhũng, bạo hành... cũng bắt nguồn từ những 
vật vã và bề tắc, trong nỗ lực tìm kiếm phương kế sinh nhai, hoặc 
xuất phát từ sự nghèo khó cùng tột của con người. Kinh Cứu La 
Đàn Đâu® đã chỉ rõ, nêu như một đất nước quá nghèo khô, thì các 
loại tội phạm, giặc cỏ, các tệ nạn xã hội cũng như nạn cướp bóc 
rát đễ xảy ra. Là một quân vương thông tuệ, sẽ không chỉ nghĩ 
đến việc trừng trị những người này, vì giải pháp trừng trị chỉ là 


177 


giải pháp nhất thời, không phải là con đường tốt nhất đề đem đến 
sự bình an cho xã hội, cũng như không thể ngăn ngừa các loại tội 
phạm phát sanh. Cách tốt nhất theo kinh văn: nếu (heo phương 
pháp sau đây bọn giặc cỏ ấy sẽ được trừ diệt một cách hoàn 
toàn: những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về nông nghiệp 
và mục súc, Tôn vương hãy cấp cho những vị ấy hột giống và 
thực vật; những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về thương 
nghiệp, Tôn vương hãy cấp cho những vị ấy vốn đâu tư; những vị 
nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về quan chức, Tôn vương hãy 
cấp cho những vị ấy vật thực và lương bông. Và những người này 
chuyên tâm vào nghề riêng của mình sẽ không nhiễu hại quốc độ 
nhà vua. Và ngân quỹ nhà vua sẽ được dôi dào, quốc độ sẽ được 
an cự lạc nghiệp, không có tai tơng, ách nạn và dân chúng hoan 
hỷ vui vẻ, cho con nhảy trên ngực, sống chăng khác gì với nhà 
cửa mở rộng". 


Như vậy, sự an lạc của mỗi người là cơ sở bình an của tất 
cả mọi người. Khi mỗi chúng sanh không còn đói khô, khi đất 
nước ngày một đi lên, khi sự quan tâm của các nhà lãnh đạo sâu 
sát với thực tế đời sống. .. thì hạnh phúc, bình an sẽ có mặt trong 
đời sông của mỗi con người. Ở đây, có thê thấy chủ trương xuyên 
suốt trong giáo lý của Đức Phật là nhằm giúp chúng sanh vơi bớt 
và thậm chí đoạn tận khổ đau trong nghĩa hiện thực nhất. Sự phú 
cường của một quốc gia, của một thôn xóm, của một gia đình... 
cũng là những điều mà Đức Phật mong mỏi, quan tâm. Trong ý 
nghĩa cụ thể, có thê thấy quan niệm về tiền bạc và tài sản cũng là 
một sự quan tâm sâu đậm của Đức Phật đói với hiện thực sống 
của con người nói chung. 


178 


Theo quan điêm của Phật giáo, tự thân tài sản và tiền bạc 
chưa nói lên được điều gì. Vẫn đề chính là ở chỗ thái độ cũng 
như cách hành xử của con người, nói lên thực chất g1á trỊ của tiền 
bạc và tài sản. Ở nơi này, tiền bạc và tài sản có thể là vô nghĩa, 
nhưng ở không gian khác, chúng có thê là phương tiện dẫn đến 
an lạc, hạnh phúc hoặc là đối tượng tiềm ấn nguy hiêm, đau khô 
và bất an. Hình ảnh một hồ nước đầy đủ các tính chất tôi ưu cho 
sức khỏe của con người, nhưng không được phát hiện mả ấn tàng 
trong núi sâu, là ví dụ sinh động về thực chất của tiền bạc và tài 
sản. Kinh ghi: ví như một hỗ nước tại chỗ vắng người, với nước 
trong sáng, với nước mát lạnh, với nước dịu ngọt, với nước trăng 
tinh, với bờ bên tốt đẹp và khả ái. Nhưng không có người đến 
gánh nước, hay uống nước, hay tăm, hay sử dụng hô nước ấy vào 
bắt cứ công việc gì. Như vậy, thưa Đại vương, nước ấy không 
được thọ dụng chơn chánh sẽ ẩưa đến tôn giảm, không đưa đến 
thọ hưởng. 


Nơi đây, quan điểm của Đức Phật về tài sản và tiền bạc hết 
mực rð ràng: tài sản và tiền bạc chỉ là phương tiện, nội hàm bản 
chất vô thường, là phước báo của nhiều kiếp quá khứ và nỗ lực 
trong hiện tại, cần được sử dụng hợp lý nhằm đáp ứng và thỏa 
mãn những mục tiêu chân chánh, đúng pháp. 


PHƯƠNG THỨC TẠ0 DỰNG TÀI SẢN, TIỀN BẠC 


Muôn có được tiền bạc và tài sản thì phải nỗ lực tạo dựng. 
Tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của mỗi cá nhân đề có thê lựa 
chọn cho mình một sinh kế phù hợp. Với một cái nhìn đại lược, 
Đức Phật cho rằng con người có thể kiếm sống qua một số sinh 


1/9 


kế như: nông nghiệp, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, thương 
nghiệp, công chức, quân đội... thậm chí bất cứ ngành nghề nào 
hiện có trong xã hội”. Miễn làm sao, cần phải khéo léo, tinh thông, 
giỏi giang trong mỗi ngành nghè của mình, yếu tô đó, kinh Tăng 
Chỉ gọi là đây đủ sự tháo vá. 


Trong những ngành nghề mà kinh văn thường mô tả, có lẽ 
lãnh vực thương nghiệp, kinh doanh là một những ngành nghề 
được lưu lại nhiều nhất trong kinh điển. Theo Đức Phật, kinh 
doanh là một ngành nghẻ nhanh chóng đạt được về tài sản lớn 
mạnh và rộng lớn'!. Theo kinh văn, muốn thành công trong kinh 
doanh, doanh nhân phải hội đủ ba điều kiện cơ bản: Có mất, khéo 
phần đấu và xây dựng được cơ bản). 


Trước hết, doanh nhân phải biết rõ thương phâm của mình. 
Mỗi thương phâm có những đặc tinh khác nhau, nội hàm giá trị 
khác nhau, cách thức bảo quản, vận chuyên khác nhau, giá cả sẽ 
thay đổi trong những thời điểm khác nhau. Mua thương phẩm 
ở đâu, vào thời điểm nào, giá cả ra sao để đem lại lợi nhuận tốt 
nhất... là những yêu cầu bắt buộc cần phải có đối với một thương 
nhân. Nhận thức rõ ràng về đặc tính cũng như giá trị thương 
phẩm và lợi nhuận mả thương phẩm đem lại, gọi là người buôn 
bản có mắt. 


Yếu tô người buôn bán có mắt cũng còn được xem là tầm 
nhìn, là chiến lược kinh doanh. Yếu tô này, cũng được đề cập 
rât mực chỉ tiết và rõ ràng trong kinh 7ïê Bồ, chuyện Tiền thân 
Cullakasetthì!°. Theo kinh văn, từ xác một con chuột chết, nhưng 
với phương thức kinh doanh tích tiêu thành đại, lây ngắn nuôi dài 
của người buôn bán có mắt, cộng với phước quả đã gieo từ nhiều 


180 


đời, kết hợp với các điều kiện thuận lợi khác, người thiện nam 
nghèo khốn đã từng bước xây dựng được một sự nghiệp vững 
vàng. Sự kiện này được Đức Phật tán thán: Bác frí với vốn/ Bậc 
có mắt, ít hàng/ Tự xây dựng cho mình/ Tài sản lớn như vậy/ Như 
dùng hơi thở mình/ Thôi lớn đám lửa nhỏ'. 


Thứ hai, trong hoạt động kinh doanh, sự chu chuyển, vận 
hành của hàng hóa là một minh chứng cho sự ôn định và phát 
triển. Mua hàng trong những thời điểm thích hợp và đem chúng 
đến tay người tiêu dùng một cách thông minh, chứng tỏ bản lĩnh 
của một người kinh doanh tốt. Ngoài ra, sự tích cực, năng động 
được xem như một yêu tô mang tính sống còn của hoạt động kinh 
doanh. Chợ búa thì phải ôn ào, kinh doanh thì phải tích cực, năng 
động. Một thái độ ù lì chậm chạp, không thích hợp cho hoạt động 
kinh doanh. Doanh nhân khi hoản thiện được đức tính này, kinh 
văn gọi là người buôn bán khéo phần đầu. 


Kế đến, hai yêu tô quan trọng trong hoạt động kinh doanh 
dù ở bất cứ thời đại nào, đó chính là sự bảo chứng và niềm tin. 
Bảo chứng là sự khăng định tiềm lực tự thân và niềm tin thì do 
tha nhân đem lại. Không có vốn đề bảo chứng thì không thể làm 
ăn và không có niềm tin ở tha nhân thì hoạt động kinh doanh sẽ 
trở nên đình trệ. Nhìn vào tô chức một doanh nghiệp hay một 
cửa hiệu buôn bán, nếu như những người kinh doanh kia không 
có vôn cơ bản, không có tài sản vững vàng, mắt niềm tin với các 
đối tác, mắt niềm tin với người tiêu dùng... thì không sớm hay 
muộn, hoạt động kinh doanh sẽ nhanh chóng bị phá sản. Ở đây, 
hoạt động kinh doanh sẽ trở nên phát đạt, nêu như người buôn 
bán, kinh doanh tạo dựng được một số vốn làm ăn vững chãi, có 


181 


một uy tín nhất định trong giới kinh doanh, thực hiện trọn vẹn các 
trách vụ cân làm đôi với người thân và những ai cộng sự. Kinh 
Tăng Chỉ gọi đó là người buôn bản xáy dựng được cơ bản. 


Thuở xưa, hoạt động buôn bán chỉ mang tính đơn giản, nhỏ 
lẻ, mặc dù vậy, ba yếu tó then chót trong hoạt động kinh doanh 
được Đức Phật khăng định như có mắt, khéo phấn đấu và xây 
dựng được cơ bản có tác dụng rất lớn trong hoat động kinh doanh 
thời đó. Trên một chừng mực nhát định, ba yếu tố này vẫn mang 
ý nghĩa thời sự nếu như chúng ta liên hệ đến bối cảnh cụ thể của 
hoạt động kinh doanh hiện nay. Buôn bán là con đường ngắn nhật 
để gầy dựng tài sản. Khắng định này, xét về mặt tư liệu lịch sử, 
có lẽ kinh Phật là cơ sở phát ngôn đầu tiên. 


SỬ DỤNG TÀI SẢN HỢP LÝ 


Được thọ dụng hợp lý tải sản do mình tạo ra đồng thời dùng 
tài sản đó lo cho những người thân trong gia đình và làm các 
công đức cần thiết, là một trong bốn điều hạnh phúc khi sống 
trong đời theo lời Phật dạy. Kinh gọi đó là lạc /họ dụng'°. Theo 
kinh văn, với một người cư sĩ chân chánh thì tiền bạc và tài sản 
cần phải sử dụng cho những mục đích: đem lại an lạc cho mình, 
đem lại an lạc cho cha mẹ, đem lại an lạc cho vợ con, đem lại an 
lạc cho người phục vụ, cho người làm công, đem lại an lạc cho 
bạn bè thân hữu; đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn, thiết trí các 
sự cúng dường hướng thượng!°. 


Việc sử dụng tài sản nhằm đáp ứng các nhu cầu cá nhân 
đúng pháp được Phật châp nhận. Đem lại an lạc cho mình còn 
có nghĩa sử dụng tiên bạc, tài sản đáp ứng những nhu câu chính 


182 


đáng của cá nhân như ăn, mặc, ở và các phương tiện sông cơ bản 
khác. Hình ảnh một đại phú gia giàu có tột bậc nhưng chỉ ăn đồ 
ăn hư cũ, mặc đồ rách rưới, phương tiện đi lại tạm bợ, chết trong 
đau khô, cô đơn và để lại vô khối tài sản, được vua Pasenadi nước 
Kosala miêu tả kỹ càng: Bạch Thể Tôn, có đến tám triệu đồng 
tiền vàng, không nói đến tiên bằng bạc. Bạch Thế Tôn, tuy vậy đô 
ăn của triệu phú gia chủ ấy lại chỉ gôm có cháo tắm chua ngày 
hôm qua đê lại. Còn vải mặc chỉ mang vải gai may thành ba tắm. 
Côn xe thì đi xe nhỏ, cũ kỹ và hư nát, có gắn tán che bằng lá”. 
Tự thân giàu có, nhưng không dám chi tiêu cho bản thân, thậm 
chí không dám đáp ứng những nhu cầu sông cơ bản, là điều bắt 
hạnh cho bắt cứ ai khi sóng trong đời. Và, càng bất hạnh hơn, khi 
người phú gia mà kinh văn vừa mô tả lại không có con, và do vậy, 
toàn bộ tài sản của ông ấy bị sung công sau khi ông quá vãng. 
Từ đây, mới thấm thía ý nghĩa sự phủ du của tài sản và tiền bạc. 
Cũng từ sự kiện này, cần phải ý thức rằng, sử dụng tải sản và tiền 
bạc nhằm đáp ứng các nhu cầu sông cơ bản của bản thân là điều 
chân chánh, đúng pháp. 


Nếu như chỉ dừng lại ở mục tiêu nhằm thỏa mãn cho nhu 
cầu cá nhân thì hoạt động tạo dựng tài sản và tiền bạc sẽ trở nên 
vô nghĩa, mất sức sóng, thậm chí dẫn vào con đường bại vong 
như sự khẳng định trong kinh Tiêu Bộ: Người giàu có tài sản/ 
Có vàng bạc thực vật/ Hưởng vị ngọt một mình/ Chính cửa vào 
bại vong'Š. Ö ngay đây, mặc dù về cơ bản, íát cả chúng sanh đều 
tôn tại nhờ đô ăn'° nhưng nêu như chỉ sử dụng toàn bộ tài sản và 
tiền bạc kiếm được chăm lo cho bản thân, thì chưa thật sự toàn 
vẹn về nhân cách. Cần phải thấy, nhân cách của một con người 


183 


không những bị ảnh hưởng bởi phương thức sinh nhai, mà còn 
bị chỉ phôi bởi cách thức sử dụng tiền bạc. Một người cư sĩ toàn 
vẹn về nhân cách, từ trong kinh gọi là chân nhân, sẽ sử dụng tài 
sản và tiền bạc kiếm được không những chỉ phục vụ nhu cầu của 
cá nhân, mà còn phải chăm lo những người thân cũng như những 
cộng sự của mình. 


Trên phương diện liên hệ xã hội, sự thành công của một 
người có sự liên hệ, tác động sâu xa từ nhiều người. Một người 
cư sĩ lý tưởng phải thấy được múi liên hệ sâu xa này và có những 
gia tâm hỗ trợ đúng mực. Các chương trình an sinh xã hội, các 
việc làm phúc lợi tại địa phương, nhằm đem lại sự tiện nghi, bình 
an cho nhiều người đang sông... cũng là những việc mà người cư 
sĩ chân chánh cần sử dụng tài sản và tiền bạc của riêng mình đề 
góp phần thực hiện. 4i rồng vườn, trông rừng/ Ai dựng xây câu 
cóng/ Đào giếng, cho nước uống/ Những ai cho nhà cửa/ Những 
vị ấy ngày đêm/ Công đức luôn tăng trưởng/ Tú pháp, cụ túc 
giới/ Những vị ấy sanh Thiên". 


Đời sống là một dòng chảy của nhiều sinh mệnh liên tục nối 
tiếp nhau. Sắc thân kề tục sắc thân, đời sống nói tiếp đời sống. 
Bản thân của chúng ta là thành quả của sự kế thừa di sản cả vật 
chất và tinh thần của nhiều thê hệ đi trước. Và do vậy, việc tri ân 
tiền nhân cũng là ứng xử đạo đức cần có của người cư sĩ chân 
chánh. Ngay đây, việc sử dụng tài sản tiền bạc cho những buổi lễ 
tế tự, hiễn cúng cũng là điều cần làm. Theo kinh văn, người cư 
sĩ cần phải thực hiện các lễ hiển cúng như hiến cúng cho bà con, 
hiến cúng cho khách, hiến cúng cho các vong linh quá khứ, hiển 
cúng cho vua, hiến cúng cho chư Thiên”. 


184 


Như vậy, người cư sĩ chân chánh phải biết sử dụng tài sản lo 
cho bản thân, gia đình, bà con họ hàng, cộng sự, bạn bẻ, công ích 
xã hội, hiến cúng tiên linh và phụng sự Tam bảo... là những cách 
sử dụng tài sản, tiền bạc đúng pháp được Phật khuyến khích. 
Kinh văn sử dụng hình ảnh hết mực sinh động: Ví như, này Gia 
chủ, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô 
có thục tô, từ thục tô có tỉnh túy của thục 1ô, đề hô, tỉnh túy thục 
tô được xem như tôi thượng ở đây. Cũng vậy, này Gia chủ, trong 
mười hạng người hưởng dục này, vị hưởng đục này, tầm câu tài 
sản đúng pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm câu tài sản 
đừng pháp và không dùng dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, 
hân hoan, chỉa sẻ và làm các công đức, thọ hưởng các tài sản ấy, 
không tham đắm, không đắm say, không mê loạn, thấy được sự 
nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. Trong mười hạng người hưởng 
dục này, hạng người này là tối thượng, tôi thẳng, thượng thủ, vô 
thượng và tối tôn”. 


Nếu thử làm một phép thống kê nhỏ, có thê thấy rằng, sử 
dụng tài sản, tiền bạc vì mục tiêu tha nhân là điều được Đức Phật 
chú trọng, quan tâm vì chúng có tần số xuất hiện khá cao trong 
nhiều kinh điền. 

(UẢN LÝ VÀ BẢ0 VỆ TÀI SẢN 

Trong vân đề quản lý hợp lý tiền bạc và tài sản, kinh Giáo 
thọ Thi Ca La Việt, Đức Phật đã khéo phân tích: nên chia tải sản 
ra làm bốn, một phần dành cho việc chi dụng những nhu cầu 


hợp lý của bản thân mình và những người thân liên quan, hai 
phần kế tiếp dành cho việc đầu tư vào các kế hoạch phát triển 


185 


kinh tế và phần cuối cùng cất kỹ, để dành, phòng khi khó khăn 
hoạn nạn. Kinh ghi: Tải sản cân chia bốn/ Đẻ kết hợp bạn bờ/ 
Một phân mình an hưởng/ Hai phẩn dành công việc/ Phân tư, 
phân đê dành/ Phòng khó khăn hoạn nạn®. Chuyện tiền thân 
Kancanakkhandha?! trong kinh 7ïêu Bộ cũng đưa ra quan điểm 
tương tự như thế. Trong sự gập ghẻnh bắt an của thực tế đời sống, 
xưa cũng như nay, cách quản lý tài sản này cũng là một quan 
điểm có giá trị tham khảo, vận dụng. 


Tiên bạc và tài sản là cội nguồn của nhiều phương tiện. Từ 
tiền bạc và tài sản, con người có thể biến ước mơ chính đáng 
thành những hiện thực sinh động trong đời. Ở một tầng nghĩa 
nào đó, tài sản và tiền bạc được ví như sinh mạng thứ hai của con 
người. Đôi khi người ta bất chấp sinh mạng đề bảo vệ tài sản, vì 
họ xem sinh mạng thứ hai này quan trọng hơn sinh mạng thực của 
chính mình. Đây là một nhận thức sai lầm về bản chất của tài sản, 
tiền bạc. Do bởi yếu tô đặc thù này, đài sản bị nguy hiểm về lửa; 
bị nguy hiểm vê nước; bị nguy hiêm về vua; bị nguy hiệm về trộm 
cướp; bị nguy hiểm về các người thừa tự không khá áiŠ. Đây là 
những môi nguy hiểm thường trực, có khả năng tiêu tán tải sản 
một cách nhanh nhất. Đơn cử như các thảm họa, thiên tai. Khi 
đối diện với những hiện tượng này, dù có được bảo vệ vững chắc 
cách mấy đi chăng nữa, thì tiền bạc và tài sản sẽ nhanh chóng 
tiêu vong. Không những thế, với những gia đình thiếu phước, đã 
sản sinh ra những người con phá gia chi tử, đây cũng là một thực 
tế đã và đang xảy ra trong nhiều gia đình. Người thừa tự không 
khả ái là từ dùng trong kinh đề chỉ cho trường hợp này. Ở đây, 
việc tạo dựng tải sản cũng cần phải song hành với dạy bảo con 
cái, là một lưu ý quan trọng được rút ra từ sự kiện này. Vì thực 


186 


tế cho thấy rằng, có những bậc cha mẹ cứ mãi lo tạo dựng tài sản 
và tiền bạc, cũng với mục đích chân chánh là đề lại cho con thôi, 
nhưng do không quan tâm dạy bảo con kịp thời, đến khi cha mẹ 
già yêu và con cái thừa hưởng gia sản, thì gia sản sẽ nhanh chóng 
bại vong. Từ những điều trình bày, cần phải thây, làm ra tiền bạc 
và tài sản đã khó, và do vậy việc giữ gìn và bảo vệ chúng cũng là 
một trong những việc cần quan tâm của người cư sĩ. 


Trên phương diện liên hệ đến chủ thê tạo ra tài sản, một khi 
cơ nghiệp vững vàng, thì đó cũng là lúc những biến thê của dục 
vọng luôn hiện hữu đoanh vây, săn sảng góp phần làm tiêu tán tiền 
bạc và tài sản mà chủ nhân đã tích cóp, dành dụm. Nguy cơ đó được 
Phật chỉ rõ: có bốn cửa xuất đề tiêu phí tài sản thâu nhập: “Đam mê 
đản bà, đam mê rượu chè, đam mê cờ bạc; bạn bè kẻ dc, thân hữu 
kẻ ác, giao du kẻ ác ˆ?5. Đây chỉ là những yêu tổ tiêu biểu cho nguy 
cơ làm thất thoát tải sản. Trong kinh Giáo thọ Thi Ca La Miệi liệt kê 
có ba mươi sáu thứ có khả năng làm phung phí tài sản mà khởi đầu 
từ sáu nguyên nhân: Đưm mê các loại rượu là nguyên nhân phụng 
phí tài sản. Du hành đường phố phi thời là nguyên nhân phung phí 
tài sản. La cà đình đảm hí viện là nguyên nhân phung phí tài sản. 
Đam mê cờ bạc là nguyên nhân phụng phí tài sản. Giao du ác hữu 
là nguyên nhân phung phí tài sản. Quen thói lười biếng là nguyên 
nhân phụng phí tài sản”. Vì thực tế đời sống của con người được 
triển khai trên nền tảng của hệ thống các dục vọng”, mong mỏi được 
thỏa mãn dục vọng là đặc tính có hữu của chúng sanh nói chung và 
của con người nói riêng. Dục vọng thì đa dạng và không thê kẻ hết, 
thế nên khi chạy theo các dục nói chung là một nguy cơ lớn, mà 
người cư sĩ cần phải tỉnh táo nhận ra và có gắng kiểm soát, đề 
không thất thoát tiền bạc và tài sản một cách vô nghĩa. 


187 


Từ thực tế tương đối, có thê thấy rằng tài sản và tiền bạc là 
phương tiện sóng của con người. Con người không thê sóng thiếu 
phương tiện. Tạo dựng phương tiện đã khó, việc giữ gìn phương 
tiện không đề chúng thất thoát lại là việc khó hơn. Giữ gìn, bảo 
quản được tài sản, tiền bạc, kinh gọi đó là đây đủ sự phòng hộ”. 
Hình ảnh một hồ nước, được Đức Phật ví dụ như tiền bạc và tải 
sản, có nguồn cấp nước, được bảo hộ kỹ càng, có các đường 
dẫn nước phục vụ đời sống, không đề thất thoát lãng phí, thỉnh 
thoảng lại gặp trời mưa, thì hồ nước đó ngày càng sung mãn và 
đem lại lợi lạc cho nhiều nƯỜI. Ấn dụ sinh động này được lặp lại 
nhiều lần trong kinh Dìghajanu, Người Koliya°°. 


THÁI Độ SốN6 (ỦA NGƯỜI CƯ 5Ĩ Đối Với TÀI SẢN, TIỀN BẠC 


Nỗ lực mưu sinh, nỗ lực làm giàu là điều đáng trân trọng. 
Tuy nhiên cách thức làm giàu của mỗi người không ai giống ai, 
vì phương thức sinh nhai nói lên tằm mức của một con người và 
hơn thế, nó lưu lại dâu ấn đạo đức. Nói rõ hơn, mưu sinh hoặc 
làm giàu thì phải có đạo đức. Không thể bất chấp phương tiện để 
mưu sinh, vì lš khi mưu sinh bất chánh, hoa trái sẽ gắn kết với 
bất hạnh và khô đau. Ở đây, kiếm sống bằng phương thức chân 
chánh, thuật ngữ gọi là chánh mạng, là điều được Phật khuyến 
cáo. Một người cư sĩ đúng mực sẽ tránh xa những ngành nghề 
tiềm ân những nguy cơ gây ra đau khô bất an, cho mình và cho 
người. Ở thời Phật, Ngài đã khuyến cáo một số ngành nghề mà 
người cư sĩ thuần thiện không nên làm. Đó là các ngành nghề 
như: Buôn bản đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn 
bán rượu, buôn bản thuốc độc`!. Với sự phát triển của xã hội 
nghiêng về việc tìm kiếm và thỏa mãn các dục như xã hội ngày 


188 


nay, thì khuyến cáo đó của Đức Phật nên chăng cần được mở 
rộng đôi với một số ngành nghề mang tính nhạy cảm mà không 
tiện kẻ hết ra đây. 

Thứ hai, giàu có không phải là cái tội. Tội lỗi hay không 
là do cung cách sống, thải độ sống của người sở hữu tiền bạc và 
tài sản. Có những người quen sóng với điều kiện sở hữu bình 
thường. Đột nhiên gặp được lộc lớn do thừa kế hay do các thiện 
nhân duyên khác, nên họ dễ dàng choáng ngợp trước hấp lực 
kinh hoàng này. Đây là cửa ngõ dẫn đến những bất hạnh, khổ đau 
khi không quản lý được tài sản và tiền bạc. Câu chuyện Vàng hay 
Rắn là một minh họa sóng động trong trường hợp này. Với điều 
kiện nghiệp cảm tự thân của chúng sanh nói chung, Đức Phật vẫn 
e ngại băn khoăn, vì biết rằng nguy cơ bị tiền bạc và tài sản sai sử 
là điều dễ dàng xảy ra đối với một người cư sĩ bình thường. Vì hơn 
ai hết, Ngài biết rằng: Íf hay là những người trong đời này, sau khi 
được tài sản phong phú, dôi dào, lại có thê không bị lôi cuốn, không 
bị chìm đắm, không bị say mê trong các dục và không có những hành 
vi &hông tốt đẹp đối với người khác. Trái lại, thật là nhiều thay những 
người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, dôi dào, có thê bị 
lôi cuốn, bị chìm đắm, bị say mê trong các dục và có những hành vi 
không tót đẹp đối với các người khác”. Từ đoạn kinh vừa dẫn trên, 
có thê thây rằng, làm chủ được tiền bạc, không bị tiền bạc sai sử 
là thái độ sông đúng mực của người cư sĩ chân chánh. 


Thứ ba, sự phát triển bền vững của đời sông con người nói 
chung là sự phối hợp cân bằng giữa những giá trị vật chất cùng 
những điều kiện tinh thần. Xưa nay trong quan niệm thường tục, 
người ta chỉ thấy tài sản và tiền bạc qua hiện hữu vật chất mà 


189 


không thấy được phương diện thứ hai, sâu hơn của tải sản, tiền 
bạc. Rõ ràng hơn, Đức Phật không bảo chúng sanh chỉ quan tâm 
và dừng lại ở tài sản vật chất, mả Ngài quan tâm đến những tài 
sản thuộc lãnh vực tỉnh thần. Vì thực tế thì tài sản vật chất luôn 
bị chỉ phối bởi lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù 
địch. Còn những tài sản thuộc về những giá trị tỉnh thần luôn 
bền vững với thời gian. Đó là các tài sản thuộc về niềm tin (í 
/a¡), từ việc thực hành các chuẩn mực đạo đức căn bản (giới tải), 
biết xâu hồ với người (/àm tài), biết tự thẹn với mình („ý 1àj), 
biết lắng nghe những điều lợi ích, thiện pháp (0ăn /ải), biết san 
sẻ với người khốn khó và biết phụng cúng các bậc tôn trưởng 
(thí tài), biết trưởng dưỡng hạt giống trí tuệ, tạo những điều kiện 
thuận lợi đê trí tuệ phát sanh (wệ tài). Bảy tài sản này, này Ugga, 
không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch 
chỉ phối*. Cũng theo kinh văn vừa nêu, nếu như bất cứ ai hội đủ 
bảy thứ tải sản này, sẽ là bậc phú hào đúng nghĩa mà ngay cả Trời 
và Người cũng khó có thể so sánh. 


Tài sản và tiền bạc là thực tại sinh động, gắn kết với đời 
sống của người cư sĩ tại gia. Nhận thức đúng về bản chất của 
chúng đê tùy duyên ứng xử là việc quan thiết của người cư sĩ 
thuần thiện. 


(HỨ THÍCH 


1 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Vua Munda, Kinh Bậc 
chân nhân, VNCPHVN, 1996, tr.378. 

?ĐTKVN,Kính Tăng Chi Bộ, tập 1,chương 4pháp, phẩm Nghiệp công đức, Kinh 
Không nợ, VNCPHVN, 1996, tr.682. Nguyên văn: Lạc sở hữu và lạc thọ dụng. 


190 


3 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Từ bi, NXB.TP.HCM, 1999, tr.507. 


* ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 6 pháp, phẩm Dhammika, Kinh 
Nghèo khổ, VNCPHVN, 1996, tr.1 19. 


5 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nghiệp công đức, 
Kinh Không nợ,VNCPHVN, 1996, tr.682. 


5 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Cứu la đàn đầu, VNCPHVN, 1991, tr.242. 
7 Kinh đã dẫn. 


8 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 3: Tương ưng Kosala, phẩm thứ 
hai, Kinh Không con, VNCPHVN, 1993, tr.202. 


° ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gotami, Kinh 
Dìghajanu, Người Koliya, VNCPHVN, 1996, tr.662. 


10 Kịnh đã dẫn. 


1! ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 3 pháp, phẩm Người đóng xe, Kinh 
Người buôn bán, VNCPHVN, 1996, tr.208. 


12 Kinh đã dẫn. 


! ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 4, chuyện Tiểu triệu phú, NXB.TP.HCM, 2001, 
tr.54-59. 


14 Kinh đã dẫn, tr.59. 
15 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nghiệp công đức, 
Kinh Không nợ, VNCPHVN, 1996, tr.682. 


1° ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 3: Tương ưng Kosala, phẩm thứ 
hai, Kinh Không con, VNCPHVN, 1993, tr.202-203. 


1 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 3: Tương ưng Kosala, phẩm thứ 
hai, Kinh Không có con, VNCPHVN, 1993, tr.205. 


1# ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Bại vong, NXB.TP.HCM, 1999, 
tr.496. 


1° ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 4, chương 10 pháp, phẩm Lớn, Kinh Những 
câu hỏi lớn, VNCPHVN, 1996, tr.307. 


? ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 1: Tương ưng chư Thiên, phẩm 
Thiêu cháy, Kinh Trồng rừng, VNCPHVN, 1993, tr.75-76. 

?! ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nghiệp công đức, 
Kinh Bốn nghiệp công đức, VNCPHVN, 1996, tr.680. 


191 


?2 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 4, chương 10 pháp, phẩm Nam cư sĩ, Kinh 
Người hưởng dục, VNCPHVN, 1996, tr.487. 


3 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt,VNCPHVN, 1991, 
tr.541. 


 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 4, chuyện Khối vàng, NXB.TP.HCM, 2001, 
tr.373-374. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Du hành dài, Kinh Tài 
sản,VNCPHVN, 1996, tr.727. 


% ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gotami, Kinh 
Dìghajanu, Người Koliya, VNCPHVN, 1996, tr.665. 


?ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt,VNCPHVN, 1991, 
tr.532-533. 


? ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 3, Đại kinh Mãn nguyệt, VNCPHVN, 1992, 
tr.136. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gotami, Kinh 
Dìghajanu, Người Koliya,VNCPHVN, 1996, tr.662-663. 


30 Kinh đã dẫn. 


3! ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Nam cư sĩ, Kinh 
Người buôn bán, VNCPHVN, 1996, tr.646. 


3 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 3: Tương ưng Kosala, phẩm thứ 
nhất, Kinh Thiểu số,VNCPHVN, 1993, tr.170-171. 


3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 3,chương 7 pháp, phẩm Tài sản, Kinh Ugga, 
VNCPHVN, 1996, tr.283. 


3 Kinh đã dẫn. 


192 


193 


NGHI LỄ ĐI NGƯỜI 


Những ai quy y Phật 

Sẽ không đọa ác thú 
Sau khi bỏ thân Người 
Sẽ sanh làm chư Thiên!. 


DẪN LUẬN VỀ NGHI LỄ VÀ ĐẠ0 ĐỨC 


Nghỉ lễ là ứng xử đạo đức cần có của con người. Sống làm 
người, cần phải có nghi lễ. Sự hiện hữu của những ứng xử mang 
tính nghi lễ trong thực tiễn đời sống nói lên tầm mức giá trị của 
một con người, một chủng tộc hay một thời đại. Vì lẽ, sự hiện 
hữu của lễ nghi là sự hiện hữu của đạo đức. Trong suốt diễn trình 
phát triển của lịch sử nhân loại nói chung và ngay cả một con 
người cụ thê nói riêng, từ khi sanh ra cho đến khi chết, cần phải 
tuân hành nhiều dạng thức nghi lễ. Có những lễ nghi đem đến an 
lạc, hạnh phúc cho con người và cũng có những lễ nghi đem đến 
sự trói buộc, bất an và triền miên đau khô. 


Đành rằng, Đức Phật luôn chống đối lại việc chấp chặt vào 
những quy tắc đạo đức và lễ nghi, nhất là những thiết chế lễ nghi 
không nội hàm tính chât giải thoát. Theo Đức Phật, thọ trì và 
giữ chặt những thiết chế nghỉ lễ tự trói buộc mình, không đem 
đến giải thoát, hướng thượng, thì được xem là hành trì giới cắm 


194 


thủ (sìlabbata-paràmàs)°. Trong khi đó, những thiết chế, những lễ 
nghi do Đức Phật chế định đều nhằm đem đến giải thoát cho bản 
thân, cho an lạc số đông, cho đời này và đời sau nên được gọi là 
thiện pháp, thiện giới!. 


Từ đây có thể thấy, quan tâm đến nghi lễ cùng những thiết 
chế của chúng cũng là một trong những nội dung được Đức Phật 
chú trọng, quan tâm. Lễ nghi được hiểu ở đây là những quy định, 
những thiết chế mang tính khuôn mẫu, từ được dùng trong kinh 
điển thường gọi là các học pháp? mà người đệ tử Phật cần phải 
tuân giữ, vâng làm. Và như vậy, lễ nghi tương đồng với giới luật. 
Một người sơ cơ quy y Tam bảo thì cần phải dạy họ thế nào, đi 
đứng ra sao, lễ bái thế nào, và thậm chí ngay cả một cô con dâu 
mới về nhà chồng thì cần phải ứng xứ thế nào cho hợp lẽ... đã 
được Đức Phật phân định và hướng dẫn hết sức rành rễ trong 
nhiều bài kinh sống động. 


Một đời sống chuẩn mực là một đời sống thấm nhuần về 
đạo đức. Muôn có đạo đức, thì phải sống theo giới luật. Và, sự 
hiện hữu của giới luật đã đồng thời xác tín sự xuất hiện của nghỉ 
lễ. Với một người cư sĩ nói chung, thì sống và hành xử theo 
những thiết chế lễ nghi được Đức Phật minh định là một nét đẹp 
của đời sông và là phương thức sống văn minh tiến bộ. 


NHỮNG NGHI LỄ CHÍNH YẾU TRONG ĐỜI NGƯỜI 


Trong di huấn tối hậu của Đức Phật trước khi Niết-bàn, 
Ngài đã ân cần chỉ dạy: sau khi Tu diệt độ, chính Pháp và Luật ấy 
sẽ là đạo sư của các ngươiế. Sông theo lễ nghỉ do Phật thiết định 
cũng là một trong những cách thức sống đúng theo Pháp và theo 


195 


Luật. Trong Tam tạng giáo điền, lễ nghi cùng những chuẩn tắc 
ứng xử được Phật tùy duyên thiết định rất nhiều; tuy nhiên với 
những nghi quy trong cuộc đời bình thường của một người cư sĩ, 
theo khảo sát hiện tại của chúng tôi, có bốn nghi lễ chính yếu: 


Quy y gieo duyên 


Quy y gieo duyên thực chất là sự cầu nguyện của các bậc 
cha mẹ, hoặc sự chú nguyện của chư Phật, các vị Thánh Tăng 
hay chư Tăng, Ni. Quy y gieo duyên tạo tiền đề ban đầu đề con 
cái thuần thục trên con đường đạo. Xét về lý thì đây chưa đủ điều 
kiện để cử hành một lễ quy y chính thức nên tạm gọi là uy y 
gieo duyên. Quy y gieo duyên có thê thực hiện ngay từ khi đứa 
trẻ còn trong thai hoặc khi đã ra đời nhưng ý thức chưa độc lập. 


Câu chuyện sinh động của vương tử Bồ Đề trao đôi với 
thanh niên Sanjikaputta được đề cập trong kinh Trưng Bộ là cơ sở 
cho lý thuyết quy y gieo duyên. Theo kinh, thân mẫu của vương 
tử Bồ Đề “đang mang thai, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, mẫu thân 
ta bạch với Thế Tôn: “Bạch Thé Tôn, đứa con này của con, dù là 
con trai hay con gái, cũng xin quy y với Thế Tôn, quy y Pháp và 
quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận nó làm cư sĩ, từ nay 
cho đến mạng chung, nó trọn đời quy ngưỡng”. Cơ sở của quy 
y gieo duyên được bồ sung bằng câu chuyện mang thai của nàng 
Suppavảsà, con gái vua Koliya, được ghi lại trong kinh Phật fự 
(huyết. Chuyện kề rằng, nhờ sự chú nguyện của Đức Phật và chư 
Tăng, nàng Suppavàsà đã mang thai và sinh nở an toàn nên đã 
thiết trai cúng dường Phật và Thánh Tăng đến bảy ngày đêm. Câu 
chuyện cảm động về sự chú nguyện của Tôn giả Angulimala° đối 


196 


với người phụ nữ mang thai có cùng ý nghĩa tương tự. Ở đây, có 
thê thấy rằng, sự duy trì một tâm tưởng trong sạch, thuần thiện, 
tịnh tín, an lành trong thời gian mang thai của người mẹ cùng 
năng lực chú nguyện của chư Phật và chúng Tăng sẽ có tác động 
tích cực đối với thai nhi. Thành tựu của y khoa ngày nay đã xác 
chứng rằng, những tác động tích cực của môi trường cũng như 
của người mẹ có những ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển 
toàn vẹn của thai nhi. Lý thuyết về thai giáo ngày nay đã phần 
nảo xác quyết tính đúng đăn của luận điêm đó. 


Khi con trẻ chưa khôn lón, thì sự nâng đỡ, định hướng của 
người lớn, của các bậc cha mẹ đối với con trẻ là việc cần. Câu 
chuyện giữa thanh niên Sanjikaputta và vương tử Bồ Đề được 
tiếp tục khi bà vú hâu “ăm ta bên hông, đi đến Thé Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, người vú 
của ta bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, vương tử Bodhi nay xin 
quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế 
Tôn nhận vương tử này làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, 
xin trọn đời quy ngưỡng”. Xin quy y cho con trẻ, bất kế chúng có 
nhận thức được điều đó hay không, là việc làm đã diễn ra trong 
thời Đức Phật. Tích fruyện Pháp cú cũng đã ghi lại trường hợp 
này'!!, Hiện tượng cha mẹ vốn có truyền thông quy y Tam bảo và 
con cái vâng theo truyền thống đó nên quy y, được Phật gọi là 
những người con tùy sanh”. 


Trong những trọng trách của một bậc làm cha mẹ thì trách 
vụ khuyến khích con làm điều thiện được Phật dạy trong kinh 
Trường Bộ đã cho thấy rằng, hành động hướng con cái quy y 
Tam bảo, mà ở đây chính là nghi lễ quy y gieo duyên, bất luận 


197 


chúng có đồng ý hay không là một trong những phương thức 
hoàn hiện thiên chức của một bậc làm cha mẹ. Vì lẽ, tất cả những 
nỗ lực đó của các bậc làm cha mẹ, cũng chỉ vì muốn lợi ích, vì tìm 
hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn (đứa trẻ)". 


Tam quy, Ngũ giới và đạo lý làm người 


Điều kiện cơ bản đề trở thành một người cư sĩ là phải thọ trì 
ba pháp quy y. Đó là sự khăng định rõ ràng của Đức Phật trong 
kinh Tăng Chỉ: Này Mahànàma, khi nào quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y chúng Tăng, cho đến như vậy, này Mahànàma, là người 
nam cư sĩŠ. Kinh Tương Ung cũng đưa ra định nghĩa tương tự! 
Một khi đã quy y Tam bảo, người cư sĩ đó tất sẽ không bị đọa 
lạc vào khô đau. Đó là sự khuyến tắn mang tính khích lệ của 
Đức Phật trong kinh văn: Này Mahànama, một cư sĩ lâu ngày 
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng làm sao có thê đi đến đọa 
xứ được?!". 


Óuy y lâu ngày được hiệu ở đây chính là sự thuần thục về 
niềm tin của một người cư sĩ. Theo Đức Phật, ví như nhận chìm 
một ghè bơ hay một ghè đầy dầu xuống nước và đập cho chúng 
vỡ ra, những mảnh vụn của ghè ấy sẽ chìm xuống đáy nhưng dầu 
hay bơ sẽ nổi lên mặt nước'°. Đức Phật còn minh giải bổ sung 
bằng hình ảnh của một góc cây khi bị chặt đứt góc rễ, thì gốc cây 
sẽ ngã về hướng mà từ trước đến này nó đã nghiêng về!9. Người 
quy y Tam bảo lâu ngày cũng như vậy. Tuy nhiên, điều kiện để 
không bị đọa lạc là phải có niềm tịnh tín bất động đôi với ba ngôi 
Tam bảo, dù bất cứ hoàn cảnh nào, như sự minh giải trong kinh: 


“Ngài là Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 


198 


Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn”. 


“Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do 
người trí tự mình giác hiểu”. 


“Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện hạnh; chúng Tăng 
đệ tử Thê Tôn là bậc Trực hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc 
Chánh hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như pháp hạnh, 
tức là bôn đôi, tám chúng. Chúng Tăng đệ tử này của Thế Tôn 
đáng được cúng dường, đáng được hiến dâng, đáng được bó thí, 
đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở trên đời”?. 

Có thể nói, nền tảng đầu tiên của một người được xem là 
đệ tử Phật là phải quy y Tam bảo. Khi niềm tin Tam bảo được 
khăng định vững chãi thì tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả mọi 
điều lành. Chính ở tính chất này nên Tam bảo còn mang nghĩa là 
ruộng phước. An lạc hay bất an, sự thăng hoa hay đọa lạc cũng 
như mức độ chuyên hóa nhanh hay chậm của một con người 
cũng căn cứ vào niềm tịnh tín ở nơi ba ngôi Tam bảo. 


Một khi được xem là người đệ tử Phật, người cư sĩ tại gia 
cần phải phải khẳng định tính chất riêng có của mình trong hành 
hoạt đời sông. Nói rõ hơn, đệ tử Phật phải sông theo những chuân 
mực đạo đức căn bản, mà kinh văn gọi là giới luật, do Đức Phật 
thiết định. Theo kinh văn, một người cư sĩ hoàn thiện các chuẩn 
mực giới pháp bao gồm: /ừ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, 
từ bỏ tà hạnh, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu. Cho đến như 
vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ đây đủ giới). 


199 


Theo khảo sát bước đầu, Đức Phật nói về Ngũ giới có tần 
suất xuất hiện lên đến hàng trăm lần trong Tam tạng thánh điền, 
điều đó đã cho thấy ý nghĩa quan trọng của Ngũ giới trong đạo 
đức căn bản của con người nói chung theo quan điểm của Đức 
Phật. Trong bài thuyết giảng cho cư sĩ Anathapindika, nam cư 
sĩ hộ đạo nỗi tiếng, Đức Phật dạy rằng, công đức cúng dường 
cho Đức Phật, cho Tăng chúng, hay xây dựng tu viện không 
bằng công đức thọ Tam quy và trì Ngũ giới?. Sự xác quyết đó 
đã đồng thời nhân mạnh đến nỗ lực chuyền hóa bản thân của 
mỗi người, là mục tiêu giáo huấn mà Đức Thế Tôn hướng tới. 
Đồng thời, qua đoạn kinh vừa dẫn, đã cho thấy 7ín và Giới là 
những chuân mực đạo đức cơ bản của đệ tử Phật nói chung và 
người cư sĩ nói riêng. 


Về phương diện lợi ích thiết thực trong việc hành trì năm 
giới, trong kinh Tiêu Bộ, Đức Phật đã kê lại câu chuyện về Vương 
phụ của Ngài là Sudđhodana luôn tin tưởng vững chắc rằng, thái 
tử Siddhartha và dòng tộc của Ngài không bao giờ chết trẻ, hoặc 
vì đói mà chết - trong thời gian Ngài tu khô hạnh; vì dòng tộc 
Ngài đã nhiều đời hành trì vững chắc năm giới”. Nếu lược bỏ đi 
yếu tính huyền thoại được gắn kết từ câu chuyện, thì ta có thê 
nhận ra những hạt nhân hợp lý trong mối quan hệ giữa năm giới 
và vấn đề trường thọ. Cũng trong kinh 7iéu Bộ, Đức Phật kê lại 
câu TH, những người giữ Ngũ giới thì không bị nguy hiểm 
tánh mạng”!. Trong liên hệ của đời sông hiện tại, một người biết 
“Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đấm Say rượu men, rượu nấu... là tiền 
đề đề vượt thoát mọi sự sợ hãi trong cuộc sống hiện tại” và sẽ có 
được một đời sống vật chất vững chãi; danh thơm, tiếng tốt đồn 


200 


xa; an định và tự chủ trong đám đông; cận tử nghiệp nhẹ nhàng 
và khi mãn phân sẽ được sanh về cõi Trời”. 


Với những lợi ích thiết thực trong hiện tại cùng những bảo 
chứng vững chắc về tương lai khi được quy y Tam bảo; ngay từ 
thời Phật, số lượng đệ tử tại gia của Đức Phật rất đông đảo vả con 
sỐ ây không ngừng phát triển cho đến hôm nay. Trong tính chất 
phát triển đó, Đức Phật luôn lưu ý rằng, Ngài chỉ là người hướng 
dẫn quần chúng và không chủ trương kêu gọi kẻ khác làm đệ tử 
mình. Vì lẽ giáo pháp Ngài là đền đề mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, do người trí tự mình giác hiễu”'. Sự khăng định của Bà- 
la-môn Bhaddiya khi được Đức Phật hỏi, là câu trả lời cho vấn 
đề then chốt đó: Này Bhaddiya, Ta có nói với ông như sau: “Hãy 
đến, này Bhaddiya; hãy đến làm đệ tử của Ta, này Bhaddiyal Tù 
sẽ là đạo sư (của ông)” không? - Thưa không, bạch Thế Tôn”. 
Cần phải thây rõ tính chất quan trọng này trong khi định hướng 
cho quần chúng quy y Tam bảo. 


Lễ hằng thuận - dựng vợ gả chồng 


Vấn đề quan trọng đề khăng định sự trưởng thành của một 
con người đó là thời điểm dựng vợ, gả chồng. Một đôi nam nữ 
do yêu thương nhau, đến với nhau, muốn sông chung với nhau 
và nguyện “sẽ 6háy mặt nhau trong đời này cũng như sẽ thấy mặt 
nhau trong đời sau”? là khát vọng chính đáng trong đời sống 
thường tục của một người cư sĩ. Ở đây, muôn có một cuộc sống 
hạnh phúc bền vững thì ngoài bốn sự tương đồng của lứa đôi theo 
huân thị của Phật, thì trong không gian nghi lễ của ngày cưới, 
đòi hỏi phải có sự chứng minh và chú nguyện của chư Phật và 
chư Tăng. 


201 


Theo lịch sử kinh điển, Đức Phật đã được mời dự lễ cưới 
của người em cùng cha khác mẹ Nanda'!. Từ sự kiện này, Nanda 
đã xuất gia, nhưng ít ra qua đó đã xác chứng sự có mặt lần đầu 
tiên về yếu tô Phật giáo trong lễ cưới của thường nhân. Về sau, 
các đệ tử tại gia thân cận Đức Phật đã chủ động cầu thỉnh Đức 
Thế Tôn chứng minh và thuyết giảng cho con cái của họ trước 
và sau ngày cưới. Lời cầu thỉnh của gia chủ Uggaha là một minh 
chứng sinh động: Những đứa con gái này của con, bạch Thể 
Tôn, sẽ đi về nhà chồng. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giáo giới 
chúng. Bạch Thé Tôn, Thế Tôn hãy khuyên dạy chúng, đê chúng 
được hạnh phúc an lạc lâu dài”. Đặc biệt, với nàng con dâu bất 
trị Sujata của trưởng giả Anathapindika, sau khi nghe Đức Thế 
Tôn minh giải có bảy loại vợ trên cuộc đời này, Sujata đã hồi cải 
và trở thành một nàng dâu tốt. Câu chuyện về lễ cưới của nàng 
thiện nữ Tỳ Xá Khư đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích về yếu 
tố Phật giáo trong lễ cưới thời xưa*'. Thậm chí một nhà hảo phú 
Bà-la-môn thời xưa còn tham vấn Đức Phật về các tiêu chuân đề 
lựa chọn con rễ cho con gái cưng của mình°. 


Từ đây có thê thấy, cử hành lễ cưới có sự hiện diện chứng 
minh của ba ngôi Tam bảo là điều kiện tốt cho hạnh phúc nam 
nữ đã có lịch sử từ thời Đức Phật. Trước hết, sự chú nguyện, gia 
trì của chư Tăng sẽ làm cho hạnh phúc của đôi lứa được vững 
bền. Thứ hai, trong buôi lễ, những trách vụ căn bản của người 
chồng và người vợ mà Phật dạy trong kinh Giáo thọ Thi Ca La 
Việ£5 được chư Tăng tuyên thuyết, sẽ là những khế ước quan 
trọng trong quan hệ hôn nhân của hai người. Có thể, cần có sự 
giải thích văn kinh cho phù hợp với bối cảnh xã hội, nhưng dù 
sao những khê ước đó thê hiện tính bình đăng trong hôn nhân và 


202 


đây cũng là một trong những điều kiện hạnh phúc. Thứ ba, trong 
một không gian tâm linh, với sự hiện diện của ba ngôi Tam bảo 
và các bậc cha mẹ, người thân; sự thệ nguyện sóng với nhau trọn 
đời của đôi nam nữ được bảo chứng ở nhiều phương vị, và đây 
cũng là một cơ sở bô sung làm tăng thêm tính hợp pháp cũng như 
tính bền vững của hôn nhân. 


Đã từng có quan niệm cho rằng, thú hướng của đạo Phật 
là giải thoát, trong khi đó việc tô chức nghi lễ hôn nhân tức là 
sự đồng thuận cho dòng luân hồi tiếp diễn. Hơn thế nữa, lại có 
luận điểm không đồng tình về việc người xuất gia tô chức cưới 
hỏi, vì trong kinh, luật Phật cám. Thật sự, đó là những quan ngại 
không có cơ sở. Thứ nhất, lộ trình tu đạo theo Đức Phật là thuận 
thứ, là từ từ”. Đức Phật vẫn khăng định rằng ngoài lạc xuất gia 
cao quý thì còn có lạc tại gia, và chủ đích của Ngài định hướng 
làm sao để người tại gia vẫn có khả năng tu Phật được. Đây cũng 
là trăn trở của đệ tử cư sĩ tại gia DighaJanu và đã được Phật dạy 
cho bón pháp hạnh phúc: “Đầy đủ sự tháo vát, đầy đủ sự phòng 
hộ, làm bạn với thiện và sống thăng bằng điều hòa”. Kế đến, 
điều Phật cắm người xuất gia tô chức cưới hỏi liên quan đến 
việc mai mối, vì đưa mai môi là phạm vào một trong mười ba 
giới Sanghàdisesa; do vì việc làm mai mối không nhằm hướng 
dẫn người cư sĩ tu tập, tịnh tín mà như là một phương cách kiếm 
sóng, hưởng lợi". Ngày nay, việc mai mối dường như đã mắt hắn 
ý nghĩa ban đầu của chúng vì phần lớn nam nữ tự tìm hiểu và 
đến với nhau. Trong thực tế, việc cử hành hôn lễ tại chùa, thực 
chất chỉ mong cầu người xuất gia cầu nguyện, ban phước và xác 
chứng cho tâm nguyện của lứa đôi. Xét về căn bản giới luật, điều 
nảy không vi phạm giới điều Sanghàdisesa. 


203 


Sanh ra đã làm bạn với thiện, lớn lên và lập gia thất trong sự 
che chở của Tam bảo, là phước báo cho bất cứ ai khi sống trong 
đời. Vì lẽ được sống và sông trong hạnh phúc thuần thiện là cửa 
ngõ dẫn đến nhiều điều lợi lạc an vui, không chỉ trong một đời. 


Tang lễ và tế tự 


Một sự thật không thê tránh né hay chối cãi, đó là cái chết. 
Đây là thuộc tính tất yêu của chúng sanh. Ân dụ sinh động mô tả 
về cái chết được Phật dạy trong kinh Tương Ung”: như các vật 
dụng bằng gốm, tất cả đều phải bị bề, kết thúc bằng tan vỡ, hoặc 
ở lúc này hay ở khi khác. Sự thật này được Đức Phật khăng định 
dứt khoát: Tát cả chúng sanh, thưa Đại vương, đêu phải chết, đêu 
kết thúc trong sự chết, đêu không vượt qua sự chết°. 


Nhận thức đúng và chấp nhận thực tại này không phải là 
điều đơn giản, vì lẽ con người thường không dám đối diện sự thật 
nghiệt ngã này. Câu chuyện tìm những hạt cải để cứu đứa con đã 
chết của nàng Kisa Gotami'° hay dáng vẻ hớt hãi với mái tóc đầm 
sương của thiện nữ Visakha khi hay tin người cháu mật là thực 
trạng phô biên của con người khi đối diện với cái chết. Nhận thức 
đúng về thực tại này, do đâu mà khô đau là thái độ sống đúng 
mực của người đệ tử Phật. Và đây cũng là câu chuyện của vua 
Pasenadi được hoàng hậu Malika khéo léo dẫn dụ đề cuối cùng 
nhận ra chân lý: Sâu, bi, khô, ưu não khởi lên do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi ái. 

Từ sự nhận thức đúng đắn này, ngươi đệ tử Phật bình tâm 
đối diện với sự thật và mong mỏi được sự gia trì của Tam bảo 
trong phút cuôi của đời sông. Trong lịch sử kinh điển, có lẽ một 


204 


trong những người cư sĩ đầu tiên thỉnh cầu đệ tử của Đức Thế 
Tôn quang lâm tư gia hộ niệm là thí chủ Anathapindika*5. Đáp lại 
lời thỉnh cầu, ngài Sariputta đã quang lâm tư gia và có một bài 
pháp quan trọng trước khi thí chủ Anathapindika xả báo thân và 
được sanh lên cõi Trời. Khảo sát bước đầu từ kinh điển cho thấy, 
trong những thời pháp hộ niệm cho người sắp lâm chung thì pháp 
thức quy y Tam bảo, thọ trì Ngũ giới”, buông xả, không thủ trước 
bắt cứ điều gì'°, giáo nghĩa căn bản của ba pháp ấn”, là những nội 
dung thuyết øIảng quan trọng cần đặc biệt nhân mạnh. 


Với Đức Phật, Ngài không hứa khả răng, ai làm đệ tử của 
Ngài thì khi chết sẽ được người xuất gia hộ niệm. Vì lš, nêu 
như chuyên tâm lo công việc hộ niệm cho tang lễ thì có lẽ Đức 
Phật đã không còn thời gian hoằng hóa, vì đệ tử Ngài quá nhiều! 
Chính vì lš này đã khăng định rằng, đạo Phật không phải là đạo 
của người chết. Cho nên vấn đề được hộ niệm khi lâm chung 
cũng tùy duyên và tùy hoàn cảnh. Đọc lại sự hộ niệm lẫn nhau 
của đôi vợ chồng cha mẹ của Nakula"? là một bài học lớn về 
nghĩa vợ chồng và tình bạn đạo mà ở đây là sự hỗ trợ cho nhau 
trong thời khắc lâm chung. Đức Phật đã tán thân sự hộ mệm cho 
chồng của bà mẹ Nakula: “Thật lợi ích thay cho ông, này Gia 
chủ! Thật khéo lợi ích thay cho ông, này Gia chủ, được nữ gia 
chủ, mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn hạnh phúc, đã giáo 
giới, đã khuyên dạy ông”°!. Và như vậy, từ cơ sở kinh điển đã 
cho thấy rằng, trong phút cuối của đời sống, được người xuất gia 
hay tại gia hộ niệm đều được Phật cho phép, và chỉ cần sự định 
hướng, an trú trong Chánh pháp đối với người đang hấp hồi, là 
điều kiện cần trong căn bản tang lễ. 


205 


Về phương diện hình thức, tang nghi của một người đệ tử 
Phật chỉ nên tiến hành trong thanh sơ, giản tiện, không nên chú 
trọng hình thức rườm rà. Trong thời Đức Phật và theo văn hóa 
Ân Độ, thì thường chú trọng hỏa táng (thiêu xác) hoặc lâm táng 
(đưa thi thể vào rừng). Ngoài ra, tùy theo các vùng miền văn hóa 
mà có các hình thức như mai táng (chôn cất), huyền táng (treo lơ 
lửng trong các hang động), điều táng (cho chim và thú ăn), thủy 
táng (thả xuống nước). Phật giáo luôn dung dị trong cách thức xử 
lý thân tứ đại. Tuy yêu thương con ngập trời như Kisa Gotami, 
nhưng khi được Phật khai thị, biết răng không thê cứu văn đứa 
con đã chết, nên nàng đã đem đặt con nàng ở nghĩa địa”? (lâm 
táng - đem bỏ thi thê trong rừng). Ngay như Đại đệ tử Xá Lợi 
Phát, sau khi ngài nhập Niết-bàn tại làng Nalaka ở Magadhans, 
thì tang lễ của ngài cũng được tiến hành đơn giản bằng pháp 
thức hỏa táng và chỉ với vài người thân dự tang lễ, sau đó người 
em Cunda đã đem xá-lợi đựng trong bát và y về bạch với Đức 
Phật”. Tuy chưa phải là tắt cả, nhưng từ đây có thê thấy, tang lễ 
của những cư sĩ hay tu sĩ thời Phật không quá chú trọng vào hình 
thức lễ nghi. 


Trong những trách vụ cơ bản của người cư sĩ là phải cúng 
tế các vị tiên linh, những người đã khuất, vì lẽ đó là sự thê hiện 
lòng biết ơn và là sự thê hiện tâm từ bi đối với những người quá 
vãng. Điều đó được xác tín qua lời huấn thị của Đức Phật: Nảy 
Gia chủ, vị Thánh đệ tử với tài sản... thâu hoạch đụng pháp. Với 
tài sản ấy, vị ấy tô chức năm loại lễ hiển cúng; hiến cúng cho bà 
con, hiến cúng cho khách, hiến cúng cho các vong linh quá khử, 
hiển cúng cho vua, hiển cúng cho chư Thiên”. Ö đây, trong năm 
loại hiến cúng đó, thì việc hiến cúng cho vong linh quá khứ bao 


206 


gồm từ những người thân thuộc cho đến các loại ngạ quỷ, cô hồn. 
Bài kinh Ngoài bức tường” (Tirokudda Sutta) là một minh chứng 
về lễ hiền cúng cho các dạng chúng sanh đó. 


Trong khi thực hiện các dạng thức tế tự, Đức Phật cũng 
lưu ý rằng không được giết hại chúng sanh để làm phẩm vật 
tế tự. Điều đó được thể hiện rất rõ ràng trong kinh Cứu la đàn 
đâu - Kutadanta: “Này Bà-la-môn, trong lễ tế đàn này, không có 
trâu bò bị giết, không có dê cừu bị giết, không có gà heo bị giết, 
không có các loại sinh vật nào khác vị sát thương, không có cây 
côi bị chặt để làm trụ cột tế lễ, không có loại cỏ dabbha (có cát 
tường) bị cắt để rải xung quanh đàn tế. Và những người gia bộc 
hay... người đem tin hay những người làm thuê không bị dọa nạt 
bởi hình phạt, không bị dọa nạt bởi sợ hãi và không làm việc 
trong than khóc với nước mắt tràn đầy mặt mày. Chúng muôn thì 
chúng làm, chúng làm những øì chúng muốn. Tế đàn nay được 
hoàn tất chỉ với dầu, sanh tô, thục tô, mật và đường miếng ”5, 
Trong kinh Tiếu Bộ, Đức Phật cũng khẳng định không nên sát hại 
chúng sanh đề cúng tế, vì lẽ cúng đô ăn như vậy cho người chết 
không có lợi ích gì. Khi đã sát sanh, làm sao có lợi ích được ?”". 
Trong liên hệ thực tiễn kinh điền, có thê linh động về các phẩm 
vật hiến tế, nhưng căn bản phải dựa trên quan điểm không được 
phương hại hoặc gây đau khô cho chúng sanh khi thực hiện các 
nghỉ thức tế tự. 


MỘT Số ĐỀ NGHỊ BƯớC ĐẦU VỀ NGHI LỄ PHẬT 6IÁ0 


Mặc dù nhận thức về Phật học của người tại gia ngày nay 
khá vững chãi, đôi khi hơn hắn cả người xuất gia, thê nhưng chưa 


207 


thể ứng dụng những hiểu biết của mình vào thực tiễn đời sống, 
mà cụ thê là những nghỉ quy thiết thực mang tính nghỉ lễ của đời 
người. Nói rõ hơn, đôi khi tự nhận là Phật tử Việt Nam, thế nhưng 
những ứng xử nghỉ lễ quan trọng trong đời người phân lớn bị ảnh 
hưởng bởi màu sắc Nho gia, thể hiện qua những hướng dẫn mang 
tính khuôn mẫu từ 7họ mzi gia lẾ%. Là Phật tử, thế nhưng ứng 
xử trong đời sông còn ảnh hưởng bởi đạo đức Nho gia thì chưa 
phải là Phật tử đúng nghĩa. Muốn vượt thoát khỏi ảnh hưởng 
của khuôn mẫu này, đòi hỏi phải có sự tông hòa sức mạnh từ hai 
chúng đệ tử Phật: tu sĩ và cư sĩ. 


Được xem là người hướng dẫn, là chỗ dựa tinh thần, định 
hướng quân chúng trong những nghi lễ căn bản của đời người; 
người xuất gia cần được trang bị những hiểu biết cơ bản về nghỉ 
lễ của Phật giáo, nhận thức đúng và đầy đủ về tầm quan trọng của 
nghỉ lễ trong công cuộc hoằng hóa nói chung. Ở một cách nhìn 
nảo đó; vận dụng tốt nghỉ lễ là tiềm năng to lớn trong việc hướng 
người vào đạo. Một khóa lễ cầu an, một tang nghi cho người vừa 
khuất... là những tiền đề để hướng người thiện tâm quy ngưỡng 
Tam bảo. Kê đến, cần phải có một sự thông nhất trong đoàn thê 
Tăng-già về những lễ nghi căn bản của đời người. Từ trước đến 
nay, đã có nhiều tác phâm về nghỉ lễ được trước tác, thế nhưng 
chưa có một sự thông nhất, ít nhất là những nghỉ quy căn bản 
trong một đời người. Trong cách hiều mặc định, khi nói đến nghỉ 
lễ, thì thường ngầm hiểu là những nghi quy dành cho tang lễ, 
hoặc cầu phước, cầu an... đây là một thực tế u hoài về hiện trạng 
nghỉ lễ Phật giáo nói chung. 


Thiết tưởng, việc xây dựng một bộ khung lễ nghi căn bản 


208 


đời người không quá khó. Thống nhật nghi quy được hiểu ở đây, 
chính là sự xác nhận những nghi lễ căn bản trong một đời người 
theo tiêu chuẩn Phật giáo. Từ cơ sở thông nhất chung này, mỗi 
hệ phái có thể uyên chuyên linh động theo điều kiện nghỉ lễ của 
hệ phái mình, đề biến những nghỉ quy cơ bản đó thành lễ nghỉ cụ 
thể trong công cuộc hành đạo. Từ thực tế lịch sử Việt Nam, chỉ 
một danh nho người Việt như Hồ Sĩ Tân, vẫn có thê định hướng 
nghỉ lễ cho cả tầng lớp bình dân vải trăm năm với tác phẩm Thọ 
mái gia lễ, thì không lý nào với một tập thể Phật giáo có lịch sử 
phát triển gần hai ngàn năm trên đất nước này, được tổ chức 
chặt chẽ như hiện nay, lại không thể xây dựng một nghi quy 
căn bản của đời người, để định hướng ứng dụng đạo đức cho 
hàng tại gia cư sĩ? 


Với hàng cư sĩ nói chung, phải nỗ lực vượt thoát những ảnh 
hưởng của các chuân mực đạo đức không mang dấu ấn của Phật 
giáo. Cụ thể, phải từ bỏ những hủ tục, những thói quen được 
truyền lại từ thời trước trong nghi lễ đời người. Cần phải thấy 
rằng, sở dĩ còn phải vận dụng những nghi lễ mang tính tập tục đó, 
người cư sĩ chỉ mong mỏi có được một cuộc sống ồn định, hạnh 
phúc và bình an. Nghi lễ Phật giáo nói chung vẫn đáp ứng được 
những đòi hỏi chính đáng đó của người cư sĩ, chỉ có điều người 
cư sĩ chưa được hướng dẫn, định hướng mà thôi. 


Với nghi lễ đầu đời như lễ đầy tháng và thôi nôi của một 
đứa trẻ; thực chất đó là một nghi lễ mang ảnh hưởng từ tập tục 
thờ cúng các bà mụ trong tín ngưỡng cô Trung Hoa. Thực ra đây 
chính là lễ tạ ơn những đối tượng tâm linh và mong mỏi con cái 
bình an, chóng lớn. Một niềm tin dựa trên những cơ sở không 


209 


vững vàng nhưng được xem là truyền thông, nên được tiếp nói 
từ nhiều thế hệ. Người Phật tử cần chiêm nghiệm về lời dạy của 
Đức Phật về vẫn đề ứng xử với tập tục, với truyền thông được 
Phật dạy trong kinh Tăng Chf° đê ứng xử cho phù hợp. 


Nếu như trong những dịp này, cũng là một hình thức tạ ơn 
và mong con hiền, ngoan chóng lớn, thì hàng cư sĩ có thê thực 
hiện theo nghi thức quy y g1eo duyên như người thân của vương 
tử Bồ Đề đã từng thực hiện. Có thể nói, các nghi lễ quan trọng 
của đời sông như quy y Tam bảo, cưới gả cho con, tế tự những 
người thân, cúng tạ thô thần, trời đất... cũng nên tham chiêu vào 
những nghi quy được thiết định trong kinh điển làm khuôn mẫu 
cho nghỉ lễ của một người tin Phật. 


Đạo đức của một con người bắt đầu từ những việc làm nhỏ 
nhất. Tuân hành theo những chuẩn mực Phật dạy thê hiện qua 
nghỉ lễ đời người, là một trong những cách hoàn thiện đạo đức 
theo chuẩn mực Phật giáo. Ân dụ một người trùm một tắm vải 
trăng được Phật dạy trong kinh 7rung Bộ, thì chỗ nào cũng được 
bao trùm bởi một màu trắng cả”. Người cư sĩ học Phật, tin Phật 
thì không lý nảo những ứng xử đạo đức, thê hiện qua những nghi 
quy dù nhỏ nhât của đời người, lại bị ảnh hưởng bởi những mặc 
ước của các tín ngưỡng, tôn giáo khác. Một hạt sạn trong giày 
tuy nhỏ, nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn khi không có nó, nếu như bạn 
muôn khởi hành một chuyên đi xa. 


(HỨ THÍCH 


1 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 1: Tương ưng chư Thiên, phẩm 
Quần tiên, Kinh Tụ hội,VNCPHVN, 1993, tr.63-64. 


210 


? ĐTKVN, Kính Trung Bộ, tập 2, Kinh Hạnh con chó,VNCPHVN, 1992, tr.1 15-125. 
3 ĐTKVN, Kính Trung Bộ, tập 2, Đại kinh Malunkyaputta,VNCPHVN, 1992, tr.206. 
ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 3, Kinh Điều ngự địa,VNCPHVN, 1992, tr.346-352. 


5 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 4, chương 10 pháp, phẩm Upali và Ananda, 
Kinh Upali và giới bổn,VNCPHVN, 1997, tr.333. 


5 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Đại bát Niết-bàn,VNCPHVN, 1991, tr663. 


7 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Bồ Đề vương tử, VNCPHVN, 1992, 
tr574-575. 


8 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Phật tự thuyết, chương 2, phẩm Mucalinda, 
(Ud. 15), NXB.TP.HCM, 1999, tr.141-147. 


? ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Angulimala,VNCPHVN, 1992, tr.585-586. 


19 Xem thêm, Phạm Thị Thúy, chủ biên, Thai giáo - Dạy con từ trong bụng mẹ, 
NXB.Phụ Nữ 2011. 


11 Tích truyện Pháp cú, phẩm XXII, Địa ngục, bản dịch của Viên Chiếu, 
truyện số 9. 


12 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Phật thuyết như vậy, chương ba pháp, 
phẩm bạ, (It.62), NXB.TP.HCM, 1999, tr.383-385. 


13 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt,VNCPHVN, 1991, 
tr542. 


1 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Sức mạnh hữu học, 
Kinh Dục vọng, VNCPHVN, 1996, tr.511-512. 


15 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gia chủ, Kinh Thích 
tử Mahanama, VNCPHVN, 1996, tr.584. 


15 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 11: Tương ưng dự lưu, phẩm 
Phước đức sung mãn, Kinh Mahanama, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.575. Nguyên văn: 
Ai quy y Phật, này Mahànàma, quy y Pháp, quy y chúng Tăng. Cho đến như vậy, 
này Mahànàma, là người cư sĩ. 


1” ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 11: Tương ưng dự lưu, phẩm 
Saranàni, Kinh Sarakàni, hay Saranàni (1), NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.549. 


1# ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 11: Tương ưng dự lưu, phẩm 
Saranàni, Kinh Mahanama (1), NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.541. 


1 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 11: Tương ưng dự lưu, phẩm 
Saranàni, Kinh Mahanama (1), NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.543. 


211 


?° ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 11: Tương ưng Sakka, phẩm thứ 
nhất, Kinh Dhajaggam - đầu lá cờ,VNCPHVN, 1993, tr.485-486. 


?! ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 11: Tương ưng dự lưu, phẩm 
Phước đức sung mãn, Kinh Mahanama, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.575. 


?2 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 4, chương 9 pháp, phẩm Tiếng rống con sư tử, 
Kinh Velama,VNCPHVN, 1997, tr.124-129. 


?3 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 7, chuyện Đại nhân hộ pháp, NXB.Tôn Giáo, 2002, 
tr461-471. 


ĐTKVN,Kĩnh Tiểu Bộ, tập 4, chuyện Tổ chim con, NXB.TPHCM, 2001, tr.207-222. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Nam cư sĩ, Kinh 
Không sợ hãi, VNCPHVN, 1996, tr. 639. 


 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Đại bát Niết-bàn, VNCPHVN, 1991, 
tr.562-563. 


 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 11: Tương ưng Sakka, phẩm thứ 
nhất, Kinh Dhajaggam - đầu lá cờ,VNCPHVN, 1993, tr.485. 


?8 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 2, chương 4 pháp, Đại phẩm, Kinh Bhaddya, 
VNCPHVN, 1996, tr.191. 

? ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nguồn sanh phước, 
Kinh Xứng đôi (1),VNCPHVN, 1996, tr.669. 

39 Kinh đã dẫn. Nguyên văn: cả hai người là đồng tín, đồng giới, đồng thí, 
đồng trí tuệ. 

3! ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 3, Trưởng lão Tăng kệ, chương Hai kệ, phẩm Hai, 
Nanda, NXB.TP.HCM, 2000, tr.148-150. 


3. ĐIKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Sumana, Kinh 
Uggaha - Người gia chủ,VNCPHVN, 1996, tr.358-359. 


33 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 3, chương 7 pháp, phẩm Không tuyên bố, 
Kinh Các người vợ, VNCPHVN, 1996, tr.404-409. 


*ĐTKVN, Tích truyện Pháp cú, Viên Chiếu dịch, phẩm 4, phẩm Hoa, Đám cưới 
của bà Tỳ Xá Khư. 

3 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, chuyện Giới hạnh tốt lành, NXB.TP.HCM, 2001, 
tr409-411. 


3% ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt,VNCPHVN, 1991, 
tr.543. Nguyên văn: Này Gia chủ tử, có năm cách, người chồng phải đối xử với vợ 
như phương Tây: Kính trọng vợ, không bất kính đối với vợ; trung thành với vợ; 


212 


giao quyền hành cho vợ; sắm đồ nữ trang với vợ; Này Gia chủ tử, được chồng 
đối xử như phương Tây theo năm cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng 
chồng theo năm cách: Thi hành tốt đẹp bổn phận của mình; khéo tiếp đón bà 
con; trung thành với chồng; khéo gìn giữ tài sản của chồng; khéo léo và nhanh 
nhẹn làm mọi công việc. 

3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Lớn, Kinh A-tu-la 
Pahàràda, VNCPHVN, 1996, tr.560-561. 

3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 2 pháp, phẩm Lạc,VNCPHVN, 1996, 
tr.150. 


3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gotami, Kinh 
Dìghajanu, người Koliya,VNCPHVN, 1996, tr.662. 


+0 Luật Tứ phần, quyển 1, Thích Đỗng Minh dịch - Thích Nguyên Chứng - 
Thích Đức Thắng hiệu đính và chú thích, NXB.TP.HCM, 2006, tr.94. 


#! ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 3: Tương ưng Kosala, phẩm thứ 
ba, Kinh Tổ mẫu, VNCPHVN, 1993, tr.217. 


%2 Kinh đã dẫn. 


® ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 3, Trưởng lão Ni kệ, phẩm mười, tập mười kệ, Kisa 
Gotamii, NXB.TP.HCM, 2000, tr.639-644. 


# ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Phật tự thuyết, chương tám, phẩm 
Pataligamiya, (Ud.91), NXB.TP.HCM, 1999, tr.286-288. 


*® ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Ái sanh,VNCPHVN, 1992, tr.596. 
 ĐTKVN,Kính Trung Bộ, tập 3, Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc, VNCPHVN, 1992,tr.581. 


Chú giải Kinh Tương Ung, phần Tương ưng chư Thiên, Kinh Sabbhisutta 
(S.i.16f). Theo, Tỳ-kheo Hộ Pháp, Quy y Tam bảo. 
%8 Kinh đã dẫn. 


*® ĐTKVN, Kinh Tương Ung Bộ, tập 4, chương 1, Tương ưng sáu xứ, phần hai, 
Năm mươi kinh thứ hai, phẩm Bệnh, Kinh Bệnh, NXB.Tôn Giáo, 2001, tr. 83-86. 
Xem thêm: ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 3, chương 1, phần b, Năm mươi kinh 
ở giữa, phẩm Trưởng lão, Kinh Vakkali, NXB.Tôn Giáo, 2000, tr.216-226. 


"9 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 6 pháp, phẩm Cần phải nhớ, Kinh 
Cha mẹ của Nakula (1), VNCPHVN, 1996, tr.32-37. 


*! Kinh đã dẫn. 


"2 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 3, Trưởng lão Ni kệ, phẩm mười, tập mười kệ, Kisa 
Gotamii, NXB.TP.HCM, 2000, tr.640. 


213 


* Samyutt Nikaya: The grouped discourses, Safipatthana-Samyufta -The 
Four Frames of Reference (Foundations of Mindfulness) ; SN 47.13: Cunda Sutta - 
About Cunda. (Source:http://www.accesstoinsight.org). 


*“ ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nghiệp công đức, 
Kinh Bốn nghiệp công đức, VNCPHVN, 1996, tr.680. 


55 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tiểu tụng - Khuddakapatha, kinh Ngoài 
bức tường, NXB.TP.HCM, 1999, tr.21. 


5 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Cứu la đàn đầu,VNCPHVN, 1991, tr.252. 


5 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 4, chuyện Đồ ăn cúng người chết, NXB.TP.HCM, 
2001, tr.139. 

"8 Thọ mai gia lễ do Hồ Sĩ Tân (1690-1760) soạn, ông hiệu là Thọ Mai người 
làng Hoàn Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đậu tiến sĩ năm 1721 (năm thứ 2 
triều Bảo Thái), làm quan đến Hàn lâm Thị chế. 


"9 ĐTKVN, Kỉnh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 3 pháp, phẩm Lớn, Kinh Các vị ở 
Kesaputta, VNCPHVN, 1996, tr. 341-342. Xem thêm: ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 
2, chương 4 pháp, Đại phẩm, Kinh Bhaddya, VNCPHVN, 1996, tr.187. 


5° ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 3, Kinh Thân hành niệm, VNCPHVN, 1992, tr.275. 


“Io 


CÁC PHÁP CHÚC MỪNG 


Những ai khéo chế ngự, 
Sống bồ thí người khác, 
Ai ty thời nhiệt thành, 
Bồ thí đô ăn uống, 

Đem lại cho các vị, 

Bốn sự kiện như sau, 
Cho thọ mạng, dung sắc, 
Cho an lạc, sức mạnh!. 


Theo truyền thông Phật giáo Nam truyền, sau khi nhận lễ 
phẩm cúng dường, chư Tăng thường chúc phúc cho Phật tử bằng 
bốn pháp: sóng lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh?. Trong một sô 
trường hợp, chư Tăng dùng năm pháp) đê chúc mừng, nhưng 
thực tế chúc phúc bằng bồn pháp thường được sử dụng hơn. Theo 
cách hiểu truyền thông, thì sống lâu là sự đạt thành Tứ thân túc; 
sắc đẹp là sự nghiêm trì giới luật; an vui là thành tựu Tứ thiền và 
sức mạnh là thành tựu Ngũ lực. Xuất hiện trong nhiều ngữ cảnh 
ở Kinh tạng, bốn pháp này chuyên chở nhiều tầng nghĩa phong 
phú, sinh động, từ thấp lên cao. Trong khuôn khổ tìm về tính đơn 
nghĩa, gần gũi thiết thân với đôi tượng được chúc phúc, chúng tôi 
thử khảo sát lời cầu chúc trong tầng nghĩa thực tiễn, đời thường. 


Cần phải thấy rằng, sau khi nhận lễ phâm, hoặc thọ thực 
xong, việc hồi hướng công đức, thuyết giảng hoặc chúc phúc cho 


216 


thí chủ là trách vụ cần làm của người xuất gia. Hình ảnh Đức 
Phật sau khi thọ trai xong, tùy theo điều kiện nhân duyên đề Ngài 
thuyết giảng một bài pháp, hoặc đôi khi Ngài chỉ yên lặng chú 
nguyện. Kinh ghi: Khi ăn xong, Ngài ngôi im lặng một lát nhưng 
không đề quả thì giờ nói lời tùy hỷ (công đức). Ngài nói lời ty 
hỷ (công đức), không chỉ trích bữa ăn ấy, không mong bữa ăn 
khác; trái lại, Ngài với pháp thoại khai thị hội chúng ấy, khích lệ, 
làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ. Ngài sau khi với pháp thoại 
khai thị hội chúng ấy, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan 
hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi". 


Truyền thông chúc phúc cho thí chủ này được chư Tăng tiếp 
nói mãi đến hôm nay. Ở đây, đôi tượng được chúc phúc thì phong 
phú và đa dạng, có thể là hàng Phật tử thâm tín Tam bảo và cũng 
có thê là người bước đầu phát tâm. Thiên nghĩ, lời cầu chúc ở đây 
nên chăng là những điều dễ hiểu và thực tiễn, đời thường, thì đối 
tượng mới có thể dễ dàng thâu đạt, tin hiểu. 


SốNG LÂU 


Một thân thê mạnh khỏe, trường thọ là phước báo của nhiều 
kiếp quá khứ và nỗ lực trong hiện tại. Sóng trong đời, không phải 
ai cũng hội đủ phước báo ấy. Ở đây, tiêu chuẩn sống lâu phải đi 
kèm với tiêu chí khỏe mạnh và sống có ích cho tha nhân. Vì lẽ, 
sống lâu nhưng sống vật vờ, bệnh tật liên miên và lụy phiền mọi 
người thì chưa phải là sống lâu đúng nghĩa. 

Hơn ai hết, chính bản thân Đức Phật, Ngài đã nhận thức 
tật rõ, đất cả các loài hữu tình do ăn uống mà an trúŠ. Nhờ ăn 
uống mà tác thành nên thân thê tráng kiện. Không thể có được 


Mi 


một sự thông tuệ, minh mẫn với một thê xác bạc nhược, yêu 
đuối và nhiều bệnh tật. Hãy ăn uống cho thích nghỉ° là một trong 
những yếu tố tạo nên một thân thể tráng kiện, mạnh khỏe. Chiêm 
nghiệm thật sâu về cuộc đời Đức Phật, với điều kiện sống khắc 
nghiệt, bấp bênh của một du sĩ hành khát, đôi khi cũng phải chịu 
đói và khát; mặc dù vậy, sự kiện thọ đến 80 năm của Đức Phật$ 
là một sự khắng định vững chãi về việc giữ gìn và bảo hộ sức 
khỏe trong thực tế đời thường. 


Theo kinh Tăng Chi, muôn gia tăng tuôi thọ, sống lâu thì 
phải: Làm việc thích đáng, biết vừa phải trong việc thích đáng, 
ăn các đỗ ăn tiêu hóa, dụ hành phải thời và sống Phạm hạnh). 
Sống thì phải hoạt động. Có những việc đáng làm thì phải làm và 
làm ở mức độ vừa sức, phù hợp với biệt nghiệp của riêng mình. 
Một con kiến không thê cðng cả Thái sơn. Cũng vậy, tùy theo bối 
cảnh và điều kiện sống của mỗi người mà tự chọn cho mình một 
công việc phù hợp. Nghiên cứu của nhiều ngành khoa học ngày 
nay đã bảo chứng rằng, hoạt động cơ thể ở hai mặt thê chất và 
tỉnh thần trong một mức độ vừa phải, thì sẽ kéo đài tuổi thọ. 


Bên cạnh đó, biết quản lý sở thích ăn uống của mình là một 
phương cách bảo hộ sức khỏe tối ưu. Bệnh từng khâu nhập là một 
chân lý luôn đúng trong trường hợp này. Ăn các đồ ăn tiêu hóa 
còn có nghĩa là tiếp thụ thức ăn phù hợp với cơ thê của mình. Ăn 
vì sức khỏe chứ không phải vì thỏa mãn vị dục. Vì có những thức 
ăn tuy ngon miệng nhưng không phù hợp cho sức khỏe. Chiêm 
nghiệm về cách ăn của Đức Thé Tôn đề có thê thấy được thức 
ăn sẽ đễ dàng tiêu hóa như thê nào: Ngài ăn đô ăn vừa phải (với 
cơm), không có bỏ miếng cơm, chỉ lựa miếng thức ăn. Tôn giả 


218 


Gofama đưa miếng cơm quanh miệng hai ba lần rồi mới nuối, 
không hột cơm nào được vào trong thân không bị nghiễn nát, và 
không một hột cơm nào còn lại trong miệng trước khi ăn miếng 
cơm khác. Tôn giả Gotama không thưởng thức vị ăn khi ăn đô ăn, 
không thưởng thức lòng tham vị'°. Không vì thỏa mãn vị dục là 
cách ăn tạo nên một sự sung mãn cho sức khỏe, tuôi thọ. 


Điều kiện kế tiếp của trường thọ là việc đi lại vừa phải và 
phù hợp. Nếu du hành không phù hợp, không thích nghỉ, sẽ gặp 
nhiều nguy hiểm đến tính mạng. Kinh ghi: đu hành đường phô 
phi thời có sáu nguy hiêm: Tự mình không được che chở hộ trì, 
vợ con không được che chở hộ trì, tài sản không được che chở 
hộ trì, bị tình nghỉ là tác giả các ác sự, nạn nhân các tin đồn thất 
thiệt, tự rước vào thân nhiều khô não'!, Đi lại trong thời điểm nào 
thì an toàn và tốt cho sức khỏe, đó là điều còn có ý nghĩa thời sự 
trong thời đại hôm nay. Du hành phải thời còn có nghĩa là tham 
gia các hoạt động giao du giải trí phải đúng lúc đúng thời, với 
một mức độ vừa phải thì sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần. Và, điều 
kiện cuối cùng đề gia tăng tuôi thọ theo kinh Tăng Chi là phải 
sống Phạm hạnh. Phạm hạnh có nhiều tầng nghĩa, trong ngữ 
cảnh này, Phạm hạnh tức là không được buông lung, phóng túng, 
đồng nghĩa với việc nghiêm chỉnh giữ gìn các chuẩn mực đạo 
đức căn bản của con người. Theo kinh Tương Ưng, không buông 
lung phóng túng, thuật ngữ gọi là bất phóng đật, là một pháp có 
thê đưa đến chứng đắc và tôn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc 
đời này và hạnh phúc đời sau'?. 


Ngoài ra, đề gia tăng tuôi thọ còn có sự hỗ trợ của phước 
lành ở đời trước hoặc đời này. Hai phước lành liên quan đên việc 


23 


gia tăng tuổi thọ, đó chính là phải biết phóng sanh và bó thí. Việc 
từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm... là cơ sở 
của trường thọ được Phật khăng định rõ ràng trong kinh 7ung 
Bộ. Trong hệ thống kinh điên Bắc truyền cũng đồng thời xác 
nhận: Đức Tì hề Tôn dạy, có hai lÿ do được thọ lượng lâu dài. Hai 
lý do ấy là gì, một là không hại sinh mạng, hai là hiến cho âm 
thực'*. Ở đây, phước báo bồ thí có ý nghĩa rất lớn liên quan đến 
sự gia tăng tuôi thọ. Trong kinh Tăng Chỉ đã đưa ra hình ảnh, có 
hai đệ tử của Đức Thế Tôn đông tín, đồng giới và đồng trí tuệ 
nhưng một vị bồ thí một vị thì không, sau khi mãn báo thân tuy 
được sanh vào Thiên giới, nhưng phước quả của hai người vẫn 
khác biệt nhau, mà trước hết là khác biệt về thọ mạng". Do đó, 
muốn gia tăng tuôi thọ thì: Hãy bồ thí một cách hoàn bị. Hãy bố 
thí với tự tay mình làm. Hãy bố thí một cách có suy tư. Hãy bố thí 
các đô không phê thải!5. 


SẮCĐẸP 


Mặc dù bề ngoài chưa thê lột tả những đức tính căn bản của 
một con người, tuy nhiên, trong những giao tiếp bước đầu, dáng 
vẻ bên ngoài đóng một vai trò quan trọng trong các môi quan 
hệ giao tiếp. Hơn thế, với nghiệp cảm cơ hữu của chúng sanh 
nói chung, cái đẹp bề ngoài cùng những phẩm chất tương ưng 
bên trong, luôn được nhiều người nhọc công tìm kiếm và mong 
muốn sở hữu. Sắc đẹp trong tính đơn nghĩa là cái đẹp thê hiện 
qua dung nghi, sắc tướng. Ba mươi hai tướng đại trượng phu của 
Đức Thế Tôn được ghi lại trong kinh 7rưởng Bộ” là một trong 
những dấu hiệu đê khăng định nhân cách của bậc xuất thế. Cũng 
từ những dấu hiệu đặc thù này mà đã thu phục được nhiều hạng 


220 


ngoại đạo'Š. Không những thế, một trong Bồn như ý đức của một 
vị vua Chuyên luân Thánh vương là đẹp frai, khả ái, cử chỉ thanh 
lịch, sắc diện tuyệt luân'°. Xem ra, sở hữu một nhân dạng dễ nhìn 
được xem là kết quả của nhiều phước báo mà cá nhân đó tích tập, 
dành dụm không chỉ trong một đời. 


Muốn có được một nhân dạng dễ nhìn, theo kinh Tiêu nghiệp 
phân biệt thì không nên phẫn nộ, bắt bình, không nên quá nhiều 
sân hận trong tâm. Một khuôn mặt từ hòa, không nhăn nhó cáu 
gắt, thì bao giờ cũng tạo nên một ân tượng tốt cho bất cứ ai dù 
chỉ lần đầu gặp gỡ. Nếu như khi sống trong đời luôn giữ tâm 
không hận, không sân thì khi tái sanh trong loài người, người ấy 
sẽ đẹp để'. Khăng định này có thể thấy rõ trong khảo nghiệm 
đời thường. Trên phương diện y thuật, nêu không kiêm soát được 
giận dữ thì người đó sẽ đối diện với nhiều mi nguy hiểm, thân 
mang nhiều tật bệnh và hệ quả đễ thấy trước mắt, đó chính là xấu 
xí, mau giả. Không chỉ dừng lại ở đó, đề có được một dung sắc đễ 
nhìn, theo kinh Tăng Cji, thì cần phải tu tập từ tâm. Trong mười 
một lợi ích khi tu tập tâm từ thì sắc mặt rong sáng” là một lợi ích 
thiết thực. Không những thế, theo kinh 7 8°, nếu như thường 
xuyên duy trì năng lượng thương yêu rộng khắp, thì không những 
đem lại cho bản thân một phước báo nhẹ nhàng, khinh an mà về 
sau sẽ hướng tới một kết quả tối thăng. 


Như vậy, sắc đẹp là là sự tổng hòa của những yếu tố cân 
đói về hình thê cùng những phẩm chất đạo đức, tinh thần. Theo 
Đức Phật, nêu như bất cứ một ai biết /ừ bỏ sá/ sanh, chế ngự sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương 
xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình”, thì ở 


221 


hiện đời sẽ có được một dung sắc khả ái, và tương lai sẽ sở hữu 
những phước tướng tôt đẹp, là cửa ngõ hướng về ba mươi hai 
tướng của bậc đại nhân. 


ANVUI 


Sống và tìm cầu hạnh phúc là khát vọng chính đáng của 
con người. Được sống an vui hay an lạc, là một trải nghiệm của 
hoa trái hạnh phúc. Hạnh phúc có nhiều cấp độ và tầng bậc khác 
nhau. Với người cư sĩ tại gia, theo kinh 7ăng Chi, có bốn thứ 
hạnh phúc căn bản”. Đó là hạnh phúc do có được một chút ít của 
cải vật chất; hạnh phúc khi đúng pháp thọ dụng những tài sản mà 
mình đang sở hữu; hạnh phúc vì không mắc nỢ bắt kỳ ai và hạnh 
phúc vì không có lỗi lầm, phạm tội. Có thê thấy, nỗ lực tạo ra tài 
sản, tiên bạc và sử dụng chúng thông minh, đúng pháp là điều 
được Phật cho phép, khuyến khích. Hơn đâu hết, Đức Phật thấy 
rất rõ rằng, một đời sóng quá chật vật, bức bối về điều kiện vật 
chất, là cội nguồn dẫn đến nhiều cấp độ bất an, khô đau. 


Ở đây, trong bón thứ hạnh phúc vừa nêu, thì có ba thứ hạnh 
phúc liên quan đến những điều kiện vật chất và một hạnh phúc 
liên quan đến những giá trị tỉnh thần. Một đời sống hạnh phúc, 
an lành đúng nghĩa là sự hội tụ của những điều kiện vật chất tối 
ưu cùng những thụ cảm tỉnh tế về tỉnh thân. Vì lẽ, dù có một bữa 
ăn ngon, nhưng mang một tâm lý bực bội khi thọ dụng, thì bữa 
ăn ấy cũng trở thành vô nghĩa. Cùng soi sáng nội dung này là câu 
chuyện về sự an lạc giữa Đức Thế Tôn và hoàng tử Hatthaka, 
người Alavi5. An lạc là an lạc với những gì hiện có và phát xuất 
từ tâm. Dù sống trong cung điện, điều kiện vật dục đủ đây, nhưng 


222 


trong tâm đầy nhiệt não thì không thê nào chạm vào được an lạc, 
hạnh phúc. Đó là sự khăng định được rút ra từ đoạn hội thoại này. 
Ở đây, Đức Phật cũng thường lặp lại, sự an lạc về những điều 
kiện sở hữu vật chất chỉ bằng một phần mười sáu? những an lạc, 
hạnh phúc về tinh thần. Đó là sự khăng định riêng có của Phật 
giáo, khi đề cập đến sự an lạc, an vui của người cư sĩ nói chung. 


Từ cơ sở cho rằng, hạnh phúc trên phương diện tinh thần 
luôn cao hơn những giá trị hạnh phúc do vật chất đem lại, Đức 
Phật đã mở ra một con đường dẫn đến hạnh phúc an vui, không 
lệ thuộc quá nhiều vào điều kiện vật chất. Đó chính là niềm hạnh 
phúc, an vui do biết sông trong hiện tại. Có thê, điều kiện vật 
chất của mỗi người có khác biệt nhau, nhưng một khi biết sống 
với những gì hiện có, nói cách khác là biết an trú trong hiện tại, 
thì cảm thọ hạnh phúc của mỗi người hoàn toàn khác biệt nhau. 
Theo kinh Nhất: dạ hiển giả, một khi biết sông quá khứ không 
truy tìm, tương lai không ước vọng” thì hạnh phúc, an vui sẽ tìm 
về ngay bây giờ và tại đây. Kinh Tương Ưng cũng đồng thời xác 
tín: Không than việc đã qua/ Không mong việc sắp tới/ Sống ngay 
với hiện tại/ Do vậy, sắc thù diệu/ Do mong việc sắp tớ Do than 
việc đã qua/ Nên kẻ ngụ héo mòn/ Như lau xanh rời cành”. 


Cũng đề cập đến vai trò của hạnh phúc tinh thần, theo khảo 
sát của Tô chức News Economics Foundation (NEEF), thì chỉ 
số hành tinh hạnh phúc, viết tắt là HPI”, căn cứ một phần vào 
cảm thụ về đời sống tỉnh thần, sự thỏa mãn, hài lòng với cuộc 
sông hiện tại... đề thiết lập chỉ số hạnh phúc của một quốc gia. 
Tương tự như vậy, tuy khác biệt về lãnh vực đề cập, nhưng khái 
niệm Tông hạnh phúc quốc gia (GNH) mà quốc gia Bhutan khởi 


223 


xướng, cũng đặt nặng mối liên hệ liên quan đến thụ cảm, hạnh 
phúc tinh thân. 


Có thể thấy, tiễn trình xây dựng một đời sống an vui được 
đề cập rõ ràng trong nhiều kinh điển. Trong một liên hệ gần gũi 
với thực tiễn, làm sao để có được an vui ngay bây giờ và tại 
đây, thì sự chia sẻ thực tập của Yvonne Rand, một thiền giả, bạn 
của Thiền sư Tenzin Palmo?! là một trải nghiệm mang tính tham 
khảo. Đó chính là việc duy trì một nụ cười hàm tiếu trên môi. 
Pháp hành rất mực giản đơn nhưng có khả năng đem lại một hiệu 
quả lớn. Vì chỉ cần duy trì nụ cười hàm tiếu trong ba hơi thở và 
thực tập nhiều lần trong ngày, có thê thực hành bất cứ ở đâu, bắt 
cứ hoàn cảnh nào... thì sẽ tạo nên một nguồn năng lượng an vui 
cho mình và cho người. 


SỨC MẠNH 


Mọi sự vật hiện tượng, kê cả tiến trình tu tập đều cần năng 
lượng để chuyên biến, vận hành. Sức mạnh được hiểu ở đây 
chính là cơ sở nền tảng, là năng lượng chi phôi mọi lãnh vực của 
đời sông. Kinh 7ăng Cj¡ liệt kê tám sức mạnh, trong đó có ba 
sức mạnh mang tích tích cực, đó là sức mạnh của bác Hiền trí là 
cảm hóa; sức mạnh của vị nghe nhiều là thâm sát; sức mạnh của 
Sa-môn, Bà-la-môn là nhẫn nhục”. 


Cuộc sống thì đa dạng phức tạp và luôn luôn chuyên biến, 
vận hành. Ở mỗi hoàn cảnh sóng, con người thường vận dụng 
những sức mạnh khác nhau. Có thê đó là sức mạnh quyền lực, có 
thê đó là sức mạnh đồng tiền, có thể đó là sức mạnh sắc (CPax 
Tuy nhiên, những sức mạnh vừa nêu đều có những bất cập của 


224 


chúng. Vì với tuệ giác của Đức Phật, những sức mạnh mà thế 
lan tôn sùng, thực chất là biêu hiện của tham dục. Và đã là tham 
dục, thì luôn gắn kết với bát hạnh, khô đau. Ở đây, ba sức mạnh 
được nêu trong kinh Tăng Chỉ như cảm hóa, thâm sát và nhân 
nhục thực sự là những nguồn năng lượng bát tận, có thể hướng 
đời sống con người vươn lên những phẩm vị tôi thắng. 


Trước hết, cảm hóa ở nghĩa giản đơn, tức chuyên hóa tha 
nhân bằng phương thức tình cảm. Ở nghĩa rộng nhất, đó là sự 
chuyên hóa người bằng những phương cách tích cực và không 
gây tôn thương. Trong liên hệ đa dạng của đời sóng, đôi khi con 
người phải châp nhận sông chung với những đổi tượng phức tạp, 
phải đối diện với nhiều vấn đề nan giải, dễ đàng nảy sinh những 
bất đồng, những bạo động mất kiểm soát. Ở đây, dù trong bối 
cảnh nào, phương thức chuyền hóa người băng liệu pháp tích cực 
luôn được đánh giá cao. Xu thế chuyên đói đầu sang đối thoại mà 
nhân loại ngày nay đang nỗ lực hướng vẻ, là một minh chứng nhỏ 
cho tỉnh thần đó. Muốn có được sức mạnh cảm hóa, cần nhất là 
phải có tâm, có tầm và luôn hiện hữu Bồ-đẻ tâm. 


Sức mạnh kế tiếp là sự thâm sát. Thâm sát là Suy Xét thấu đáo 
mọi vấn đẻ, là sự định tĩnh trong nhận thức đề hiểu rõ đối tượng. 
Năng lượng thâm sát trang bị cho mỗi cá nhân một khả năng hiều 
rõ đói tượng ở tất cả mọi giác độ. Từ sự hiểu rõ, hiểu đúng, ta sẽ 
hành xử phù hợp trước mọi vấn đề mà cuộc sống đặt ra. 


Sức mạnh thứ ba là sự nhẫn nhục. Nhẫn nhục là một quán 
hạnh đặc thù trên lộ trình tu tập theo quan điểm Phật giáo. Dù 
bị hủy nhục, bức hại hoặc gặp những khổ đau do hoàn cảnh bên 


220 


ngoài đưa đến, nhưng tâm vẫn an tịnh, không khởi lên tức giận, 
bắt mãn, gọi là nhần nhục. Khi thực hành hạnh nhẫn nhục đến độ 
thuần thục, hành giả không những vững chãi trước /ám ngọn gió 
đời như được, mất khen, chê, dèm pha, tâng bốc... mà còn giữ 
tâm bình thản trước những bức bách não hại của tha nhân. Trong 
thực tiễn đời thường, hạnh nhẫn nhục tạo nên nguồn năng lượng 
vượt thoát khỏi mọi vướng vấp, hệ lụy vồn là thuộc tính có hữu 
của đời sống nhân gian. 


Như vậy, sự kham nhẫn, khả năng suy xét thấu đáo và sự 
chuyên hóa tha nhân bằng tình thương là ba sức mạnh mả con 
người có thể tự trang bị cho mình trong đời sống này. Hiệu quả 
của ba sức mạnh này sẽ được kiểm chứng ngay từ trải nghiệm 
đầu tiên của quá trình thực hiện. Có sức mạnh thì sẽ thực hiện 
được nhiều việc trong đời. Một khi sở hữu những sức mạnh tích 
cực và hữu ích, thì hành trình tìm kiếm hạnh phúc sẽ được rút 
ngăn lại và con người sẽ từng bước nhận ra ý nghĩa sóng đích 
thực của chính mình. 


Cùng đề cập đến sức mạnh, kinh Tăng Cñỉ còn liệt kê thêm 
năm sức mạnh của bậc hữu học, đó là Tín lực, tàm lực, quý lực, 
tinh tấn lực, tuệ lựcˆ°. Trên một phương diện khác, kinh điển còn 
ghi lại năm sức mạnh như: 1. Niềm tin; 2. Sự siêng năng: 3. Nhớ 
nghĩ chân chánh; 4. Sự chú ý, tập trung và cuôi cùng là Tuệ giác. 
Năm sức mạnh này là quyển lực tâm linh đích thực“, nêu được 
kiện toàn và vận dụng trong thực tiễn đời thường thì sẽ kiến lập 
một Tịnh độ nhân gian; trên phương diện thâm sâu, sự thể hiện 
thuần thục năm sức mạnh này còn có khả năng khai mở kho tàng 
tuệ giác vô tận của mọi người. 


226 


KẾT LUẬN 


Chúc phúc là ứng xử văn hóa nhằm sẻ chia và gửi gắm 
những ước mơ hay khát vọng sông thanh cao, thánh thiện. Từ 
ước mơ trở về hiện thực là cả một cung đường dài, tùy thuộc vào 
điều kiện cụ thê và hoàn cảnh sống của từng người. Lựa chọn 
những khát vọng vừa tầm với cũng là tâm thế khích lệ đê mọi 
người có thê hướng về. Trong nghĩa hiện thực như đã trình bày, 
lời chúc phúc sóng lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh không chỉ 
được chư Tăng vận dụng sau khi thọ nhận phẩm vật cúng dường 
của thí chủ; mà bất kỳ ai cũng có thê dùng để chúc nhau trong 
những khi hội ngộ, và đặc biệt rất phù hợp trong dịp Tết đến, 
xuân về. 


(HÚ THÍCH 

1 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nguồn sanh phước, 
Kinh Các đồ ăn, VNCPHVN, 1996, tr.674. 

? Kinh đã dẫn. 


3 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Chuyển luân thánh vương sư tử hống, 
VNCPHVN, 1991, tr.383-386. 


* ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Brahmayu,VNCPHVN, 1992, tr.652. 
5 ĐIKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Thập thượng, VNCPHVN, 1991, tr.655. 
5 ĐTKVN,Kïnh Trường Bộ, tập 2, Kinh Đại thiện kiến vương,VNCPHVN, 1991, tr.14. 


7 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 4: Tương ưng ác ma, phẩm Thứ 
hai, Kinh Đoàn thực, tr.252-253. Nguyên văn: Rồi Thế Tôn đi vào làng Bà-la-môn 
tên Pancasàlà để khất thực với bình bát rửa sạch như thế nào, cũng đã trở về 
cùng với bình bát được rửa sạch như vậy. 


5 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Pháp trang nghiêm, VNCPHVN, 1992, tr.624. 


2“? 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Bệnh, Kinh Tuổi thọ, 
VNCPHVN, 1996, tr.544. 


19 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Brahmayu,VNCPHVN, 1992, tr650-651. 
'! ĐTKVN,Kinh Trường Bộ tập 2,Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt,VNCPHVN, 1991,tr533. 


12 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 3: Tương ưng Kosala, phẩm thứ 
hai, Kinh Không phóng dật,VNCPHVN, 1993, tr.195. 


13 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 3, Kinh Tiểu nghiệp phân biệt,VNCPHVN, 1992, 
tr475-476. 


14 Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, bản dịch của Tỷ-kheo Trí Quang, NXB.TP.HCM, 
2011, tr.78. 


15 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Sumanà, Kinh 
Sumanà, Con gái vua, VNCPHVN, 1996, tr.352. 


15 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Tệ túc, VNCPHVN, 1991, tr.267. 

1 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Tướng, VNCPHVN, 1991, tr.481-483. 
18 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Brahmayu,VNCPHVN, 1992, tr.652. 

' ĐTKVN,Kïnh Trường Bộ tập 2, Kinh Đại Thiện Kiến vương,VNCPHVN, 1991,tr.19. 
? ĐTKVN,Kính Trung Bộ tập 3, Kinh Tiểu nghiệp phân biệt,VNCPHVN, 1992,tr477. 
?! Kinh đã dẫn. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 4, chương 11 pháp, phẩm Tùy niệm, Kinh Từ, 
VNCPHVN, 1997, tr.685. 


? ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, chương Một, phẩm Rắn, Kinh Từ bị, 
NXB.TP.HCM, tr.506-509. 


2 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Tướng, VNCPHVN, 1991, tr.490. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nghiệp công đức, 
Kinh Không nợ, VNCPHVN, 1996, tr.682. 


 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương Ba pháp, phẩm Sứ giả của Trời, Kinh 
Về Alavi,VNCPHVN, 1996, tr.244-247. 


” ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nghiệp công đức, 
Kinh Không nợ, VNCPHVN, 1996, tr.684. 


?8 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 3, Kinh Nhất dạ hiền giả, VNCPHVN, 1992, tr.442 


? ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 1: Tương ưng chư Thiên, phẩm 
Cây lau, Kinh Rừng núi, VNCPHVN, 1993, tr.18. 


228 


3°Theo Wikipedia, Chỉ số hành tinh hạnh phúc. 

3! Vicky Mackenzie, Ẩn tu nơi núi Tuyết, Pháp Minh Trịnh Đức Vinh, dịch, NXB. 
Phương Đông, 2010, tr.390. 

3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gia chủ, Kinh Sức 
mạnh(1),VNCPHVN, 1996, tr.587. 


3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Sức mạnh hữu học, 
Kinh Rộng rãi,VNCPHVN, 1996, tr.305. 


* Xem thêm, Thích Nhất Hạnh, Quyển lực đích thực, Chân Đạt, dịch, NXB.Tri 
Thức, Hà Nội, 2008. 


225 


MƯỜI CHUẨN MỰC ĐẠ0 ĐỨC 


San khi làm cải câu, 
Họ vượt qua thác nước, 
Họ vượt qua hỗ nước, 
Họ vượt qua đâm lây, 
Có người cột chiếc bè, 
Bậc trí đã qua sông'!. 


Đạo đức Phật giáo y cứ vào giới luật. Nếu xem giới luật là 
những nguyên tắc đạo đức mang tính bền vững, ôn định, không 
thay đôi; thì yêu cầu từ thực tiễn đời sống đòi hỏi cần có sự 
bồ sung những chuẩn mực đạo đức mang tính tương hỗ. Những 
chuẩn mực đạo đức bố sung đó, theo sự phân định của một SỐ 
bộ luật Phật giáo, thì đôi khi được xem là giới không quan trọng 
(khinh giới), có lúc được xem là những phép ứng xử (học phảp) 
Ø1ữa người với người. 

Từ thực tiễn đời sống, để đạo đức Phật giáo đễ dàng lan 
tỏa, thì việc làm sáng tỏ những chuẩn mực đạo đức Phật giáo là 
yêu cầu bức thiết. Trong vô vàn những chuân mực đạo đức Phật 
giáo được thê hiện rải rác trong các bộ kinh, luật, luận, sớ giải... 
ngƯỜi viết tạm đề xuất mười chuân mực đạo đức cơ bản. Đó 
chính là: khiêm hạ, tàm quỹ, trung thực, kiên định, không phóng 
dật, nhẫn nhục, biết ơn, buông xả, dấn thân và tiết tháo. 


230 


KHIÊM HẠ 


Khiêm hạ là một chuân mực đạo đức mà ở đó vắng bóng tự 
ngã, không còn kiêu mạn. Kiêu mạn là một tập khí sâu dày của 
chúng sanh nói chung. Kinh 7ăng Chỉ nêu ra ba thứ kiêu mạn căn 
bản”. Theo kinh 7áp, khi cái tôi nhỏ lại thì mọi sự va chạm do 
kiêu mạn Ít xảy ra: Ai phá hoại kiêu mạn/ Không còn chút dư tàn/ 
Như nước mạnh tàn phá/ Cây cỏ lau yếu hèn°. Theo Đức Phật, 
chỉ những ai chinh phục tự ngã mới có thê nhiếp phục lòng kiêu 
mạn. Câu chuyện khoác lác của chàng thanh niên Saccaka khi 
dõng dạc tuyên bỗ: Dầu ta có đối thoại với một cột trụ vô tình, 
cột trụ ấy khi đối thoại với ta cũng run sợ, cũng hoảng sợ, cũng 
khiếp sợ, huống nữa là một người thường!. Sau khi được Phật 
thuyết giảng, thanh niên Saccaka đã nhận ra sai lầm, biết cách 
ứng xử khiêm hạ với Đức Phật và chúng Tỷ-kheo. Chuyện tiền 
thân Đức Phật số 125 cũng đẻ cập câu chuyện khoác lác tương tự, 
nhưng nhân thân là một vị Tỳ-kheo?. 


Thứ hai, khiêm hạ là thể hiện sự tôn trọng kẻ dưới và kính 
nhường người trên. Biết tôn trọng lẫn nhau trong giao tiếp, ứng 
xử là sự thê hiện phâm chất đạo đức tối thăng. Từ câu chuyện 
ứng xử tôn trọng lẫn nhau giữa chìm đa đa, khỉ và voi", Đức Phật 
đã dạy các thầy Tỳ-kheo: Những người rành rẽ Pháp/ Tôn kinh 
bậc cao niên/ Kiếp này được khen ngợi/ Kiếp sau sanh về Trời'. 
Trong những hội chúng Sa-môn, Bà-la-môn thời Phật, chỉ có hội 
chúng đệ tử của Đức Phật là có sự nhường nhịn, tôn trọng lần 
nhau thể hiện ở các hành vi: Kính lễ bậc trưởng thượng/ Không 
ganh ty một aiŠ. Truyền thông đạo đức này sở đĩ có được là do 
tính khiêm hạ tạo ra. 


231 


Thứ ba, khiêm hạ không phải hạ thấp mình mà có nghĩa tự 
khăng định bản thân, là tôn trọng chính mình. Trong nghĩa này, 
khiêm hạ gân với lòng tự trọng. Đó cũng là điều đức Đức Phật 
huấn thị: Hãy học các dòng nước/ Từ khe núi vực sâu/ Nước khe 
núi chảy ôn/ Biên lớn động im lặng/ Cái gì trồng kêu to/ Cái gì 
đây yên lặng/ Ngu như ghè vơi nước/ Bậc trí như ao đây?. 


Chuân mực đạo đức khiêm hạ tạo nên sự định tĩnh, dễ gần, 
nhu nhuyên; thong dong và vững chãi trước dòng xoáy của bản 
ngã và sở hữu của bản ngã. 


TÀM QUÝ 


Theo Đại thừa bách pháp mình môn luận giải'°, thì tàm là 
tự hô với mình và quý là thẹn với người. Trong nghĩa được sử 
dụng rộng rãi, thì tàm quý là sự hồ thẹn với chính mình cũng như 
với người khác. Hồ thẹn là năng lượng đạo đức có tác dụng trong 
nhiều phương diện. 


Trong lãnh vực tu tập, nhờ lòng hồ thẹn thôi thúc, khi nghĩ 
về công lao giáo hóa của chư Phật, Bồ-tát, của các bậc Thánh 
Tăng, nên nỗ lực tu tập. Trong mười lý do phát tâm Bồ-đề đều 
có liên quan đến lòng hồ thẹn'!. Chính nhờ lòng hô thẹn này thúc 
đây đề chúng ta nỗ lực tiến tu. Không biết hô thẹn, khó lòng thăng 
tiến trong tu tập. Chiêm nghiệm sâu thêm lời dạy của ngài Quy Sơn: 
Họ cũng là trượng phu, ta đây cũng như vậy” cũng là một dạng thức 
khuyên tu dựa trên hiệu ứng của lòng hô thẹn. Do bởi nghĩa này nên 
kinh điện gọi hồ thẹn là hai pháp trong sáng, trắng sạch (—£##›#)°. 
Hồ thẹn không những là động năng thăng tiến trong thiện pháp mà 
cũng có thể áp dụng trong thực tiễn sinh động của con người. 


232 


Trong liên hệ đời thường, đạo đức của gia đình, xã hội được 
hình thành nhờ biết hô thẹn. Nhờ hai pháp này nền mới có th 
chỉ được đây là mẹ hay đáy là chị em của mẹ, hay đây là vợ của 
anh hay em của mẹ,...*. Kinh điển Nikaya cũng gọi hỗ thẹn là 
hai pháp trắng'Š và hai pháp này quyết định phâm vị, đạo đức 
của con người, vì nêu không có hai pháp này thì ¿hé giới sẽ đi 
đến hôn loạn như giữa các loài đê, loài gà vịt, loài heo, loài chó, 
loài đã can'5. Nói theo kinh Trưng Bồ, nêu một người không có 
tàm quý, thời Tu nói rằng người ấy không có việc ác gì mà không 
làm”. Đây cũng là điều được Đức Phật khăng định trong kinh 
Phật thuyết như vậy!?. 


Như vậy, hồ thẹn là một chuân mực đạo đức quan trọng, 
không những khăng định nhân cách của con người mà còn góp 
phần tạo nên động lực thăng tiễn ở nhiều phương diện, ở đời 
thường cũng như ở tâm linh. Hình ảnh một thanh niên thích trang 
sức, nhưng bị quân quanh cô một xác rắn hay xác chó... sẽ làm 
cho anh ta ngại ngùng, bứt rút, xấu hồ, là minh họa sinh động về 
việc vận dụng thường xuyên năng lực hồ thẹn, nhằm chuyển hóa 
năng lượng dục vọng thấp hèn'°. 


Là con người, phải biết hô thẹn. Không biết hồ thẹn thì chưa 
phải là con người đúng nghĩa. Chính bởi điều này, chuẩn mực 
đạo đức hỗ thẹn được Đức Phật khăng định là hai pháp có khả 
năng che chở cho thế giới". 


TRUNG THỰC 


Trung thực là một chuân mực đạo đức được nhiều người 
mên mộ, tin yêu. Người trung thực luôn hứa hẹn một tương lai 


ZD2 


rộng mở. Trung thực biểu hiện qua nhiều dạng thức và quan hệ; 
mà ở đây, trung thực với chính mình và với tha nhân là hai tính 
chất chủ yếu. 


Trước hết, cần phải trung thực với chính mình. Thiết tưởng 
điều này không cần phải bàn cãi. Mặc dù vậy, khi khảo sát sâu, 
mới thấy rõ đôi khi ta chưa trung thực với chính mình. Trung 
thực với chính mình là ý thức rõ ràng về tất cả các phương diện 
của bản thân như: khả năng, điều kiện, mặt mạnh cũng như mặt 
yếu, sở thích cũng như điều không ưa.. . Ấn dụ một người đứng 
trên hồ nước, thì có thể nhận ra các con ốc, con sò, đàn cá bơi 
lội - VỚI điều kiện hồ nước đó trong và lặng”!. Việc thắp sáng ý 
thức về những điều kiện của bản thân cũng như thế. Từ sự nhận 
thức rõ ràng này và thái độ chấp nhận đúng hiện trạng của bản 
thân, là sự khởi đầu cho thái độ sống trung thực với chính mình. 
Trung thực với chính mình có ảnh hưởng nhất định đến sự thành 
công của bản thân. 


Thứ hai, trung thực với tha nhân. Đây là tiền đề để xây dựng 
niềm tin trong mọi mối quan hệ. Khi trung thực thì được người 
tin tưởng, và lòng tin là yêu tố quyết định sự bền vững cho mọi 
mối quan hệ giữa người với người. Đó cũng là điều được Đức 
Phật xác quyết: Ở đời này, lòng tin/ Tối thắng cho con người. 
Mở rộng ý nghĩa này có thê thấy, trong quan hệ thầy trò, vợ 
chồng, cha con, bạn bè... thì sự tin tưởng lẫn nhau quyết định 
đến hạnh phúc, bình yên cũng như tính bền vững của các mối 
quan hệ. Sống mà không tin nhau là hoạt cảnh của địa ngục. Và 
muốn tin nhau thì phải trung thực, không dối nhau. Ở nghĩa này, 
không trung thực hay lừa dối nhau là cửa ngõ của tội ác. Chính 


234 


vì vậy, trong kinh Phật thuyết nh vậy, Đức Phật đã khăng định 
rât mạnh mẽ: Phàm một người nào đã vi phạm một pháp, Tủ nói 
rằng không có ác nghiệp nào vị ấy không làm được. Thế nào là 
một pháp? Này các Tỷ-kheo, tức là rõ biết mà nói láo”. 


Trung thực hay không dối nhau là chất kết dính của mọi 
mỗi quan hệ, là yếu tô thành công trong mọi hoạt động của 
COn người. 


Kiên định là ý chí, là sự vững vàng trong quyết định, trong 
dự tính, trong mối quan hệ, trong lý tưởng hay con đường đã 
chọn. Tùy theo bối cảnh cụ thê mà kiên định được hiểu khác 
nhau. Chuân mực đạo đức kiên định quyết định tính cách, năng 
lực, giá trỊ... của con người 


Kiên định là sự nhất quán trong pháp tu. Với Đức Phật, đại 
thệ nguyện bên cội bồ-đẻ trước đêm chứng đạo là sự thể hiện cho 
sự kiên định vững vàng: Cho dù da thịt, gán xương trở nên khô 
căn, máu trong thân này dẫu có cạn kiệt, nhưng nếu không đạt 
đạo, Ta quyết không rời chỗ này”. Có thể sự nỗ lực đó là đỉnh 
điểm của một tiến trình, nhưng qua đó đã cho thấy sự kiên định 
rât cần trên mọi chặng đường tu tập. Từ thệ nguyện của Đức 
Phật, liên hệ với con đường mà chúng ta đã và đang chọn hiện 
nay, có thê nhận ra những bất cập do vì không kiên định. Bởi lẽ, 
trong những pháp môn mà Đức Phật đã chỉ dạy, mỗi pháp hành 
có những yêu cầu khác biệt nhau, sự dao động trong pháp môn 
tu đôi khi phải trả giá bằng thời gian của cả đời người. Hơn thẻ, 
sự khác biệt giữa chúng sanh và Bò-tát liên quan thâm thiết đến 


cao 


chuân mực kiên định này. Vì lẽ, trước hiện thực đau khổ, cả hai 
đều phát nguyện như nhau, tuy nhiên, yếu tô căn bản tạo nên sự 
khác biệt, chính là sự kiên định của mỗi bên. 


Trong cuộc sóng đời thường, kiên định rất cần trong mọi 
mối quan hệ. Trong bối cảnh này, chuẩn mực kiên định có thê 
được hiểu là tâm lòng trung thành, chung thủy, sắt son với tô 
chức, với bạn bè, với người phôi ngầu. Đó cũng là điều được Đức 
Phật xác quyết trong kinh Tăng Chỉ: chính trong thời gian bắt 
hạnh mới biết được sự trung kiên của một người, phải trong một 
thời gian dài không thê không khác được”. Đây là một khái quát 
thắm đẫm trí tuệ của bậc Giác ngộ. Vì lẽ, phẩm chất đạo đức của 
con người được bộc lộ trong những hoản cảnh khác nhau. Câu 
chuyện một dạ thờ chồng của công chúa Yashodhara được ghi lại 
trong kinh 7iêu Bộ” là hình ảnh tuyệt mỹ về đạo lý chung thủy, 
sắt son của người phụ nữ theo chuẩn mực đạo đức Phật giáo. 


Dù trên bước đường tu hay trong thực tiễn đời sống, chuân 
mực đạo đức kiên định luôn được ca ngợi và vinh danh. Kiên 
định là dấu son trong phẩm hạnh cần có của một con người. 


KHÔNG PHÓNG DẬT 


Trong những lời dặn dò thông thiết của Đức Phật trước khi 
Niết-bản, thì không phóng đật là huấn thị thấm đẫm yêu thương”. 
Không phóng dật là không buông lung, không chạy theo dục 
vọng, siêng năng tu tập các pháp lành. Đây là chuẩn mực đạo 
đức quan trọng, được đề cập trong nhiều bản kinh. 


Theo kinh 7ăng Chí, không phóng dật 2 một pháp được tụ 


236 


tập, được làm cho sung mãn, bao trùm và an trú hai lợi ích: lợi 
ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Chỉ một pháp nhưng tác 
dụng không chỉ một đời, đủ thấy sự diệu dụng của pháp ây to lớn 
đến mức nào. Kinh 7ăng Chỉ vừa dẫn còn sử dụng nhiều hình ảnh 
ân tượng đê biêu thị cho hạnh không phóng dật: như dâu chân 
voi, có thể dung nhiếp các dấu chân, như một ngôi nhà nóc nhọn 
thì mọi rui, kèo đều hướng về, như ngắt một chùm xoài thì các 
trai xoài đều nằm gọn trong tay, như vua Chuyên luân thì nắm 
quyền các vương quốc phụ thuộc, như ánh sáng của mặt trăng 
thì hơn hắn những vì sao... Không những thế, các bản kinh quan 
trọng như kinh Pháp Cú”, kinh Tương UƯng'°, kinh 7ập!... đều 
ca ngợi phẩm chất đạo đức không phóng dật. 


Trên phương diện tu tập, không phóng đật là yếu tô quyết 
định sự thành công của mọi pháp hành. Vì lẽ, thu thúc lục căn, 
không chạy theo ngũ dục là nghĩa thứ nhất của không phóng dật. 
Hình ảnh con đã can gầy gò chực chờ con rùa cử động được ghi 
lại trong kinh Tương Ung”, là ân dụ sinh động về việc thu thúc 
các căn. Bởi lẽ, chỉ cần con rùa thò bất cứ một thân, phần nảo ra, 
thì đã can sẽ tóm lây. Do vậy, không phóng dật còn mang nghĩa 
tồn vong không những trong tu tập mà liên quan đến mọi dạng 
thức sinh tồn. Ở phương diện thứ hai, không phóng dật đồng 
nghĩa với tinh tắn, là siêng năng. Cần phải thấy, nhận thức được 
việc lành là điều quan trọng, tuy nhiên đưa nhận thức vào thực 
tiễn đời sông là do bởi siêng năng. Siêng năng tạo nên sự thăng 
hoa, thành công trong mọi lãnh vực vả là quán hạnh dung thông 
giữa pháp thê gian và pháp xuất thế. 


Nếu coi quá trình tu tập và mọi sự thành công trong cuộc 


237 


đời là những cô xe, thì không phóng dật là động lực cơ bản, 
không những giữ gìn cỗ xe đó không nghiêng, đồ mà còn đưa cỗ 
xe tiến về phía trước. 


NHẪN NHỤC 


Nhẫn nhục là sự chịu đựng, chấp nhận những khổ đau, bức 
bách, hủy nhục, khó chịu... do các điều kiện bên ngoài đem đến, 
nhưng tâm tư vẫn an tịnh. Đây là một phẩm chất đạo đức được 
thể hiện trong nhiều cấp độ. Trong kinh 7rưng Bộ, hình ảnh kẻ 
đạo tặc dùng cưa, cưa tay chân nhưng hành giả vẫn không khởi 
sân tâm hay phần, não33, là sự thê hiện của một phẩm chất nhẫn 
nhục cao tột. Phật giáo Đại thừa xem nhần nhục là một trong sáu 
hạnh quan trọng của con đường Bằ-tát. 


Trước những thách thức của điều kiện tự nhiên cũng như 
những tác động của con người, muốn tồn tại, cần phải biết an hòa 
và nhẫn nhịn. Tức là tạm an với điều kiện sống tự nhiên và nhẵn 
nhịn trong sự va đập, tương tác với môi trường xã hội. Nhẫn để 
mà sông chính là nghĩa này. Kinh Tăng Chỉ còn gọi đó là kham 
nhân: có hạng người không nhiếc măng lại kẻ đã nhiếc mắng, 
không sân hán lại kẻ đã sân hận, không gây lộn lại với kẻ đã gáy 
lộn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành kham nhân”. 


Thứ hai, trong cuộc sóng đời thường, đôi khi nhằm chuyên 
hóa người, thì nhẫn nhục cần thê hiện trong giới hạn nhất định. 
Câu chuyện quỷ Dạ-xoa Alavaka được ghi lại trong kinh 7áp° là 
một ví dụ điển hình. Chuyện kê rằng, một độ nọ, Đức Phật đang 
ở tại trú xứ của Dạ-xoa Alavaka. Dạ-xoa Alavaka yêu cầu Đức 
Phật đi ra, Đức Phật hoan hỷ đi ra; Dạ-xoa lại yêu cầu Đức Phật 


238 


đi vào, Ngài vẫn chấp nhận thực hiện. Đến lần thứ tư, Đức Phật 
không thực hiện theo yêu cầu của Dạ-xoa, kiên quyết bảo: Nảy 
Hiền giả, Tà sẽ không đi ra. Ông cân gì thì hãy làm đi!9. Ba lần 
đi ra, đi vào theo yêu cầu tinh quái của quỷ Dạ-xoa, đủ thấy Đức 
Phật đã ứng xử nhẫn nhịn khéo léo đến mức nào. 


Thứ ba, nhẫn nhục là sức mạnh. Sức mạnh đây chính là sức 
mạnh làm chủ bản thân mình. Vì một khi thực hiện được hạnh 
nhân nhục, chứng tỏ một năng lực tu tập hùng mạnh. Nhờ năng 
lực đó, mới có thê kiêm soát tâm mình. Vì chiến thăng bản thân 
mình là chiến công oanh liệt nhất”. Con đường thực tập đề có sức 
mạnh này bắt đầu bằng sự mở rộng tâm, trải tâm như đất như Đức 
Phật đã dạy Rahula trong kinh ?rung Bộ. 


Nhẫn nhục là nhịn được những điều khó nhịn mà tâm vẫn 
an ồn, tuy là chuẩn mực đạo đức, nhưng mang ý nghĩa của một 
kỹ năng sông hướng thượng, thanh cao. 


BIẾT N 


Biết ơn được hiểu ở đây bao hàm cả việc bảo ơn. Theo kinh 
Tăng Chỉ, người biết ơn là một trong hai hạng người khó tìm 
được ở đời”. Trong liên hệ duyên khởi, từ khi sanh ra cho đến khi 
mắt, con người phải thọ nhận nhiều công ơn. Trong vô vàn những 
công ơn, theo kinh Đại Thừa Bôn Sinh Tâm Địa Quán, phâm Báo 
ân", thì có bốn ơn cơ bản: Ơn cha mẹ, ơn những người liên hệ 
quanh ta, ơn quốc gia và ơn Tam bảo. 


Sự hiện sinh của một con người là do cha mẹ. Từ việc kê 
thừa nên tảng vật chât, cho đên nuôi dưỡng, kiện toàn tri thức, 


239 


dựng vợ gả chồng, trao của thừa tự và hướng con về đường lành. 
Thực sự, khó có thê kê hết cũng như báo đáp công lao của cha 
mẹ. Nói như kinh Tăng Chỉ: nếu một bên vai công mẹ, một bên 
vai công cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuôi... cũng 
chưa làm đủ hay trả ơn ẩủ mẹ và cha"!. 


Kế đến, với một người bình thường, sở dĩ vững vàng về kiến 
thức, vững chãi trong địa vị, thuận lợi trong nhịp mưu sinh, an 
tâm và an toàn trong đời sóng... là do sự hỗ trợ của nhiều người; 
từ thầy cô, thân hữu, láng giềng, dòng họ... thuật ngữ Phật học 
gọi là chúng sanh. Nhận thức rõ về các công ơn đã thọ nhận, là 
thái độ sông đúng mực của một người trưởng thành. 


Thứ ba, được sông và sông ôn định, an toàn là phước báo 
của con người. Vì môi trường sông được đảm bảo, thì hạnh phúc 
mới vững bên. Sự đảm bảo về môi trường sông là do sự quan tâm, 
nỗ lực và hy sinh của giới chức lãnh đạo quốc gia. Nhận thức đúng 
về điều này đề hành xử cho hợp lẽ, là tâm thế đúng mực. 


Cuối cùng, sở đĩ hiểu được bản thân, nhận ra con đường 
hạnh phúc, có được phương tiện phù hợp với điều kiện nghiệp 
lực của mình, là do diệu hạnh của Tam bảo. Nêu như cha mẹ, bạn 
bè, thầy cô, quốc gia có thê giúp ta vơi khổ và hạnh phúc trong 
một đời; thì Tam bảo có thể giúp ta vĩnh viễn thoát khô và an lành 
trong nhiều kiếp. Và do vậy, người đệ tử Phật phải nhớ ơn và nỗ 
lực báo đáp thâm ân Tam bảo. 


Biết ơn là chất liệu dệt nên phẩm hạnh của một con người. Nhận 
thức đúng và đầy đủ về các ơn cũng như nỗ lực báo đáp bằng những 
gì có thể, là chuẩn mực đạo đức tôi cần của một người học Phật. 


240 


BUÔNG XẢ 


Buông xả là nghệ thuật ứng xử trong các mối quan hệ, là sự 
buông bỏ những ý nghĩ mừng vui, lo khô, đồng thời nỗ lực từ bỏ 
các tật xâu tích lũy từ nhiều đời. 

Trước hết, lo nghĩ thường gắn với phiền muộn, nhất là lo 
nghĩ vẫn vơ, không liên hệ đến thiện pháp. Buông bỏ mọi điều 
lo nghĩ, sống với thực tại hiện tiền thì hạnh phúc gõ cửa. Điều 
này được Đức Phật chỉ dạy trong kinh: Quá khứ không truy tìm/ 
Tương lai không tóc vọng/ Quả khứ đã đoạn tận/ Tương lai lại 
chưa đên/ Chỉ có pháp hiện tại/ Tuệ quán chính ở đây®. 


Trong thực tế đời sóng, đôi khi cũng khó tránh khỏi lo nghĩ 
về những điều do cuộc sóng đặt ra. Biết cách buông bỏ những 
điều nhỏ nhặt, thì sẽ gặt hái những kết quả lớn lao. Biết buông 
bỏ, biết hy sinh là tiền đề dẫn đến mọi sự thành tựu. Câu chuyện 
chú khi trong kinh 7ïéw Bớ5, vì hốt hoảng lo tìm hạt đậu bị đánh 
rơi, nên đã buông tay đánh rơi cả nắm đậu, là bài học sinh động 
về trường hợp không biết cách buông bỏ. 


Không những thế, biết cách buông bỏ những ký ức liên hệ 
đến khô đau là một liệu pháp điều phục tâm bệnh. Vì có những 
chuyện u hoài xảy ra trong quá khứ xa xưa, nhưng tâm tư cứ giữ 
chặt, và nỗi đau đôi khi tái hiện về, làm cho người quần quại, tái 
tê. Buông xả những chuyện không hay là một trong những giải 
pháp tôi ưu để giữ gìn năng lượng sóng. 

Hạnh buông xả còn là một dạng thức biểu hiện cho tâm 
thương yêu. Vì lẽ, nhờ buông xả nên dễ dàng tha thứ lỗi lầm của 
người, tạo cho kẻ có lỗi một cơ may đề phục thiện. Buông xả 


241 


còn giúp người trở nên rộng rãi, không ích kỷ, nhỏ nhẹn: Các sở 
hành của mình/ Không nhỏ nhen vụn vặf?. Nhờ hạnh buông xả, 
nên tâm bó thí được khởi sinh. Nói theo kinh điển, nhờ buông xả, 
tâm thoát khỏi cầu uễ của xan tham, bô thí dễ dàng, bàn tay rộng 
mở. Ngoài ra, buông xả còn mang ý nghĩa là không nhớ quá lâu 
về những việc tốt mà ta đã làm cho người, đó là tâm thế cần thiết 
để hướng về lý tưởng thi ân không cầu báo đáp. 


Muốn có được một cuộc sống đúng nghĩa và trọn vẹn thì 
phải học cách buông bỏ, xả ly. Buông xả không những giúp thanh 
lọc tâm, mà còn là phương thức vươn lên từ những bất toàn, 
khiếm khuyết. 


DẤN THÂN 


Dẫn thân là sự phát tâm vì lợi ích của tha nhân, trong một SỐ 
trường hợp phải chấp nhận sự hy sinh, mắt mát. Dắn thân là hành 
động đem lại lợi ích cho nhiêu người. 


Dân thân là phát tâm Bồ-đề, được dẫn khởi từ sự lập nguyện, 
phát tâm. Vì nguyện lập thì có thê độ chúng sanh, tâm phát thì 
Phật đạo có thê thành"°. Ö nghĩa này, Đức Phật là minh chứng 
cao cả cho sự lập nguyện, dân thân: 7u mang cỏ munja/ Vững 
thay, đây đời sống/ Thà Ta chết chiến trận/ Tốt hơn, sống thất 
bại”. Công cuộc tự chuyên hóa mình cũng đồng thời là một quá 
trình nỗ lực, dân thân. 


Dân thân là hành động mang tâm nguyện Bồ-tát. Vì cuộc 
đời vôn dĩ đầy bất hạnh và lắm khô đau, người mang tâm nguyện 
Bồ-tát luôn nỗ lực bằng những gì có thể, nhằm làm vơi khổ cho 
đời. Dắn thân không đồng nghĩa với sự liều mạng, quên thân. 


242 


Dẫn thân theo chuân mực Phật dạy phải dựa trên cơ sở của sức 
mạnh, tình thương và trí tuệ. Chỉ có như vậy thì sự dân thân mới 
tròn đầy ý nghĩa, và giảm đi những tôn thât không đáng có trong 
khi thực thi hạnh nguyện giúp đời. 


Đạo Phật mang nghĩa vị tha, và dân thân là một biểu hiện 
tạm quên đi bản ngã. Dân thân là sự tận hiến cho đời mà không 
nghĩ về tư lợi. Trong nhiều cách thức nhiếp hóa mọi người được 
đề cập trong kinh Duy Ma Cáf°, thì việc làm lợi lạc cho tha nhân 
(Lợi hành nhiếp) có ý nghĩa ưu thắng. Hình ảnh một cây hương 
tự đốt cháy mình có thê hiểu ở nhiều nghĩa, nhưng việc dâng tặng 
cho đời sự thơm thảo, là sự thực được ghi nhận từ cây hương. 
Qua những nét sơ phác về cuộc đời Đức Phật, từ nhiều kiếp sống 
trong 547 chuyện tiền thân, cho đến bốn mươi lăm năm thuyết 
giảng sau khi thành Đạo, là một thiên trường ca bắt tận về hạnh 
nguyện dắn thân: vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên 
và loài người”. 


Một khi sở dục đang lên ngôi, cái ác đang chờ chực, ngấp 
nghé, thì cuộc đời cần lắm sự lập nguyện, dân thân. Dắn thân 
biểu lộ của dũng khí, lưu xuất từ cơ sở tâm thương yêu và thê 
hiện bằng con mắt tuệ. Chỉ có như vậy, hạnh dân thân mới đem 
đến hạnh phúc, an lạc cho nhiều người. 


TIẾT THÁU 


Tiết tháo là khí tiết, là danh dự và phâm vị của con người. 
Sống đúng với chuẩn mực đạo đức cơ bản của một con nƯưỜI, 
theo những nguyên tắc đạo đức làm nên tảng nào đó, được gọi 
là tiết tháo. 


243 


Phẩm chất của một con người gồm một cái tên đề phân biệt, 
cộng với những phâm hạnh đạo đức tương ưng. Giữ gìn phẩm 
hạnh đạo đức riêng có đồng nghĩa với việc giữ gìn tiết tháo. Một 
khi phải sống trong sự tương giao, đối đãi, khi chuyện nhục vinh, 
danh lợi vẫn có khả năng chỉ phối con người, thì việc giữ gìn tiết 
tháo là vân đề mang nhiều ý nghĩa nhân bản, nhân văn. Trong hệ 
quy chiêu tương đôi của đạo đức thế gian, thì tiết tháo vẫn đóng 
một vai trò quan trọng. Không nên lẫn lộn giữa các hệ quy chiếu 
khác nhau đề xét đoán vấn đề. 


Trong kinh Tiêu Bộ, câu chuyện con sư tử bị làm nhục chứa 
đựng nhiều giá trị tham khảo”°. Chuyện kê rằng, có một con sư 
tử cái sống gần hang của chó rừng. Một ngày nọ, hội đủ nhân 
duyên, chó rừng ngỏ lời cầu hôn sư tử. Buồn bực và uất ức vì 
lời cầu hôn vô lễ, sư tử cái định lây cái chết đề rửa nỗi nhục kia. 
May mắn được gặp được sư tử em, là tiền thân Đức Phật, đã tận 
tình giãi bày, nên sư tử chị đã vượt qua tình trạng khó xử đó. Có 
thể câu chuyện chỉ là liên hệ gợi mở, nhưng qua đó cho thấy Sự 
quý trọng tiết tháo đôi khi còn quan trọng hơn cả sinh mạng của 
chính mình. 


Mỗi con người, mỗi chúng sanh sở hữu những phẩm vị 
tương ứng. Vì danh phải tương xứng người". Từ kẻ thứ dân cho 
đến nam nữ, Sa-môn, Bả-la-môn đều có những phẩm vị đạo đức 
cơ bản. Sông đúng theo những chuẩn mực nảy được gọi là sống 
có tiết tháo. Kinh Tương Ung đã đưa ra một khái quát đầy giá 
trị về tiết tháo: Giữa các loài hai chân/ Chánh giác là tối thăng/ 
Giữa các loài bốn chân/ Thuân chúng là tối thắng/ Trong các 
hàng thê thiếp/ Nhu thuận là tối thăng/ Trong các hàng con trai/ 


244 


Trung thành là tối thăng”. Có thê cần bô chính thêm vài điều 
trong những phâm vị vừa dẫn, nhưng ít ra qua đó đã cho thây 
rằng, tiết tháo là điều rất mực quan trọng trong việc định hình nên 
phâm chất của con người. 


KẾT LUẬN 


Đạo đức là chất liệu tạo nên những hệ giá trị riêng có của 
con người và xã hội loài người. Đạo đức Phật giáo ngoài những 
nguyên tắc siêu thế, thanh cao, còn bao hàm những chuẩn mực 
thiết thực, không khô cứng, có thê kiêm nghiệm hiệu năng ngay 
bây giờ và tại đây. Mười chuẩn mực đạo đức vừa nêu tuy chưa 
phải là tất cả, nhưng nếu như được thực thi, thì nhất định quả ngọt 
sẽ đong đầy. 


(HỨ THÍCH 


! ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Phật tự thuyết, chương 8, phẩm 
Pataligama, (Ud. 85), NXB.TP.HCM, 1999, tr.284. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 3 pháp, phẩm Sứ giả của Trời, 
Kinh Kiêu mạn, VNCPHVN, 1996, tr. 261. Nguyên văn: kiêu mạn của tuổi trẻ, 
kiêu mạn của không bệnh, kiêu mạn của sự sống 

3 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Rắn, NXB.TP.HCM, 1999, 
tr.458. 


# ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Tiểu kinh Saccaka, VNCPHVN, 1992, 
tr.499-500. 


5 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, chuyện Người nô lệ Katahaka, NXB.TP.HCM, 
2001, tr.31. 

5 CullaVagga, chương 6, Sàng tọa, tụng phẩm thứ hai, Câu chuyện chim 
đa đa, khỉ và voi, đoạn 262. Xem thêm ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 4, chuyện Con 
chim trĩ, NXB. TP. HCM, 2001, tr. 246-252. 


245 


7 CullaVagga, Sách đã dẫn, bài kệ về sự kính trọng, đoạn 263. 


® ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Thế nào là giới, NXB.TP.HCM, 
1999, tr.568. 


? ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Nalaka, NXB.TP.HCM, 1999, 
tr.677. 


'90 xiE#hf§ ki8/# 3 -† PHI No. 1836, X3KE1)XIHFJäRf:. 


11 Xem, Bài văn khuyến khích phát tâm Bồ-đề, Hòa thượng Trí Quang dịch, 
bản ấn tống, 1997. 


'? #iãjÑjM/Œ 37T TW No.1239 (3ãUIŠ2š}). 
'2 kiEÄhIfãki/Z Z4 PH-Ƒ TrfW No. 1910, 24Ä52ktÄj*3 T-. 


12 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 2 pháp, phẩm Hình phạt, Kinh 
Hai loại tội, VNCPHVN, 1996, tr.101. 


15 Kinh đã dẫn. 
16 Kịnh đã dẫn. 


1 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Giáo giới La Hầu La ở Am-bà-la, 
VNCPHVN, 1992, tr.174. 


18 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Phật thuyết như vậy, chương 2 pháp, 
phẩm 2 (It.36), NXB.TP.HCM, 1999, tr.341-342. 


19 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Kinh An trú tầm, VNCPHVN, 1992, tr.271. 


?? ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 2 pháp, phẩm Hình phạt, Kinh 
Hai loại tội, VNCPHVN, 1996, tr.100. 


?! ĐTKVN, Xem, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 1 pháp, phẩm Đặt hướng 
và trong sáng, Kinh Tâm đặt sai hướng, VNCPHVN, 1996, tr.23. 


2 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Alavaka, NXB.TP.HCM, 1999, 
tr.523. 


?3 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Phật thuyết như vậy, chương 1, tập 1 
pháp, (It. 18), NXB.TP.HCM, 1999, tr.317. 


4 For the first time edited in the original Pali by Y Fausboll, and translated 
by T.W. Rhys Davids, Buddhist Birth stories or, Jataka Tales. The oldest collection 
of folk-lore extant: Being the Atakatthavannana. Volume I, London, 1880, 
p.96. “My skin, indeed, and nerves, and bones, may become drid, and the very 
blood in my body may đry up; but til[I attain to complete insight, this seat l will 
not leavel" 


246 


? ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 3: Tương ưng Kosala, phẩm 
thứ hai, Kinh Bện tóc, VNCPHVN, 1993, tr.181. 


? ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 8, chuyện Đôi ca thần Canda, NXB.Tôn Giáo, 
2003, tr.168-170. 


?7 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Đại bát Niết-bàn, VNCPHVN, 1991, 
tr.584. 


?8 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 6 pháp, phẩm Dhammiika, Kinh 
Không phóng dật, VNCPHVN, 1996, tr.141. 


? ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Pháp Cú, phẩm Không phóng dật, NXB. 
TP.HCM, 1999, tr.36-38. 


3° ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 3: Tương ưng Kosala, phẩm 
thứ hai, Kinh Không phóng dật, VNCPHVN, 1993. tr.194. Xem thêm ĐTKVN, 
Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 1: Tương ưng đạo, phẩm Không phóng dật, 
Kinh Như Lai, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.64. 


3! ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Đứng dậy, NXB.TP.HCM, 1999, 
tr.570-571. Xem thêm: ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Bại vong, 
NXB.TP.HCM, 1999, tr.493-499. 


3 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 4, chương 1: Tương ưng sáu xứ, phần 4, 
50 kinh thứ tư, phẩm Rắn độc, Kinh Con rùa, NXB.Tôn Giáo, 2001, tr.291-293. 


33 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Kinh Ví dụ cái cưa, VNCPHVN, 1992, tr.292. 


3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 2, chương 4 pháp, phẩm Đạo hành, Kinh 
Kham nhẫn, VNCPHVN, 1996, tr.105. 


3 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Alavaka, NXB.TP.HCM, 1999, 
tr.520-525. 


3 Kinh đã dẫn. 


3 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Pháp Cú, phẩm Ngàn, NXB. 
TP.HCM, 1999, tr.52. 


3# ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Đại kinh giáo giới La Hầu La, VNCPHVN, 
1992, tr.188. 


3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 2 pháp, phẩm Các hy vọng, Kinh 
Hy vọng, VNCPHVN, 1996, tr.160. 


+9 XIE#If§ ki Z — HỆ No. 159, K3! HbfffG, 3558 —, X65 =. 


#' ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 2 pháp, phẩm Tâm thăng bằng, 
Kinh Đất, VNCPHVN, 1996, tr.1 19. 


247 


 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 3, Kinh Nhất dạ hiền giả, VNCPHVN, 1992, 
tr.442. 


“3 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, chuyện Một nắm đậu, NXB.TP.HCM, 2001, 
tr.295-298. 


% ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Từ bi, NXB.TP.HCM, 1999, 
tr.507. 


 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 11: Tương ưng dự lưu, phẩm 
Phước đức sung mãn, Kinh Mahanama, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.575. 


% Đại sư Thật Hiền, Phát Bồ-đề tâm văn, Hòa thượng Trí Quang dịch, bản 
ấn tống 1997, tr.30. 


# ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Tinh cần, NXB.TP.HCM, 1999, 
tr.603. 


®kI1E#Ifẽkï#/#Z -† II} No.474,#EEääháf/&, Xin — 


“® ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 1 pháp, phẩm Một người, Kinh 
Như Lai, VNCPHVN, 1996, tr.46. 


5° ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, chuyện Con chó rừng, NXB.TP.HCM, 2001, 
tr.170-174. 


5! ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 7: Tương ưng Bà-la-môn, 
phẩm A-la-hán thứ nhất, Kinh Bất hại - Ahimsaka, VNCPHVN, 1993, tr.360. 


"2 ĐTKVN, Kinh Tương Ung Bộ, tập 1, chương 1: Tương ưng chư Thiên, 
phẩm Vườn hoan hỷ, Kinh Giai cấp Sát-đế-ly, VNCPHVN, 1993, tr.22. 


249 


(HUYỂN HóA DỤC V0NG 


Ái, Tu gọi bộc lưu, 
Mong câu gọi bọt nước, 
Sở duyên gọi biến kẻ, 
Bùn dục khó vượt qua!. 


Dục vọng là một vân đề lớn của nhân loại nói chung và của 
tôn giáo nói riêng. Nhận thức đúng về dục vọng vả có một thái 
độ ứng xử phù hợp với điều kiện bản thân, là vẫn đề quan yêu. 
Trong khuôn khổ của đề tài, dục vọng được hiểu là sự luyến áI 
nam nữ. 


Với Phật giáo, dục vọng không hắn là điều quá xấu Xa, tội 
lỗi, vì lẽ Đức Phật vẫn cho phép hàng tại gia sóng chung với các 
dục theo những chuẩn mực nhân bản, nhân văn. Tuy nhiên, với 
đời sống xuất gia thì việc từ bỏ dục vọng là tiêu chí cơ bản của 
phẩm vị thanh cao, hướng thượng. Dục vọng là tác nhân có liên 
quan đến sự đọa lạc của một con nƯưỜI. Hiểu về dục vọng vả 
cách thức chuyên hóa chúng, là điều rất mực quan trọng trong đời 
sống thiểu cầu, vô dục của người xuất gia. 


Mặc dù những phương thức chuyên hóa dục vọng được đề 
cập trong kinh phân lớn liên quan đến người xuất gia; tuy nhiên 
trong thời đại ngày nay, khi sự xuất hiện của cái ác ngày cảng 
nhiều và chúng có liên quan ít nhiều đến việc quản lý năng lượng 


250 


tính dục, thì phương thức chuyền hóa dục vọng mà Đức Phật đã 
chỉ dạy có ý nghĩa tham khảo đối với bắt kỳ aI muôn làm chủ bản 
thân mình. Với khảo sát bước đầu, chúng tôi khái lược những 
phương thức chuyên hóa dục vọng được Phật dạy trong Kinh 
tạng Nikaya. 


ĐỪNG NHÌN CHÚNG 


Đó là câu trả lời của Đức Phật dành cho ngài A Nan trong 
kinh Đại Bá Niếi-bàn?. Đừng nhìn chúng cũng có nghĩa là né 
tránh chúng, không nên tiếp cận với chúng. Tuy phương pháp 
này mang tính cô điền, nhưng giá trị vận dụng vẫn vượt tầm ảnh 
hưởng của lịch sử, không gian. Vì lẽ, giữa tâm và cảnh có mối 
liên hệ thăm thiết đến nhau. Tâm dễ phát khởi tà ý nếu gặp cảnh 
tương ưng dục vọng. Tuy nhiên, trong thực tế đời sông, không 
phải khi nào cũng có thể né tránh những điều kiện nảy sinh dục 
vọng mà đôi khi phải chấp nhận đói diện với chúng. 


Trong trường hợp này, Phật dạy chớ có nói chuyện với 
chúng. Chớ nói chuyện tức là không giao tiếp với nữ sắc, không 
nên tiếp thêm duyên. Củi và lửa xa nhau thì khó có thể cháy vì 
duyên chưa đủ. Và nếu như phải giao tiếp, phải nói chuyện, phải 
thân cận với nữ nhân, thì không năm giữ tướng chung, không 
năm giữ tướng riêng!, không khởi lên phân biệt mắt đen, da 
trăng, má hồng... khi đối điện với nữ sắc. Vì một khi khởi tâm so 
sánh, nghĩ ngợi... thì bước đầu sẽ tạo ra một sự dính mắc trong 
tâm. Cái Đẹp là một thực tại không thê chối cãi. Một người bình 
thường thì có thê nhận ra khi cái Đẹp hiện hữu trước mắt. Tuy 
nhiên, giữa việc thấy cái Đẹp và chấp thủ cái Đẹp là hai việc hoàn 
toàn khác nhau. 


251 


Ở đây, phương pháp đầu tiên mà Đức Phật chỉ dạy là không 
nên nhìn chúng, không thân cận, không nói chuyện, không liên 
lạc, không năm giữ chúng trong tâm tưởng... là những biện pháp 
bồ trợ để dục vọng không sanh khởi. Phương pháp nảy được Đức 
Phật đúc kết trong kinh 7: ất cả các lậu hoặc”: các lậu hoặc phải 
do tránh né được đoạn trừ. Kinh An trú tâm cũng khăng định 
tương tự: ví như một người có mắt, không muốn thấy các sắc 
pháp nằm trong tâm mắt của mình, người ấy nhắm mất lại hay 
ngó qua mội bên. Luận điểm từ hai bài kinh nêu trên đã đồng xác 
tín rằng, một trong những cách thức đầu tiên nhằm ngăn ngừa và 
chuyên hóa dục vọng, chính là đừng nhìn hoặc tránh xa chúng. 


XEM NHƯ NGƯỜI THÂN 


Người xuất gia thường tùy duyên giáo hóa, và do vậy việc 
gặp gỡ nữ nhân trên đường đi khát thực và đôi khi phải thuyết 
giảng cho họ là sự kiện thường gặp trong nhiều kinh, luật. Trường 
hợp của Tôn giả Pindola Bhảradvàja” là một ví dụ điên hình. Theo 
kinh, Tôn giả Pindola BhàradvàJa thường phi hành trong không 
gian và chọn vườn ngự uyền của vua Udena, nước Kosambi làm 
nơi thiền định. Cùng thời gian đó, nhà vua cùng đoàn thị nữ đang 
ở trong hoa viên. Do vua ngủ say nên các thị nữ trồn đi đạo chơi 
và gặp Tôn giả Pindola BhàradvàJa. Tại đây, các nàng thị nữ nghe 
Tôn giả thuyết giảng nên quên mắt phận sự của mình. Thức dậy 
trong bực bội, vua Udena định sử dụng hình phạt nghiêm khắc 
nhật đối với Tôn giả Pindola Bhàradvàja. 


Tuy nhiên, khi nghe Tôn giả trình bày: Thưa Đại vương, 
Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
đã nói như sau: “Hãy đến, này các Tỷ-kheo, đối với những người 


252 


chỉ là mẹ, hãy an trú tâm người mẹ. Đối với những người chỉ là 
chị, hãy an trú tâm người chị. Đối với người chỉ là con gái, hãy 
an trú tâm người con gáŠ. Đặc biệt, Tôn giả Pindola Bhàradvàja 
khăng định rõ với vua Udena rằng: ứrong khi tôi vào nội cung, 
với thân được phòng hộ, với lời nói được phòng hộ, với tâm được 
phòng hộ, với niệm được an trủ, với các căn được chế ngự; thời 
trong khi ấy, tham pháp không chỉnh phục tôP. Sau khi vua Udena 
hiệu ra, sám hối và xin quy y làm đệ tử với Tôn giả, Tôn giả đã thi 
triên thần thông bay lên hư không trở về Kỳ Viên tỉnh xá. 


Trong pháp thức hóa giải đục vọng nảy, cần có sự bổ trợ của 
hai đức tính quan trọng, đó chính là tàm và quý. Tàm là tự thẹn 
với mình, quý là tự hồ với người. Đây là hai đức tính cơ bản định 
hình nên nhân cách, đạo đức của con người. Bởi lẽ, một khi đã 
xem người xa lạ như người thân thì phải ứng xử theo chuân mực 
của người thân. Muôn xử sự cho đúng, cần phải biết hồ thẹn. Theo 
kinh Tăng Cji, hai đức tính tàm và quý che chớ cho thế giới!. 
Nhờ hai đức tính này nên mới có thê chỉ được đây là mẹ hay đây 
là chị em của mẹ, hay đây là vợ của anh hay em của mẹ, hay đây 
là vợ của thây hay đây là vợ của các vị tôn trưởng'!. Sông làm 
người phải biết tàm quý. Nếu sống không biết tàm quý thì đạo 
đức, trật tự của (hé giới sẽ ẩi đến hỗn loạn như giữa các loài đê, 
loài gà vịt, loài heo, loài chó, loài đã can'2. Nói theo kinh Giáo 
giới La Hậu La ở Am-bà-la, nêu một người không có tàm quỷ, 
thời Tà nói rằng người ấy không có việc ác gì mà không làm'°. Ân 
dụ một thanh niên ưa thích đồ trang sức nhưng bị mang trên cô 
một xác chó, một xác rắn, một xác thú vật, thì người ây luôn ghê 
tởm, xấu hồ... là hình ảnh ấn tượng về việc sử dụng năng lượng 
tàm quý, nhằm làm thuyên giảm và hóa giải dục vọng. 


253 


(UÁN Vô THƯỜNG VÀ QUÁN BẤT TỊNH 


Suy niệm về sự biến hoại của thân xác là một liệu pháp hiệu 
quả nhằm chuyền hóa dục vọng. Theo kinh Đại khó uân'Š, Đức 
Phật dạy các Tỳ-kheo pháp quán về cuộc đời của một mỹ nữ. 
Theo Đức Phật, cần phải tập trung quán sát nàng thiếu nữ đó từ 
khi còn thanh xuân, tuổi trẻ, đến lúc già yếu, da nhăn, tay chân 
tái xám. Sự quán niệm cần phải tập trung vào chuyện khi nàng 
ây bệnh tật, dơ bản, năm lẫn lộn trong chất thải của mình. Đặc 
biệt, phải quán sâu vào những biến đôi của thân xác sau khi nàng 
ây chết và được quăng vảo rừng tử thi. Đó là khi các loải sâu bọ, 
côn trùng rúc rỉa thê xác và đến cuối cùng, chỉ còn một bộ xương 
trăng mòn mỏi với thời gian. Theo Tích ruyện Pháp cú, bằng 
cách chỉ ra thực tại vô thường và bắt tịnh mà Đức Phật đã hóa độ 
nàng tín nữ Rùpanandà'5. Nhiều vị Tỳ-kheo-ni trong 7rưởng lão 
Mi kệ cũng thành tựu đạo quả nhờ hai pháp quán này '”. 


Pháp quán về vô thường có tần suất xuất hiện rất cao và 
được sử dụng trong nhiều bối cảnh. Đoạn hội thoại giữa Đức 
Phật và La Hầu La cũng năm trong trường hợp này: Này Ràhula, 
Ông nghĩ thế nào? Mắt là thường hay vô thường? - Là vô thường, 
bạch Thế Tôn. - Cái gì vô thường là khô hay lạc? - Là khô, bạch 
Thế Tôn. - Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nếu xem cái ấy: “Cái này là của tôi, cải này là tôi, cải này 
tự ngã của tôi”? - Thưa không, bạch Thế Tồn'°. Nguyên mẫu hội 
thoại này được Đức Phật viện dẫn trong nhiều kinh văn. 


Trong kinh Miệm xứ”, kinh Thân hành niệm”, liệu pháp 
quán bắt tịnh được ghi lại rất mực chỉ tiết, rõ ràng. Theo Đức 
Phật, cần phải quán sát ba mươi hai thể dơ bắn của thân từ tóc, 


254 


lông, răng, móng... cho đến đại tiện, tiêu tiện. Hành giả quán 
sát về ba mươi hai thê trược này phải chuyên chú, thuần thục và 
nhuàn nhuyễn. Mức độ thuần thục của pháp quán phải tương tự 
như việc có thể nhận ra một hạt lúa bé tẹo trong một bao hỗn hợp 
ngũ cốc được đồ ra sàn nhà?!, Quán và giữ nhận thức vỀ sự không 
sạch sẽ của thân người, sẽ tạo nên một sự tự chủ vượt trội. Với 
một hành giả thuần thục về bắt tịnh quán, thì họ không thể tìm 
ra cái đẹp, cái hấp dẫn, cái lôi cuôn trong bất cứ một thân phần 
nào của con người, đù đó là nữ sắc hoặc ngược lại. Câu chuyện 
chắn động của Tỳ-kheo-ni Subha” bị quây rày vì đôi mắt đẹp, đã 
tự tay móc con mắt của mình ban cho kẻ yêu đơn phương, làm 
cho kẻ kia kinh hoàng bỏ chạy, đã cho thây sự thuần thục về phép 
quán vô thường và bất tịnh của thân thê. Nhờ thuần thục về pháp 
quán này, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ”. 


SUY NIỆM VỀ BẢN (HẤT (ỦA DỤC 


Quán niệm sâu về bản chất của dục được đề cập trong 
những ấn dụ sinh động từ những bài kinh Po/aliya”, kinh Ví dụ 
con răn”, giúp ngăn ngừa và chuyên hóa năng lượng tính dục 
hiệu quả. 


Trước hết, dục như khúc xương và con chó đói. Một khúc 
xương đã lóc hết thịt, tận lóc và kẻ tìm cầu dục vọng thì giống 
như con chó đói, có tìm kiếm chút gì lót dạ từ khúc xương kia. 
Dù nỗ lực cách mây đi chăng nữa, con chó vẫn không thê thỏa 
mãn cái đói với khúc xương không còn một chút dưỡng chất nào. 
Một số luận giải còn mở rộng hình ảnh con chó đói bị chảy máu ở 
miệng do quá cô gắng với khúc xương. Nó đã liễm máu từ miệng 


232 


mình mà lầm tưởng chút béo bô thu lượm được từ khúc xương, 
và tự đưa mình đi đến suy kiệt. Ý nghĩa tương tự cũng được 
tìm thấy trong kinh Ä⁄4gandiya?° với hình ảnh người củi hơ vết 
thương trên lửa nhằm tìm kiếm một chút lạc thọ dễ chịu, nhưng 
thực tế cảng đau khổ thêm lên. 


Thứ hai, dục như miếng thịt trong đám diều hâu. Ngoài 
nội dung căn bản như kinh Pøziiya, chuyện tiền thân Đức Phật 
số 3307 đã đề cập khá chỉ tiết về câu chuyện này. Chuyện kê 
rằng, có một con điều hâu cắp được miếng thịt bay lên hư không. 
Những con diều hâu khác liền vây lấy nó và tân công bằng mỏ 
nhọn vả vuốt sắc, mãi đến khi nó nhả miếng thịt ra. Hễ con nào 
buông bỏ miếng thịt thì được yên thân và ngược lại. Từ sự kiện 
đó, tiền thân Đức Phật đã suy niệm: Những tham dục của chúng 
ta cũng giống như những miếng thịt. Ai năm lấy chúng thì bị đau 
khô, ai thả chúng ra thì được an bình?%. 


Thứ ba, dục như tù nhân và hồ than hừng. Một hồ than hừng 
rừng rực nóng, có một tù nhân bị hai lực sĩ lôi đến hồ than kia. Trước 
sức nóng của hô than hừng, người tù kia tắt sẽ vặn vẹo, có thoát khỏi 
cánh tay của hai người lực sĩ kia. Câu chuyện tương tự cũng được kê 
lại trong kinh Tăng Chỉ khi Đức Phật đã khéo hỏi các thầy Tỳ-kheo 
răng: Các Thây nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là tốt hơn: 
ôm ấp, ngôi gẵn hay nằm gân đồng. lứa lớn đang cháy đỏ, cháy đö 
rực, cháy lửa ngọn, hay ôm áp, ngôi gân, nằm gân tay chân mêm 
mại non trẻ của người con gái Sát-đế-ly, người con gái Bà-la-môn 
hay người con gái gia chủ?”. Sau khi nghe câu trả lời, Đức Phật 
đã xác tín rằng khi nội tâm hôi hám, ứ đây tham dục, tánh tình bất 
tịnh° thì bất hạnh, khô đau còn hơn bị quăng vào hồ than hừng. 


256 


Thứ tư, dục như leo cây hái trái. Có một cây ăn trái tốt tươi 
được nhiều người tìm kiếm. Sau hàng loạt nỗ lực tìm cầu, họ đã 
tìm được cội cây kia. Khi ây, kẻ thì leo lên cao hải trái, kẻ thì 
có nhặt nhạnh những øì trong tầm tay. Tuy nhiên, có những kẻ 
không biết leo cây nhưng vẫn thèm khát quả ngọt, họ bèn đồn cây 
đề thỏa nguyện của mình và đâu biết rằng, hành động của mình 
có thê gây nguy hiểm cho những kẻ kia. Ý nghĩa tương tự cũng 
được phát hiện trong kinh Phát fự thuyết. Chuyện kề rằng, có 
hai nhóm người đắm say một kỹ nữ. Họ đánh nhau bằng những 
phương tiện hung dữ nên cả hai nhóm có nhiều kẻ bị thiệt mạng 
hoặc đau khổ gần như chết'. Đại kinh Khô uân? cũng đề cập 
câu chuyện tương tự. Cần phải thấy, leo cây hái trái sẽ gặp nguy 
hiểm, cũng như bọn người vì gái đẹp mà thiệt thân. 


Thứ năm, dục như tải sản vay mượn. Người có sở hữu tài 
sản, dù đó là do người khác cho mượn, nhưng trong tâm luôn 
phơi phới hân hoan. Họ đi đâu cũng được cung khen, tôn trọng. 
Họ sống trong tâm thế lâu ngày như thế nên tưởng chừng tài vật 
kia thực sự là của mình. Đến khi đúng kỳ, người chủ đòi lại tất 
cả và kẻ kia buôn tủi, khô đau. Theo kinh 7ăng Cji, bản chất của 
tài sản bị đe dọa bởi nhà vua, trộm cướp, kẻ thừa tự kém cỏi, lửa 
và nước”. Ở đây, cái gọi là sắc đẹp, là hạnh phúc... thực chất chỉ 
là sự vun vào của nhiều yêu tô khác. Vì bản chất của đời sông là 
tổng hòa những sự nương gá, vay mượn lần nhau, nêu chấp chặt 
vào chúng thì phiền não, khô đau là kết quả tắt định. 


Thứ sáu, dục như cầm đuốc đi ngược gió. Hình ảnh một 
người cầm bó đuốc cháy rực đi ngược gió, nêu như kẻ kia không 
mau chóng vứt bỏ ngọn đuốc ấy đi thì tất sẽ bị cháy tay, cháy cả 


Z5 


thân mình và nguy hiểm đến tính mạng. Ôm Ấp dục vọng trong 
tâm cũng như người cầm đuốc đi ngược gió, sẽ bị thiêu cháy bắt 
kỳ lúc nào. Theo Chuyện tiền thân Đức Phật số 491, năng lượng 
nguy hại của dục còn được ví như trận cuồng phong hoảnh 
hành khắp núi Sineru (Tu đi)“. Người ôm ấp dục vọng trong 
tâm chỉ như chiếc lá tả tơi, vô định trước sức mạnh của trận 
cuồng phong. 


Thứ bảy, dục như đầu răn. Nọc độc của rắn thường nằm ở 
phân đầu. Một cái đầu rắn dù đứt rời thân thể nhưng vẫn có thê 
gây khô đau cho người. Người trúng nọc độc rắn nếu nhẹ thì đau 
khô, quần quại, nếu nặng thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ít 
nhất đã có một vị Tỳ-kheo trong thời Phật bị răn căn chết được 
kinh, luật ghi lại. Ở đây, sự nguy hiểm của dục vọng được ví như 
nọc độc của răn. Nó khiến người ta mê mờ, dã dượi và đau khô. Liên 
tiếp các Chuyện tiên thân Đức Phật mang số: 62, 85, 159, 262, 321, 
366, 380, 458, 477, 491, 497, 527, 531... đề cập đến những day dứt, 
khổ đau của các vị Tỳ-kheo bị dục vọng ám ảnh, có những trường 
hợp đón đau tương tự như bị trúng nọc độc của rắn. 


Thứ tám, dục như giấc mộng. Như một người chìm sâu trong 
giác mộng dài, họ thấy nhà cửa lâu đài và mọi lạc thú đoanh vây 
và an vui thụ hưởng tạm thời trong cảnh ấy. Trong một thoáng 
đột nhiên tỉnh mộng, thì cảm giác bàng hoàng, luyên tiếc, khô 
đau là cảm giác có thật cho người đó trong hiện thực cuộc đời 
này. Cuộc đời như giấc mộng dài và việc nêm trải dục vọng chỉ 
như là một giác mơ con. Quan niệm hạnh phúc như một giác mơ 
không chỉ là ngôn ngữ văn chương mà là thực tế được Đức Phật 
đã dạy rõ ràng trong kinh điền. 


258 


KẾT LUẬN 


Khi dục vọng lên ngôi thì khô đau xuất hiện. Tính tương 
thuộc giữa dục vọng và khổ đau là một thực tế cay nghiệt được 
Đức Phật chỉ ra. Với nhân loại, ân họa của nữ sắc là một kinh 
nghiệm thương đau được điểm xuyết trong nhiều trang chính sử. 
Với một người bình thường, phải cần nhiều nỗ lực mới có thê tự 
chủ cũng như vượt qua được cửa mỹ nhân'5. Với người xuất gia, 
mang tâm nguyện tự độ và hóa tha, thì trong hành trang lý tưởng 
mang theo không có dẫu vết của dục vọng. 


Bản chất dục vọng và cách thức chuyền hóa chúng đã được 
Đức Phật chỉ bày khá rõ, vân đề mức độ chuyên hóa thành công 
hay không, liên quan đến sự chuyên tâm, nỗ lực của từng người. 


(HỨ THÍCH 


1 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Chấp trượng, NXB.TP.HCM, 1999, 
tr.753. 


? ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Đại bát Niết-bàn, VNCPHVN, 1991, 
tr.644. 


3 Kinh đã dẫn. 

* ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 3, Kinh Sáu thanh tịnh,VNCPHVN, 1992, tr.171. 

5 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1 Kinh Tất cả các lậu hoặc, VNCPHVN, 1992, tr.20. 
5 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Kinh An trú tầm, VNCPHVN, 1992, tr.271-272. 


7 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 4, chương 1: Tương ưng sáu xứ, phẩm Gia 
chủ, Kinh Bhàradvàja, NXB.Tôn Giáo, 2001, tr.190. Xem thêm: ĐTKVN, Kinh Tiểu 
Bộ, tập 8, chuyện Bậc hiền trí Matanga, NXB.Tôn Giáo, 2003, tr.335-337. 


8 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 4, chương 1: Tương ưng sáu xứ, phẩm Gia 
chủ, Kinh Bhàradvàja, NXB.Tôn Giáo, 2001, tr.190-191. 


259 


° Kinh đã dẫn. 


19 ĐTKVN, Kinh Tăng Chị, tập 1, chương 2 pháp, phẩm Hình phạt, Kinh Hai loại 
tội, VNCPHVN, 1996, tr.100. 


11 Kịnh đã dẫn. 
12 Kinh đã dẫn. 


13 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Giáo giới La hầu La ở Am-bà-la,VNCPHVN, 
1992, tr.174. 


12 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Kinh An trú tầm, VNCPHVN, 1992, tr.271. 
' ĐTKVN, Kính Trung Bộ, tập 1, Đại kinh Khổ uẩn,VNCPHVN, 1992, tr.202-205. 


19 Tích truyện Pháp cú, bản dịch của Viên Chiếu, phẩm Già, chuyện Ni cô và 
bóng sắc. 


1 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 3, Trưởng lão Ni kệ, Abhirupa Nanda, NXB.TP.HCM, 
2000, tr.554; Xem thêm, Các vị Tỳ-kheo-ni cùng nằm trong tập này: Sundari 
Nanda, tr. 584; Khema, tr.613. 


1# ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 2, chương 7: Tương ưng Rahula, phẩm thứ 
nhất, Kinh Mắt, VNCPHVN, 1993, tr.427-428. 


"9 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Kinh Niệm xứ,VNCPHVN, 1992, tr.131. 
? ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 3, Kinh Thân hành niệm, VNCPHVN, 1992, tr.265. 
?! Kinh đã dẫn, tr.269. 


?2 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 3, Trưởng lão Ni kệ, phẩm 14, tập 30 kệ, Subha ở 
rừng xoài Jivaka, NXB.TP.HCM, 2000, tr.692-693. 


3 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 3, Kinh Thân hành niệm, VNCPHVN, 1992, tr.267. 

* ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Potaliya,VNCPHVN, 1992, tr.51. 

? ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Kinh Ví dụ con rắn,VNCPHVN, 1992, tr.295. 

% ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Magandiya,VNCPHVN, 1992, tr.261-262. 


? ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 6, chuyện Thử thách giới đức, NXB. Tôn Giáo, 2002, 
tr.392. 


?8 Kinh đã dẫn. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 7 pháp, Đại phẩm, Kinh Lửa, 
VNCPHVN, 1996, tr.458-460. 


39 Kinh đã dẫn. 


260 


3! ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Phật tự thuyết, chương 6, phẩm Sanh ra đã 
mù, (Ud.71), NXB.TP.HCM, 1999, tr.248. 


32199, 


33 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Du hành dài, Kinh Tài 
sản,VNCPHVN, 1996, tr.727. 


3 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 8, chuyện Đại khổng tước, NXB.Tôn Giáo, 2003, 
tr.259. 


35 CullaVagga 2, chương V, các tiểu sự, chuyện Tỳ-khưu bị rắn cắn. Kinh Rắn 
chúa, đoạn 26. 


* t-ìl A li. 


261 


ĐỪI SỐNG TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI CƯ SĨ 


Có ba sự hưởng thụ không bao giò thỏa mãn. Thế nào là ba? 
Hưởng thụ ngủ nghỉ, hưởng thụ rượu men rượu nấu, 
và hưởng thụ sự dâm dục!. 


Khái quát thâm đẫm trí tuệ của bậc Giác ngộ trong câu kinh 
vừa dẫn ở trên đã thừa nhận sự hiện hữu của các dục trong đời 
sông thường nhật của người cư sĩ. Đồng thời, qua đó cũng hàm 
ân những thái độ ứng xử cần thiết của người cư sĩ khi sống chung 
với các dục. Thực sự, đời sống tình cảm là một khái niệm rất 
rộng. Nó bao hàm những chuẩn mực cơ bản trong quan hệ nam 
nữ nói chung cho đến những thái độ sống, cách thức ứng xử... 
liên quan đến đời sông hạnh phúc của lứa đôi. Dù bất kỳ ở đâu 
và bất cứ thời đại nào, một người tại gia có đời sóng tình cảm 
phù hợp với các chuân mực đạo đức xã hội nói chung và tôn giáo 
nói riêng thì được trọng thị và tản thán. Khảo sát rải rác từ Kinh 
tạng và tập trung nhiều nhất ở các tập Jataka cho thấy, Đức Phật 
đã có những quan tâm cụ thê đến đời sông tình cảm của người 
cư Sĩ tại 1a. 


NĂNG LƯỢNG TÍNH DỤC VÀ MẪU NGƯỜI PHốI NGẪU 


Mặc dù Đức Phật cho phép hàng tại gia sông chung với các 
dục, thế nhưng, việc làm chủ và quản lý năng lượng tính dục 


262 


đúng đắn, phù hợp, là sự khăng định mức độ trưởng thành của 
người cư sĩ. 

Trong năm chuân mực đạo đức (năm giới) mà người cư sĩ 
phát nguyện vâng giữ sau khi quy y Tam bảo, thì chuân mực: 
từ bỏ tà hạnh trong các dục? đã cho thấy, người cư sĩ chỉ được 
thỏa mãn tính giao với người phối ngẫu hợp pháp. Theo Đức 
Phật, hưởng thụ tính giao là một trong ba việc không bao giờ 
thỏa mãn. Do vậy cần phải biết tự chế và vừa đủ trong vấn đề 
này. Tự chế là biết kiểm soát bản thân. Trong ứng xử với hoạt 
động tính dục, điểm đặc thù của con người so với các giỗng 
loài khác là khả năng tự chế. Tự chế là một trong bốn pháp 
đem đến nhiều thành công không chỉ một đời được Phật dạy 
trong kinh Tương Ung!. 


Trong đời sóng tình cảm, tự chế còn mang nghĩa là vừa đủ 
với người phối ngẫu của mình. Đây chính là lưu ý được ghi nhận 
trong kinh Bại Vong: Không vừa đủ vợ mình/ Được thấy giữa 
dâm nữ/ Được thấy với vợ người/ Chính cửa vào bại vongŠ. Vừa 
đủ và tạm an với sở dục của mình không những bảo hộ hạnh 
phúc gia đình, ngăn ngừa những nguy cơ khánh tận sức khỏe và 
tài sản, mà còn là sự khăng định nết hạnh đạo đức cần có của 
người cư sĩ. Mặc đủ quan điểm về gia đình cá thể, cũng như chế 
độ một vợ một chồng thời Phật vẫn chưa rõ rằng, thế nhưng khi 
ban lời chí dạy nêu trên, đã cho thấy tính nhân văn của Đức Phật, 
về những giải pháp ứng xử với năng lượng tính dục của người 
cư Sĩ tại 1a. 


Kế đến, cân bằng trong sức khỏe và tuôi tác là những yêu 
tô quan trọng đề có được hạnh phúc. Câu chuyện lựa chọn vợ 


263 


béo mập nhưng khéo léo và sạch sẽ của vua Licchavi được ghi 
lại trong kinh 7éu Bồ là một trường hợp tiêu biểu về sức khỏe 
trong hôn nhân5. Có thể chuẩn mực đó không phù hợp trong tư 
duy của nhiều người, nhưng ít ra qua đó đã cho thấy, yếu tô sức 
khỏe cũng là điều được quan tâm nhằm xây dựng hôn nhân hạnh 
phúc. Trong nhiều ngữ cảnh ở Kinh tạng, cái đẹp hình thể của 
một người phụ nữ thời xưa có liên quan ít nhiều đến tiêu chuẩn 
béo mập”. Bên cạnh yếu tố sức khỏe, thì việc quá khác biệt về 
tuôi tác cũng là một trở ngại trong đời sống tình cảm lứa đôi. 
Thực sự, đây là những lưu ý có giá trị thực tiễn được ghi lại trong 
kinh Tập: Người tuôi trẻ đã qua/ Cưới cô vợ vú tròn/ Ghen nàng 
không ngủ được/ Chính cửa vào bại vong°. Tuy Đức Phật chỉ 
khái quát trong bón câu, nhưng đã chuyên chở những giá trị vượt 
tầm thời đại. 


PHẨM CHẤT (ỦA ĐừI SốNG LỨA ĐôI 


Đề có được một đời sông hạnh phúc, cả hai đối tượng phải 
có những phẩm chất tương ưng nhau. Đồng tín, đông giới, đông 
thí và đông trí tuệ là bôn điều kiện cơ bản đề có được một đời 
sóng hạnh phúc đúng nghĩa. Đồng tín là cùng một niềm tin. Khi 
cả hai có cùng một niềm tin, từ tin tưởng lẫn nhau cho đến cùng 
chung một đối tượng tôn thờ là tiền đề thứ nhất của hạnh phúc. 
Thứ hai, đồng giới là cả hai có cùng một phẩm chất đạo đức, ít 
nhất là tuân giữ năm giới. Thứ ba, đồng thí là cả hai có một tâm 
lượng rộng rãi, vị tha. Và cuối cùng, cả hai có cùng một sự hiểu 
biết, văn hóa sóng cũng như thái độ ứng xử. Mức độ hạnh phúc 
của đôi lứa cũng như sự bền vững của hôn nhân liên quan chặt 
chẽ đến bồn chuân mực này. 


264 


Ngoài năm bồn phận và trách nhiệm tương ưng của đôi vợ 
chồng được Phật dạy khá chỉ tiết trong kinh Giáo thọ Thị Ca La 
Việt'°, thì một đôi lứa cần phải hội đủ những phẩm chất quan yếu 
của hạnh phúc lứa đôi. Vì lẽ, mặc dù người chồng hoặc người vợ 
vẫn ứng xử chu toản trong bôn phận vả trách nhiệm của mình, 
thế nhưng đó vẫn chưa phải là điều kiện đủ đề hạnh phúc nảy nở, 
thăng hoa. Trong lịch sử văn chương đã bảo lưu nhiều lời oán 
thán của bao cô phụ, dẫu răng mọi phương diện vật chất vẫn được 
người phối ngầu bảo đảm, chăm lo. 


Đọc lại lời dạy của Đức Phật trong kinh Tương Ung, mới 
thấy được hoa trái hạnh phúc của hôn nhân cũng cần thời gian và 
thử thách: chính phải cộng trú mới biết được giới đức của một 
người, và phải trong một thời gian dài không thê khác được, phải 
có tác ý, không phải không có tác ý, phải có trí tuệ, không phải 
với ác tuệ!!, Cho nên, đề trải nghiệm hạnh phúc thực sự, cần phải 
hội đủ các phâm chất như tính sắt son của người chồng, lòng 
chung thủy của người vợ và nghĩa tình của cả đôi bên. Đây được 
xem là những phâm chất quan trọng trong đời sóng tình cảm của 
người cư sĩ. 

Trong kinh Tiểu Bộ, cả hai chuyện tiền thân Đức Phật SỐ 
34! và 216'* đều ghi lại câu chuyện về cái chết của một con cá. 
Chuyện kể rằng, cả hai vợ chồng cá thong thả ngao du, vì sơ suất 
nên con cá trồng rơi vào lưới của dân chải. Trong thời khắc cuối 
cùng của đời sống, cá trống vẫn bận lòng nghĩ về người phối 
ngầu của mình. Và, trong chuyện tiền thân Puppharatta số 147, vì 
thương vợ một cách mù quáng mà người chồng đã phạm tội trộm 
cắp vật dụng của hoàng gia, nên đành phải chấp nhận hình phạt 


265 


phơi thây trên cọc nhọn. Trong tâm tư người chồng bạc phận, thì 
khô đau dù bị xiên trên cọc nhọn không bằng nỗi khô đau khi 
không tìm được áo màu đỏ cây Kasumbha đề cùng vợ dạo chơi 
trong lễ hội Kattika. 


Cả ba câu chuyện vừa nêu mặc dù kết thúc trong đau thương 
thống khô, nhưng qua đó đã chuyền tải một phẩm chất cần có của 
người chồng lý tưởng, đó là sự sắt son với người phôi ngầu, thậm 
chí cho đến phút cuối của đời mình. Có thể câu chuyện còn nhiều 
điều cần phải bàn về phương diện giải thoát, thế nhưng trên lãnh 
vực đạo đức nhân sinh, đã đọng lại những giá trị đáng trân trọng 
về phâm chất sống chung tình của một đẳng nam nhỉ. 


Với người vợ, lòng chung thủy được kinh điển Phật giáo 
cũng như nhiều truyền thống đạo học tôn trọng vả vinh danh. 
Nhân chứng tiêu biểu cho phẩm chất chung thủy là câu chuyện 
một dạ thờ chồng của nàng Yashodhara được ghi lại trong kinh 
Tiêu Bộ. Theo kinh, vua Suddhodana là người kể lại câu chuyện 
về lòng chung thủy của con dâu mình, tức công chúa Yashodhara: 
Bạch Thế Tôn, xin hãy nghe đây. Khi nàng hay tin Thế Tôn đã 
đắp y vàng, nàng cũng đáp y vàng; Thế Tôn bỏ hết các vòng hoa 
và đô trang sức, nàng cũng bỏ hết mọi thứ và chỉ năm ngôi dưới 
đất. Khi Thế Tôn đã xuất gia, nàng liền trở thành cô phụ và từ 
chối mọi tặng vật mà các vương tử khác gửi đến nàng. Lòng nàng 
bao giờ cũng trung thành với Thế Tôn'^. Sau khi nghe vương phụ 
ca ngợi đức hạnh của con dâu, Đức Phật đã khăng định rằng, 
không những nàng chung thủy với thái tử Siddhartha ở đời này 
mà ngay cả khi làm phi nhân ở kiếp quá khứ, nàng vẫn một dạ 
chung tình. Xem ra, chung thủy là một phâm chất trân quý của 


266 


người phụ nữ, được ghi nhận khá sớm từ kinh điển và được thê 
hiện tiêu biểu ở góa phụ lừng danh: nàng Yashodhara. 


Phâm hạnh thứ ba của một quan hệ hôn nhân lý tưởng, đó 
chính là nghĩa tình. Nghĩa tình là sự hy sinh, chăm sóc, san sẻ 
cho nhau qua những biến thiên hay thăng trầm trong đời sông vợ 
chồng. Đây là phâm chất quan trọng của người cư sĩ tại gia. Câu 
chuyện nàng Sujata thương chồng thâu cảm đến chư Thiên được 
ghỉ lại trong kinh Tiêu Bộ là một ví dụ điển hình. Chuyện kê rằng, 
vì mê say sắc đẹp của nàng Sujata nên nhà vua lập mưu hại chồng 
nảng. Tận cùng của bức bách đau khổ, nàng vừa khân cầu vừa 
oán trách trời cao. Lòng thương chồng thâu cảm tận trời xanh nên 
chư Thiên đã ra tay cứu khô '. 


Motif vì chồng mà bắt kê hiểm nguy còn được Đức Phật kê 
lại ở phần đầu chuyện tiền thân só 267. Nhờ sự khôn ngoan, cứng 
rắn, trung kiên của người vợ, nên tên cướp đã không giết chồng 
mà còn tha mạng cho cả hai. Khi hai vợ chồng trở lại Savatthi, 
thăm Đức Phật tại Hương phòng và thuật lại câu chuyện, Đức 
Phật đã dạy thêm: Này cư sĩ, ông chẳng phải là kẻ độc nhất được 
nàng cứu mạng đâu! Vào thời xưa nàng cũng đã từng cứu mạng 
nhiều bậc trí giả khác!®. 


Không những thé, tình nghĩa vợ chồng càng được thê hiện 
sâu nặng khi một trong hai người bệnh tật, ôm đau. Câu chuyện 
cảm động về thái tử Sotthisena với thân thê tanh hôi do bệnh tật 
lâu ngày, nhưng vương phi Sambulà không nhờm gớm, kinh tởm 
mà vẫn chạy chữa cho chàng mãi đến khi vượt qua bệnh tật, nguy 
nan”, Kết thúc câu chuyện, Đức Phật đã nhận diện tiền thân: 
nàng Sambulà trong kiếp quá khứ chính là hoàng hậu Malika, vợ 


267 


của vua Pasenadi hôm nay. Theo Đức Phật, Không chỉ bây giờ 
mà ngay cả ngày xưa nữa, Mallikà đã là người vợ thủy chung )Š. 


Câu chuyện là thiên diễm tình đẫm lệ, đã cho thấy rằng khi 
tình yêu đích thực có mặt, thì con người có đủ sức mạnh đề cùng 
nhau đi suốt cuộc đời. Câu chuyện của đôi vợ chồng Nakula được 
ghỉ trong kinh Tăng Chỉ'° có cùng bôi cảnh tương tự. Chuyện chỉ 
khác biệt, đó là lời trăn trối của người chồng khi tưởng mình sắp 
chết và lời hứa chắc thật của người vợ trong hoàn cảnh đặc biệt 
này. Đáng chú ý, trong những lời hứa của người vợ, ngoài những 
nội dung thường tình, còn mang những nội dung giáo giới của 
pháp Phật, nhằm chuyển hóa chồng mình. Chuyện thực sự có hậu 
khi người chồng đã vượt qua bệnh tật và cả hai sống trong hạnh 
phúc, an hòa. 


Hình tượng tiêu biêu cho sự nâng đỡ lẫn nhau cùng tiền trên 
con đường thánh đạo, đó là câu chuyện của đôi vợ chồng được 
ghi lại trong phần đầu của chuyện tiền thân số 359”. Nhờ sự 
chuyên hóa từng bước của người vợ, người chồng vốn là ngoại 
đạo, đã từng bước thâm tín Tam bảo, đề cuối cùng, cả hai xuất 
gia và không bao lâu đều chứng đắc Thánh quả. Có thê đây chỉ là 
mẫu hình lý tưởng hiếm hoi trong đời sông tình cảm của người cư 
sĩ tại gia, nhưng ít ra qua đó, có thê thây rõ một điều, giúp nhau 
tìm về với những giá trị thiện mỹ, là thông điệp được gửi gắm từ 
câu chuyện này. 

GIẢI PHÁP KHI TÌNH CẮM THĂNG TRẦM 


Trong đời sống lứa đôi, sự va chạm, lục đục là thuộc tính 
thường gặp dù ở bất kỳ thời đại nào. Ngay như bản thân Đức 


268 


Phật, khi biết được vợ chồng nhà vua Kosala gây gô nhau và hôn 
nhân của họ có nguy cơ tan vỡ, Ngài đã thân hành thăm viêng 
và đã có những huấn thị kịp thời?!. Nhờ những quan tâm kịp thời 
đó, đời sông tình cảm của vợ chồng vua Kosala lại bền vững như 
xưa. Việc làm đó của Đức Phật đã làm sáng tỏ luận điểm, đời 
sống lứa đôi rất cần sự hỗ trợ cũng như những lời khuyên thiết 
thực của người xuất gia. 


Theo khảo sát, cung bậc thăng trầm trong đời sóng tình 
cảm của người cư sĩ tại gia thường diễn ra trong ba tình huống. 
Thứ nhất là những mâu thuần thường nhật. Thứ hai, có những 
phút bắt chợt xao lòng. Thứ ba, khi ngọn lửa tình yêu thực sự đã 
nguội lạnh. Trong cả ba tình huống, kinh điển Phật giáo đã lưu lại 
những gợi mở đáng suy gẫm. 


Trước hết, trong đời sóng hôn nhân, đôi khi khó có thê tránh 
khỏi những hiểu lầm nho nhỏ, những giận hờn vu vơ, những buồn 
bực vô cớ. Trong những trường hợp ấy, sự nhẫn nhịn của mỗi bên 
là phương sách hóa giải tình thế. Cần phải thấy, căn bản của hạnh 
phúc là sự hòa hợp và nhường nhịn. Đề có được chất liệu đó, đòi 
hỏi sự nỗ lực của cả hai bên. Nỗ lực ở đây chính là nỗ lực chinh 
phục tự ngã từ cả hai người. Vì lẽ, trong mỗi người, tự ngã là điều 
gì đó rât riêng và luôn được cưng chiều, bảo bọc. Khi tự ngã bị xúc 
phạm, bị coi thường, thì con người thường có những thái độ phản 
vệ. Hơn đâu hết, khi chỉ ra sự thật tràn trụi: chỉ có mình thương mình 
nhất, Đức Phật đã gửi gắm mong mỏi với những lứa đôi: Jậy ai 
yêu tụt ngã, chớ hại tự ngã người”°. Nói rõ hơn, sự nhường nhịn và 
tôn trọng lẫn nhau là những liệu pháp ngăn ngừa cũng như cứu vãn 
những nguy cơ va chạm trong đời sóng tình cảm thường ngày. 


269 


Thứ hai, do yêu cầu từ thực tiễn, cuộc sống của người tại 
gia luôn có những mối quan hệ và liên hệ. Do liên hệ, do nghiệp 
duyên, do không biết tự chế bản thân nên có những cung bậc 
tình cảm phát sanh ngoài quan hệ vợ chồng. Đây là tình huống 
mà ngôn ngữ hiện đại gọi là tình trạng nhất thời say nắng hoặc 
thể hiện văn vẻ hơn như bài thơ Những phút xao lòng”. Trong 
lịch sử hôn nhân, sự vọng động tơ tưởng đến người thứ ba xuất 
hiện rất sớm và thê hiện rất đa dạng, từ thứ dân cho đến quan 
quân, vua chúa”. Ngay một vị minh quân như vua Kosala vẫn bị 
người thương yêu tư thông với kẻ khác”. Điều đó đủ thấy sự rối 
rắm phức tạp trong cung bậc tình cảm con người. Gặp phải tình 
huống nảy, vua Kosala rất đau khô. Mặc dù vậy, vốn là một Phật 
tử thuần thành, vua Kosala đã đến Jetavana cầu thỉnh Đức Phật: 
Bạch Thế Tôn, nay trầm phải làm gì với nó?”. Đức Phật khuyên 
vua Kosala cần tỉnh táo, kham nhẫn trước sự thực đau lòng này. 
Theo Đức Phật, nếu như cả hai người biết hồi lỗi, phục thiện và 
nếu như nhà vua còn yêu thương cung phi ây; ngoài những biện 
pháp giáo dục, răn đe, thì nên mở một con đường sóng đề cả hai có 
thê quay về. Trong trường hợp này, biết buông xả, tha thứ cho những 
ai biết phục thiện, quay về là giải pháp được Đức Phật đẻ nghị. 


Thứ ba, sở dĩ đời sống lứa đôi được định hình là do duyên 
nghiệp ở đời trước cũng như đời này. Duyên tụ thì thành và duyên 
hết thì tan. Trước thực tế, có những quan hệ hôn nhân được hình 
thành do sự áp đặt, ép gả, do sự hiểu biết nhau không đầy đủ, do 
một kẻ bất chợt thay lòng ... đã tạo nên những bất hạnh và khô 
đau cùng cực trong đời sóng vợ chồng. Xuất phát từ những bắt 
cập đó, nên được gọi là vợ chồng nhưng đời sông tình cảm có đôi 
lúc không khác địa ngục bao xa. Trong tận cùng của bất hạnh, 


270 


một trong hai người kia tìm được sự sẻ cha, đồng điệu từ một 
người thứ ba bất ngờ nào đó. Và từ đây đã mở ra những lận đận 
của kiếp người. Đó cũng là một trong những lý do đề hiểu tại sao 
có những đôi gian phu, dâm phụ săn sàng ra tay không thương 
tiếc với người phối ngẫu. Câu chuyện chàng tiểu xạ thủ trong 
kinh 7iẻu Bộ ià minh chứng tiêu biêu về trường hợp này”. 


Chuyện kể rằng, vốn là sinh viên ở đại học Takkasila, chảng 
được thầy dạy mến mộ và gả con gái. Sau khi học xong và trên 
đường về quê nhà, vợ chồng øặp một toán cướp. Với tài nghệ của 
mình, chàng hạ gục tắt cả, trừ tên tướng cướp. Khi chiếm được 
thế thượng phong, chàng yêu cầu vợ đưa kiếm cho mình. Tự 
dưng khi ấy, người vợ bât chợt phải lòng kẻ cướp, nên hỗ trợ cho 
tên cướp giết chàng. Motif câu chuyện tương tự còn được ghi lại 
rải rác trong kinh Tiếu Bộ và trong nhiều tác phâm văn học, xưa 
cũng như nay. 


Trong trường hợp người phối ngẫu đã đoạn tình đứt áo ra 
đi và không còn khả năng cứu vãn, thì giải pháp tốt nhất là nên 
để người phối ngẫu tự do, không nên cô gượng ép. Trường hợp 
chánh hậu của vua Maddava bỏ đi theo người tình trẻ, được tiền 
thân Đức Phật khuyên vua nên buông xả và đừng nuôi tiếc làm 
gì”. Tình đã bay xa thì con tim đừng nuối tiếc. Có thể không tìm 
ra từ ly hôn trong từ vựng kinh điền, nhưng ít nhất, giải pháp cho 
người phối ngẫu được tự do đi theo tiếng gọi con tim, hoặc trở 
về nhà cha mẹ của mình, là sự thực được ghi nhận trong quan hệ 
hôn nhân ở thời Phật. 


Khi Đức Phật tuyên bố: 7z không thấy một sắc, một tiếng 
nào khác, xâm chiêm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc, như 


271 


tiếng người đàn bà*, thì điều đó cũng đồng thời xác tín rằng, 
trong các loại dục thì ái dục có sức mạnh rất lớn. Hiểu vậy thì 
phân nào thấu đạt tại sao khi yêu nhau một cách cuồng sỉ, người 
ta săn sàng bát chấp tát cả, dù đó là nhân phẩm hay tính mạng 
của chính mình. 


Nếu như các truyền thống văn hóa, tôn giáo khác có những 
hình phạt nghiêm khắc và phi nhân đối với những sai phạm trong 
đời sống tình cảm, thì Phật giáo đúng mực nhân từ trong hướng 
giải quyết của mình. Trong tất cả mọi trường hợp thăng trằm về 
đời sống tình cảm, thì giải pháp kham nhẫn, răn đe, chuyên hóa 
và buông xả là những giải pháp căn bản mà Đức Phật đã chỉ dạy. 
Cần phải thấy, trong bắt kỳ tình huống nào, hôn nhân không bạo 
lực, không hận thù là chủ điểm mà Phật giáo nhắm đến. 


KẾT LUẬN 


Đời sống tình cảm của con người dù có nhiều điều khác biệt 
về phương thức thê hiện, nhưng vẫn có những điểm tương đồng 
mang tính quy luật, không thay đồi, xưa cũng như nay. Hiểu được 
bản chất của tình cảm, và định hướng năng lượng tình cảm phù 
hợp với những chuân mực đạo đức căn bản của một người cư sĩ theo 
lời dạy của Đức Phật, là thái độ sông đúng mực và thánh thiện. 


Trong đời sống hôn nhân ở xã hội ngày nay, mặc dù đã có 
nhiều tiền bộ vượt bậc về chỉ số hạnh phúc, tuy vậy tháng hoặc 
đâu đó vần xuất hiện những nỗi đau trầm thông cũng như những 
dư vị chát đăng trong quan hệ lứa đôi. Ngay đây, những giải pháp 
gợi mở trong quan hệ hôn nhân được Đức Phật đưa ra vẫn còn 
nguyên sơ tính giá trỊ. 


272 


(HỨ THÍCH 


1 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 3 pháp, phẩm Chánh giác, Kinh 
Không thỏa mãn (lược trích), VNCPHVN, 1996, tr.473. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gia chủ, Kinh Thích tử 
Mahanama, VNCPHVN, 1996, tr.585. 


3 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 3 pháp, phẩm Chánh giác, Kinh 
Không thỏa mãn (lược trích), VNCPHVN, 1996, tr.473. 


* ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 10: Tương ưng Dạ-xoa, Kinh 
Alava, VNCPHVN, 1993, tr.475. Bốn pháp: Chơn thực và chế ngự, kiên trì và 
xả thí. 

5 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Bại vong, NXB.TP.HCM, 1999, 
tr.498. 


5 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 4, chuyện Lạ kỳ, NXB.TP.HCM, 2001, tr.676. 


7 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 4, chuyện Múc nước, NXB.TP.HCM, 2001, tr.667. 
Xem thêm, ĐTKVN, Kĩnh Tiểu Bộ, tập 8, chuyện Tiểu đạo sĩ Narada, NXB.Tôn Giáo, 
2003, tr.44. 


8 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Bại vong, NXB.TP.HCM, 1999, 
tr.498. 


 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nguồn sanh phước, 
Kinh Xứng đôi, VNCPHVN, 1996, tr.669. 


10 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt,VNCPHVN, 1991, 
tr.543. Trách nhiệm người chồng: Kính trọng vợ, không bất kính đối với vợ; 
trung thành với vợ; giao quyền hành cho vợ; sắm đồ nữ trang với vợ. Bổn 
phận người vợ: Thi hành tốt đẹp bổn phận của mình; khéo tiếp đón bà con; 
trung thành với chồng; khéo gìn giữ tài sản của chồng; khéo léo và nhanh 
nhẹn làm mọi công việc. 

1! ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 3: Tương ưng Kosala, phẩm Thứ 
hai, Kinh Bên tóc, VNCPHVN, 1993, tr.181. 

12 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 4, chuyện Con cá, NXB.TP.HCM, 2001, tr.232-235. 

13 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, chuyện Con cá, NXB.TP.HCM, 2001, tr.482-484. 


1 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 8, chuyện đôi ca thần Canda, NXB.Tôn Giáo, 2003, 
tr.168-170. 


5 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ tập 5, chuyện Kẻ trộm ngọc, NXB.TPHCM,2001, tr.381-387. 
16 Kịnh Tiểu Bộ, tập 6, chuyện Con cua, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.26-27. 


CÓ 


1 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 8, chuyện Hoàng hậu Sabula, NXB.Tôn Giáo, 2003, 
tr675. 


18 Kịnh đã dẫn, tr.690. 


1° ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, chương 6 pháp, phẩm Cần ghi nhớ, Kinh Cha mẹ 
Nakula(1),VNCPHVN, 1996, tr.32-37. 


?° ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 6, chuyện Con nai vàng, NXB.Tôn Giáo, 2002, 
tr.534-528. 


?! ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 6, chuyện Hoàng hậu Sujata, NXB.Tôn Giáo, 2002, 
tr.249-251. 


?2 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 3: Tương ưng Kosala, phẩm thứ 
nhất, Kinh Malika, tr.173. 


?3 Kinh đã dẫn, tr.175. 
Thơ Thuận Hữu, Những phút xao lòng. 


? ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, chuyện Người gia chủ, NXB.TP.HCM, 2001, 
tr.405-408; ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, chuyện Thức ăn thừa, NXB.TP.HCM, 2001, 
tr.464-467; ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 6, chuyện Chàng tiểu xạ thủ, NXB.Tôn Giáo, 
2002, tr.602-610. 


? ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, chuyện Hòn núi đẹp, NXB.TP.HCM, 2001, tr.388- 
390. Xem thêm: ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, chuyện Đề cao tính kham nhẫn, NXB. 
TP.HCM, 2001, tr.531-533. 


?7 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, chuyện Hòn núi đẹp, NXB.TP.HCM, 2001, tr.388. 


?# ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 6, chuyện Chàng tiểu xạ thủ, NXB.Tôn Giáo, 2002, 
tr.602. 


? ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 7, chuyện Người nuốt lưỡi kiếm, NXB.Tôn Giáo, 
2002, tr.42-49. 


3° ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1,chương 1 pháp, Kinh Nữ sắc. (lược trích), 
VNCPHVN, 1996, tr.9. 


MO 


MẪU HÌNH NGƯỜI CƯ SĨ LÝ TƯỞNG 


Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là người cư sĩ? 
- Này Mahandma, khi nào quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng 
Tăng, cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ '. 


Cư sĩ là người đã quy y Tam bảo. Đó là điều được xác tín 
trong kinh điển Bắc truyền và cả Nam truyền. Trong những 
chúng đệ tử Phật, thì chúng cư sĩ tại g1a chiếm một vị trí đông đảo 
và có những ảnh hưởng nhất định đối với điện mạo của Phật giáo 
nói chung. Khảo sát từ Kinh tạng và qua cuộc đời của những vị 
cư sĩ tiêu biểu thời Phật cho thây, mẫu hình người cư sĩ lý tưởng 
được Đức Phật đề cập khá cụ thê và chỉ tiết. Theo khảo sát, một 
người cư sĩ lý tưởng phải hoàn thiện bồn phẩm chất cơ bản: Ôn 
định về kinh tế; trang nghiêm về giới hạnh; thăng bằng và điễu 
hòa; hộ pháp và hoàng pháp. 


ỔN ĐỊNH VỀ KINH TẾ 


Chúng sanh sở dĩ tồn tại là nhờ vật thực°. Muón tồn tại thì cần 
phải có điều kiện của tồn tại. Điều kiện tồn tại của chúng sanh là 
thức ăn trong nghĩa rộng nhất của từ ngữ. Ở đây, sự ồn định và vững 
chãi về kinh tế là điều kiện cơ bản cho mọi sự tồn tại của một con 
người nói chung và người cư sĩ nói riêng. Hơn thế, với một người 
cư sĩ, ngoài vật thực nhằm đáp ứng nhu cầu tồn tại, thì cần phải 
có những bồn phận tương ưng trong các môi quan hệ của mình. 


276 


Cụ thê, người cư sĩ cần phải có nền tảng kinh tế vững vàng 
nhằm đem lại an lạc cho cha mẹ, vợ con và những người thân 
liên quan. Người cư sĩ tạo sinh kế và điều kiện sông cho kẻ khác, 
đem lại lợi ích, an lạc, hạnh phúc cho kẻ khác, được Đức Phật gọi 
là bậc chân nhân. Chiêm nghiệm sâu thêm về gia cảnh của các 
vị đại thí chủ tiêu biểu trong thời Đức Phật như Anathapindika, 
Visakha, Màtikamàtà, Vimalakirti... cho thấy rằng, họ là những 
cư sĩ có một nền tảng kinh tế khá ôn định và vững vàng. 


Một đời sống tự chủ về kinh tế thì sẽ ngăn ngừa cũng như 
phòng hộ một SỐ loại phiền não, tránh được những thúc bách liên 
quan đến nhu cầu vật chất thường gặp trong đời sóng thường nhật 
của một cư sĩ tại gia. Theo Đức Phật, nghèo khô là một phiền 
não. Vì nghèo khổ góp phần làm xuất sinh nhiều chủng loại phiền 
não khác như bị mắc nợ, bị hói thúc, bị truy đuôi, bị đe dọa tính 
mạng, bị khủng bóẽ... Theo kinh Cứu la đàn đâu”, thì nghèo khô 
và nghèo khổ quá mức còn là cửa ngõ dẫn khởi những hệ lụy, 
những nguy cơ tội ác. Đây là một thực tế có thể phát hiện trong 
dòng chảy tất bật của đời sông ngày nay. 


Với người cư sĩ, Đức Phật luôn khuyên khích họ nỗ lực mưu 
sinh bằng khả năng riêng có và điều kiện nghiệp lực của riêng 
mình. Theo Đức Phật, không có sự sang hèn trong nghề nghiệp 
mưu sinh, không có sự phân liệt về giá trị giữa người nông phu 
hay viên sĩ quan quân đội. Ngoài năm nghề nghiệp bất chánh như 
buôn bán đao kiểm, buôn bán người, buôn bản thịt, buôn bán 
rượu, buôn bán thuốc độc° mà người cư sĩ không nên làm; thì 
cụm từ bát cứ nghề gì được ghi lại trong kinh Tăng Chỉ? đã xác 
quyết, Đức Phật cho phép người cư sĩ tại gia được quyền mưu 


“J? 


sinh băng tật cả khả năng cũng như mọi điều kiện có thê, nhằm 
xây dựng một nên tảng kinh tê ôn định và bên vững. 


Ngoài việc thừa nhận hạnh phúc về sở hữu và được quyền 
thọ hưởng vật sở hữu của người cư sĩ tại gia, thì Đức Phật đã 
từng bước khuyên khích hàng cư sĩ nên nỗ lực tìm kiếm những 
thứ hạnh phúc cao, bền vững hơn. Cụ thể như những hoạch định 
nhằm đem lại an lạc cho tha nhân, dắn thân vì lợi ích cho cộng 
đồng cũng như phát tâm hộ trì Tam bảo. 


Đề hoàn tất những bồn phận cần làm của người cư sĩ, cũng 
như thê hiện những ước nguyện đáng quý và thanh cao, thì điều 
kiện quan trọng đối với hàng cư sĩ tại gia, là phải ổn định về 
kinh tế. 


TRANG NGHIÊM VỀ GIới HẠNH 


Cùng song hành với niềm tin Tam bảo, người cư sĩ cần phải 
hoàn thiện những nguyên tắc đạo đức căn bản, kinh điển gọi là 
giới hạnh. Theo Đức Phật, người cư sĩ được gọi là trang nghiêm 
về giới hạnh thì cần phải hoàn thiện những phâm chất: zừ bỏ sáf 
sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh, từ bỏ nói láo, tử 
bỏ đắm say rượu nấu'°. Đây là năm nguyên tắc sông căn bản, là 
phâm hạnh cần có của một người cư sĩ, là điều kiện để sanh Thiên 
giới. Người hoàn thiện đầy đủ năm phâm chất này, còn được gọi 
là bực Chân nhân"!. Từ việc khảo sát Kinh tạng cho thây, tần suất 
của năm chuẩn mực đạo đức này được Đức Phật lặp lại hàng 
trăm lần và xuất hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau. Điều đó đã 
khăng định sự quan trọng của năm nguyên tắc sông này, trong đời 
sống căn bản của một người cư sĩ. 


278 


Không những thế, ngoài năm nguyên tắc mang tính có định, 
mẫu mực nêu trên, trong thực tế đời sống, người cư sĩ đúng mực 
cần phải thực hiện theo mười chuẩn mực đạo đức mang tính bổ 
trợ như: khiêm hạ, tàm quý, trung thực, kiên định, không phóng 
dật, nhẫn nhục, biết ơn, buông xả, dấn thân và tiết tháo. Đây là 
những chuẩn mực đạo đức mang tính bô trợ, được Đức Phật tùy 
thuận thuyết giảng rải rác trong kinh. Sự hoàn thiện năm nguyên 
tắc và mười chuân mực đạo đức kể trên, tạo nên một phẩm chất 
đạo đức riêng có của một người cư sĩ lý tưởng. 


Trong những lời dạy cuôi cùng với những cư sĩ ở Pataligama, 
Đức Phật đã khăng định có năm điều lợi ích đối với một cư sĩ 
trang nghiêm về giới luật. Thứ nhất, sẽ có tiền của đồi đào vì có 
được một đời sông không phóng dật. Thứ hai, được danh thơm 
tiếng tốt đồn xa. Thứ ba, người giữ giới đi vào hội chúng nảo, 
hoặc Sát-đế-ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, 
người ấy đi vào với tâm thần không sợ hãi, không bối rối. Thứ 
tư, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ chết với tâm hồn không 
rồi loạn. Và cuối cùng, người giữ giới, sống theo giới luật sau 
khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh vào thiện thú, thiên giới. 
Đây có thể được coi là những quan tâm cuối cùng của Đức Phật, 
đối với hàng cư sĩ tại gia, được kinh 7rưởng Bộ! và kinh Tiểu 
Bộ" đồng xác tín. 


Và đề người cư sĩ tại gia gặp nhiều thuận lợi trong phương 
diện hành trì giới luật, Đức Phật đã có những lưu ý đặc biệt 
về môi trường sống, về quan hệ giao lưu bạn bè, từ trong kinh 
điển gọi là làm bạn với thiện!. Làm bạn với thiện là thân cận 
với những vị có giới đức, có niềm tin; giao lưu và học tập theo 


279 


gương của các vị đó. Làm bạn với thiện theo chuân mực Phật 
dạy còn mang ý nghĩa tiên phong hơn cả câu thành ngữ: Hãy 
cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người 
như thế nào. 


Phẩm hạnh đạo đức sở dĩ có được là do hành trì. Với một 
người cư sĩ tại gia, việc áp dụng lời dạy của Đức Phật trong thực 
tiễn đời sống, cũng như có được một pháp môn căn bản đề hành 
trì, là điều rất mực quan trọng. Ngay như một người cư sĩ bận 
rộn như Visakha, bà vẫn ưu tư về một pháp môn hành trì phù hợp 
với thực trạng đời sông của người cư sĩ, để rồi được Đức Phật 
dạy cho pháp tu Bát quan trai'°. Từ đó có thê thấy, tùy theo điều 
kiện của bản thân mà người cư sĩ có thể chọn lây một pháp hành 
tương ứng. Đừng quan ngại sự tẻ nhạt hay đơn điệu của pháp 
hành trong giai đoạn đầu. Hãy đi rồi sẽ tới. Ở đây, đề việc hành 
trì có kết quả, người cư sĩ nên nhờ một vị xuất 1a có tâm và tuệ 
góp ý và lựa chọn cho mình một pháp hành, tương thích với điều 
kiện nghiệp lực của bản thân. 


Người cư sĩ xông xáo trong đời nên thân và tâm dễ bị va 
chạm, thương tốn và hư hao. Với không gian hữu hạn của kiếp 
người và quỹ thời gian hạn chế do việc mưu sinh, do vậy, việc 
quan yếu của người cư sĩ là phải nỗ lực nhồ mũi tên sầu muộn trong 
kiếp sóng này, bằng cách ứng dụng và hành trì theo những học pháp 
căn bản, mà Đức Phật đã tùy thuyết cho người cư sĩ tại gia. 


THĂNG BẰNG VÀ ĐIỀU HÙA 


Một đời sống ôn định, có khí lực sung mãn thì phải có một 
sự điêu tiệt thăng băng và điêu hòa thân, tâm. Điều thân cũng 


280 


là một vấn đề quan trọng trong đời sống cũng như trong tu tập. 
Vì lẽ, nêu như thân không khỏe mạnh, bệnh tật liên miên, tắt sẽ 
gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống đời thường cũng như trong lộ 
trình tu tập. 


Trước hết, muốn có được một thân thẻ tráng kiện, khinh an, 
thì phải ăn uống cho thích nghỉ'°. Trường hợp Đức Phật khuyên 
vua Pasenadi tiết độ trong ăn uống được ghi lại trong kinh Tương 
Ung là một ví dụ điển hình. Theo kinh, vua Pasenadi có một thân 
thể nặng nề vì ăn uống quá độ nên gặp trở ngại trong vận động và 
trong đi lại. Tham vân Đức Phật về vấn đề này và được Ngài ân 
cần chỉ dạy: Con người thường chánh niệm/ Được ăn, biết phải 
chăng/ Chừng mực, cảm thọ mạnh/ Già chậm, tuôi thọ dài”. Từ 
lời khuyên này, vua Pasenadi đã tiết độ trong ăn uống và bước 
đầu tìm lại sự tráng kiện của thân thể. 


Xem ra, mối quan hệ giữa ăn uống và sức khỏe đã được 
Đức Phật quan tâm từ rất sớm. Vì theo Đức Phật, sự điều hòa, 
tiết độ trong ăn uống, trong công việc, trong thú vui giải trí, tiêu 
dao... còn là những điều kiện cơ bản để có được một sức khỏe 
và trường thọ, như sự khái quát từ kinh Tăng Chi: Làm việc thích 
đáng, biết vừa phải trong việc thích đáng, ăn các đồ ăn tiêu hóa, 
du hành phải thời và sống Phạm hạnh}. 


Với một người cư sĩ, vấn đề thăng bằng và điều hòa về 
những vấn đẻ cụ thể trong đời sóng gia đình có ý nghĩa tối quan 
trọng, đôi khi định đoạt hạnh phúc của cả một gia đình. Chăng 
hạn, sự điều hòa trong việc mưu sinh và nuôi dạy con cái. Đảnh 
rằng, kiếm tiền đề nuôi sống gia đình và đề lo cho tương lai con 
cái là điều rất mực quan trọng: tuy nhiên, việc quan tâm và dạy 


281 


dỗ con cái cũng là trọng trách không thê thiếu của cả ông bố và 
bà mẹ. Đôi khi người cư sĩ cứ mải mưu toan sự nghiệp mà quên 
rằng, có những đứa con đang nếm trải cô đơn ngay trong chính 
gia đình mình. Bất hạnh này có thể bắt gặp từ lịch sử cho đến 
hôm nay. 


Trong việc ứng xử với các mối quan hệ cơ bản của đời 
người, cũng cần có một tâm thê nhuần nhuyễn và cân bằng. Đơn 
cử, mặc dù phải chăm nom một gia đình riêng tư, nhưng người 
cư sĩ cần phải chung tay lo cho cha mẹ hai bên. Ứng xử chu toàn 
và phủ hợp với hai bên nội ngoại không những là chất liệu đem 
đến hạnh phúc cho gia đình, mà còn là chuân mực lý tưởng của 
một người con hiếu thảo ở mọi thời đại. Không những thé, với 
các môi quan hệ còn lại như quan hệ thầy trò, bạn bè, thân tộc 
láng giềng... người cư sĩ cũng tùy theo điều kiện của mình và 
hoàn cảnh thực tế, để có một thái độ ứng xử phù hợp. Thái độ 
sống không quá phụng phí, không quá bỏn sẻn' về phương diện 
vật chất, là thái độ ứng xử đúng mực với các môi quan hệ của 
một người cư sĩ. 


Cần phải thây, một đời sống thăng bằng và điều hòa với bản 
thân, với gia đình, trong các môi quan hệ xã hội... là trải nghiệm 
hạnh phúc đích thực của người cư sĩ. 


HỘ PHÁP VÀ H0ÄNG PHÁP 


Mang danh đệ tử Phật, người cư sĩ có trách nhiệm hộ pháp 
và hoằng pháp trong điều kiện có thể của mình. Trong bảy pháp 
thăng tiễn của người cư sĩ được Phật dạy trong kinh Tăng Chi 


20 


chuyên chở cả hai nội dung, hộ pháp và hoằng pháp”. 


282 


Trước hết, trong vai trò hộ pháp, người cư sĩ cần hỗ trợ các 
điều kiện sinh hoạt cho Tăng-già. Hộ pháp được hiểu ở đây tức 
là hỗ trợ các phương tiện và điều kiện, nhằm làm cho ngôi Tam 
bảo ôn định vững bền và ngày càng phát triên. Trong kinh Bồn 
phận người gia chủ, Đức Phật đã khăng định với Anathapindika 
rằng, muốn trở thành một vị cư sĩ chân chánh, kinh văn gọi là vị 
Thánh đệ tử, thì phải hộ frì chúng Tỷ-kheo với y, hộ trì chúng Tỷ- 
kheo với đô ăn khát thực, hộ trì chúng Tỷ-kheo với sàng tọa, hộ 
trì chúng Tỷ-kheo với dược phẩm trị bệnh?!. 


Nói cách khác, vai trò hộ pháp đầu tiên của người cư sĩ 
chính là góp phần đảm bảo điều kiện sống tối thiêu cho hàng xuất 
gia. Trong dòng chảy lịch sử, điều kiện sống của hàng xuất gia 
đôi khi có vài thay đôi nhỏ. Ở đây, tùy theo không gian và truyền 
thống tu tập, người cư sĩ nên uyên chuyên cân nhắc, đề việc hỗ 
trợ cho Tăng già được chu toàn và đủ ý nghĩa. 


Nghĩa hộ pháp kế tiếp của người cư sĩ, là sự hỗ trợ về 
không gian tu. Không gian tu, có thể được xem là trung tâm tu 
học trong cách hiểu hiện đại, là một phương tiện quan trọng 
để giữ gìn cũng như phát triển giáo pháp. Trầm tư về ngôi 
Kỳ Viên tinh xá, nơi lưu xuất nhiều bài kinh quan trọng, và 
là nơi chứng Thánh của nhiều vị đệ tử Phật, đã minh chứng 
rằng, không gian tu có ý nghĩa quyết định đối với sự thăng 
tiễn trong tu tập nói riêng và sự phát triên của Phật giáo nói 
chung. Không gian tu ngày nay có thê là một ngôi chùa, một 
tịnh xá, một trung tâm tu học xứng tầm. Hộ pháp về phương 
diện không gian tu có một ý nghĩa quan trọng, được Đức Phật 
tán thán: 4i cho chỗ trú xứ, kẻ ấy cho tắt cả. 


283 


Hộ pháp còn được hiểu là sự phòng hộ, gìn giữ ở nghĩa cụ 
thể, về các phương diện liên quan đến Tam bảo như kinh điền, 
chùa chiên, Tăng sĩ và thanh danh của Giáo hội. Ngay từ thời 
Phật, các thế lực không cùng con đường và khác biệt về lý tưởng, 
đã có những toan tính hòng làm váy bản hình ảnh Tăng già, phá 
hoại không gian tu cũng như bôi nhọ Phật giáo”. Gặp phải những 
trường hợp đó, người cư sĩ đúng nghĩa cần phải chung tay hộ trì 
Tam bảo bằng khả năng có thể, với tâm thương yêu và sự tỉnh 
giác cao độ. Trong một vài trường hợp đặc biệt, người cư sĩ cần 
phải phát nguyện dân thân, vì minh danh lý tưởng cao cả. 


Trên phương diện hoằng pháp, trước hết, người cư sĩ phải tự 
mình hoàn thiện những phẩm hạnh đạo đức tự thân, nỗ lực trang 
bị cho mình những kiến giải cơ bản về pháp Phật. Câu chuyện 
cảm động về việc giải thuyết cho nhau nghe về pháp Phật, trong 
lúc người thân bệnh nặng, của đôi vợ chồng Nakula, là một bài 
học sống động về Phật hóa gia đình”'. Tự mình ứng dụng Phật 
pháp và trang bị chất liệu đó cho những người thân, là trách vụ 
hoằng pháp đầu tiên của hàng tại gia cư sĩ. 


Phương thức hoằng pháp của người cư sĩ nêu như biết 
nhuần nhuyễn vận dụng, thì cũng rất đa dạng và phong phú, 
không nhất thiết là phải thăng tòa thuyết giảng. Với người cư 
sĩ, vận dụng nhuần nhuyễn Tứ nhiếp pháp có tác dụng bồ trợ 
rất lớn trong lãnh vực hoằng pháp nói chung. Theo kinh Tăng 
Chỉ, sau khi tự mình hoàn thiện fín, giới, văn, thí xả, tàm quý, 
tỉnh cân... người cư sĩ còn khuyến khích kẻ khác cùng hoàn 
thiện như mình, thì được gọi là người c sĩ vừa tự lợi vừa lợi 
tha?Š. Trong một vài trường hợp đặc biệt, khi người cư sĩ thực 


284 


hiện trọn vẹn trách vụ nêu trên, thì được Đức Phật tán thán là 
hơn cả bậc chân nhân”5. Đầy là một kinh nghiệm có giá trị ứng 
dụng thực tiễn. 


Vì lẽ, trong các chúng đệ tử Phật, chúng tại g1a cư sĩ có một 
số lượng đông đảo và có điều kiện đề tiếp cận với đủ mọi hạng 
người trong nhiều giai tầng xã hội. Đây cũng là những đối tượng 
đôi khi nằm ngoài tầm với của người xuất gia. Với ước tính sơ 
bộ, nếu như mỗi người cư sĩ tại gia chỉ cần chuyền hóa vài mươi 
người quy kính Tam bảo, thì sự nghiệp hoằng pháp ở nghĩa rộng 
nhật được khăng định vững chãi. Đây vừa là bôn phận và đồng 
thời là thế mạnh của một người cư sĩ chân chánh. 


KẾT LUẬN 


Mẫu hình người cư sĩ lý tưởng bàng bạc trên mỗi bước chân 
du hóa của Đức Phật và chư Tăng. Bậc chân nhân, là từ được 
Đức Phật sử dụng trong một số ngữ cảnh, nhằm vinh danh mẫu 
hình người cư sĩ lý tưởng. Đi tìm một mẫu hình có nhiều thuộc 
tính chung nhất của người cư sĩ, là điều không dễ dàng trong điều 
kiện hạn chế về tư liệu và bất cập về không gian. Với những nỗ 
lực bước đầu, chúng tôi cô gắng xây dựng những tiêu chí mang 
tính cơ bản, để mỗi người cư sĩ có thê tự tìm thấy mình trong đó. 
Và hơn thế, qua những chuân mực nêu trên, tạo cho người cư sĩ 
tại gia một sự khăng định riêng có, cũng như một lý tưởng để 
hướng VỀ. 


285 


(HỨ THÍCH 


1 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gia chủ, Kinh 
Thích tử Mahanama, VNCPHVN, 1996, tr. 584. Xem thêm: ĐTKVN, Kinh Tương 
Ưng Bộ, tập 5, chương 11: Tương ưng dự lưu, phẩm Phước đức sung mãn, 
Kinh Mahanama, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.575. Kinh Tạp A-hàm, Tương ưng Ma 
Ha Nam, Kinh Ưu Bà Tắc, số 1308, bản dịch của Thích Đức Thắng, Tuệ Sĩ hiệu 
đính và chú thích. 


? Kinh đã dẫn. 

3 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Thập thượng, VNCPHVN, 1991, tr.655. 
ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 4, chương 10 pháp, phẩm Lớn, Kinh Những câu hỏi 
lớn (1), VNCPHVN, 1997, tr.307. Xem thêm: 1.kÍ{#I§‡5Ã#/#, #J\.;2.kIE#fi 
fãkim/# 3%5—TW No. 12, J2šB, {#8ãtx⁄®S)Xf]⁄%š.E. Nguyên văn: —] 
+Elik8tt. 

* ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nghiệp công đức, 
Kinh Bốn nghiệp công đức, VNCPHVN, 1996, tr.679. 


5 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Bố thí, Kinh Người 
chân nhân (2),VNCPHVN, 1996, tr.618. 


5 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 6 pháp, phẩm Dhammika, Kinh 
Nghèo khổ, VNCPHVN, 1996, tr.117-119. 


7 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Cứu la đàn đầu, VNCPHVN, 1991, tr.242. 


8 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Nam cư sĩ, Kinh Người 
buôn bán, VNCPHVN, 1996, tr.646. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gotami, Kinh 
Dìghajanu, người Koliya,VNCPHVN, 1996, tr.662. 


19 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 11: Tương ưng dự lưu, phẩm 
Phước đức sung mãn, Kinh Mahanama, NXB. Tôn Giáo, 2002, tr.575. 


1! ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 4 pháp, phẩm Bậc chân nhân, Kinh 
Các học pháp, VNCPHVN, 1996, tr.238. 


12 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Đại bát Niết-bàn, VNCPHVN, 1991, 
tr.561-562. 


'3 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Phật tự thuyết, chương 8, phẩm 
Pataligamiya, tr.277-279. 


“ ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gotami, Kinh 
Dìghajanu, người Koliya,VNCPHVN, 1996, tr.663. 


286 


15 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Ngày trai giới, Kinh 
Visakha, VNCPHVN, 1996, tr.635. Xem thêm, kinh Trung A Hàm, phẩm Bô Đa Lợi, 
Kinh Trì trai, bản dịch của Tuệ Sĩ. 


16 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 2, Kinh Đại Thiện Kiến vương, VNCPHVN, 1991, 
tr.14. 


1” ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 3: Tương ưng Kosala, phẩm thứ 
hai, Kinh Đại thực, VNCPHVN, 1993, tr.187. 


18 Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 2, chương 5 pháp, phẩm Bệnh, Kinh Tuổi thọ (1), 
VNCPHVN, 1996, tr.544. 


1 ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gotami, Kinh 
Dìghajanu, người Koliya,VNCPHVN, 1996, tr.663. 


?° ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 7 pháp, phẩm Vajji, Kinh Bất hạnh 
thối đọa,VNCPHVN, 1996, tr.315. 


?! ĐTKVN, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, chương 4 pháp, phẩm Nguồn sanh phước, 
Kinh Bổn phận người gia chủ, VNCPHVN, 1996, tr.674-675. 


?2 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 1: Tương ưng chư Thiên, phẩm 
Thiêu cháy, Kinh Cho gì?, VNCPHVN, 1993, tr.73. 


? ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 4, chuyện Giải thoát sự trói buộc, NXB.TP.HCM, 
2001, tr.716. ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, chuyện Vua Bharu, NXB.TP.HCM, 2001, 
tr. 465-471. ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 7, chuyện Vương tử liên hoa, NXB.Tôn Giáo, 
2002, tr.705-711. Xem thêm, Tích truyện Pháp cú, phẩm Thế gian, Chiến già vu 
khống Phật. Bản dịch của Viên Chiếu. 


 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 6 pháp, phẩm Cần phải nhớ, Kinh 
Cha mẹ của Nakula(1),VNCPHVN, 1996, tr.32-37. 


? ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, phẩm Gia chủ, Kinh Thích 
tử Mahanama, VNCPHVN, 1996, tr.586. 

 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 4 pháp, phẩm Bậc chân nhân, Kinh 
Người có lòng tin, VNCPHVN, 1996, tr 241. 


VÀI VẤN ĐỀ VỀ PHẬT GIÁ0 & NHÂN SINH 


Biên soạn: THÍCH CHÚC PHÚ 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 

A2 - 261 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội 
Tel: (84-4) 39260024 

Email: nhaxuatbanhongduc@yahoo.com 


Chịu trách nhiệm xuất bản: BÙI VIỆT BẮC 
Biên tập: Nguyễn Thế Vinh 

Mỹ thuật: Nhuận Thường 

Sửa bản in: Nguyễn Anh Tú 


In số lượng: 1.000 bản, khổ 13 x 20,5m 

In tại Xí nghiệp In Nguyễn Minh Hoàng, 100 Lê Đại Hành, P.7, 0.11, TP.HCM 
Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 196-2013/CXB/02-06/HĐ 

Quyết định xuất bản số: 846-2013/0Đ-HĐ 

In xong và nộp lưu chiếu quý ll-2013 


